11 


ОСҮЕМ 3 


(Quyên Năm-Uân) 
(KHANDHA-VAGGA) 


1V 


Về Bán Dịch 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ-kheo Bò- 
đề (đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên thâm, nhà từ thiện). Có những chỗ 
tham chiếu với các phiên bản của PTS và nhà sư Ajahn Sujato. 


- Bộ kinh này có 5 quyền lớn (Vagga); mỗi quyền lớn được đặt tên theo 
tên của chương đầu tiên của nó. Mỗi chương là đồng nghĩa với một /iên-kết 
(tương ưng) theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết Nhân Duyên, liên- 
kết Ca-Diếp, liên-kết Gia Chủ Citta...). Trong nhiều chương lại có các nhóm 
kinh (vagga). Bản dịch Việt này đánh só chương trùng với số liên-kết (SN) 


luôn. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các chú giải, trích dẫn, diễn dịch... trong ngoặc vuông [...] là của thầy 
Tỳ Kheo Bồ-Đề (hoặc có chỗ ghi luôn [TKBĐ]). 


- Các chú giải thuộc các giảng luận khác (như Spk, Spk-Pt...) thì đã 
được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Có những số hiệu các kinh và luận giảng được TKBĐ dẫn ra trong các 
chú giải để chỉ ra sự trùng lặp, so sánh, đối chiếu... là các số hiệu theo cách 
đánh số trong các bản dịch Pali-Anh của thầy ấy; ví dụ: MN І 487—488: bộ 
kinh MN, phần 1, nằm ở trang 487-488 (thực ra đó là kinh MN 72, nhưng 
TKBĐ dẫn chiếu nhanh tới số trang mà lời kinh đó đang năm). Nếu thuộc các 
bản dịch khác thì cũng được nêu rõ. 


- Cuối mỗi chú thích ở cuối sách đều có ghi một số trong ngoặc đơn, ví 
dụ: (8), (240)..., đó là số của các chú thích trong phiên bản Pali-Anh của 
TKBĐ. Mục đích để cho những người đọc muốn tra cứu những chú thích đó 
so với chú thích tiếng Việt. 


Mái 


- Một số chữ Hán-Việt đã quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì được 
người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác có-y (hành), những hiện- 
tượng (pháp, các pháp), nhận-thức (tưởng), năng-lực tâm-linh (thần thông)... 


уп 


BẢNG УІЁТ ТАТ 


І. ВО КІМН & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Ве: phiên bản tiếng Miến Điện của SN 
Ee: phiên bản theo ký tự La-tinh của SN 
Se: phiên bản tiếng Sinhala (Tích-lan) của SN 
+ SN= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh bộ) 
Spk (Be) = Saratthappakasint: Chú Giải bộ SN (phiên bản Miến Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakasint: Chú Giải bộ SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsinï-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ SN (phiên bản 
Miên Điện) 
SS = Sinhala-script: Tiêu Chú Giải bộ SN (phiên bản Sinhala) 


[P] Lưu Y: trong bản dịch này, các chú giải Spk thì mặc nhiên là của phiên 
bản Miễn Điện (Ве). Chỉ khi chỗ nào là Spk (Be) và Spk (Se) thì sẽ được ghi 


rõ luôn. 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của SN bởi Tỳ 
kheo Bồ-Đè. 


SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pali-Anh của các bộ kinh Nikaya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


П. NHỮNG KINH SÁCH PALI KHÁC: 


Abhi = Abhidhamma Pitaka: Vi Diệu Pháp Tang» AN = Anguttara Nikãya: 
Bộ Kinh Theo Số Tăng (Tăng Chi Kinh Bộ) 


As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 


vII 


Dhp = Dhammapada: tập Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 

Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Chú Giải tập Dhp 

Dhs = DhammasanganmT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = Dīgha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Iivuttaka: tập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathãa: Chú Giải tập It 

Ja: = Jataka: tập Chuyện Tiền Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: tập Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ) 
Mil = Milindapanha: tập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 
+ MN = Majjhima №МКауа: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 
Mp = Manorathapuramr: Chú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 


Nidd I = Mahā-niddesa: tập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd П = Cũla-niddesa: tập Tiểu Diễn Giải (Tiểu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patis = Patisambhidamagsa: tập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathä: Chú Giải tập Patis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = Paramatthajotika, Phần II (Suttanipata-atthakatha): Chú Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


1X 


Рр-а = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 

Ps = PapancasũdanT (Majjhima Nikãya-atthakatha): Chú Giải bộ MN 

Pv = Petavatthu: tập Chuyện Quỷ Đói (Nga Quy Sự) (thuộc KN) 

Sn = Suttanipäta: tập Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapasadika (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = Sumaogalavilāsinī (Dīgha Nikãya-atthakath3): Chú Giải bộ DN 

Sv-p{ = Sumaogalavilãsinï-purãna-tikã (Dīgha Nikaya-ttka) (Ве): Tiêu Chú 
Giải bộ DN (phiên bản Miên Điện) 

Th = Theragathã: tập kinh Trưởng Lão Thị Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathä-atthakatha: Chú Giải tập Th 

Thi = TherTigathã: tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ (thuộc KN) 

Thī-a = Therigathã-atthakatha (1998): Chú Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: tập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udana-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vịbh = Vibhanga: Bộ Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ УЫП 
Vibh-mt = Vibhaäga-mũlatikã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miến 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng, Ró Luật 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


III. NHỮNG BẢN DỊCH СОА CÁC BỘ КІМН, ТАР KINH 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 


Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cám Nang Vi Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders’ Verses І: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders’ Verses П: Trưởng Lão Thị Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: tập Kinh Tập II (của Norman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch SN tiếng Anh (của Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản dịch Pali-Anh của DN bởi hoc 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản dịch Pali-Anh của 
MN bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli. 


Ppn = Path of Purification: bản dịch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] của nhà sư học giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyên tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Мапапапаа, Walshe) 


V. CÁC NGUÓN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pali Dictionary: Tự Điển Pali Phê Binh (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Рап Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktaägama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


XI 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Momier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: Tự Điển Päli-Anh (của PTS) 


VI. CÁC CHỮ УІЁТ ТАТ KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication Society (Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan) 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phan 


VAT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 


xH 


xiii 


MỤC LŲC 
ОСҮЕМ 3. (Quyên Nàm-Uáñn)................. aaa. iii 
Về Bản Dịch ...........................-- - 5-52 S333 E2 E121 211151211 11111111111 te v 
BÁNG VIẾT ТАТ... vii 
Chương 22. Liên Kết NĂM-UẦN.......................----5-cccccccscec: | 
PHÀN I. “ХАМ MƯƠI KINH GC'............................5-5-55552c<ccs2 3 
NHÓM 1. NHÓM “NAKULAPITÄ? (Nakulapitã-vagga)..................... 3 
TJ (P ti, СПИ NGA NHÍ seissen 3 
Т 17 LŨ LH К ананна 9 
3 (3) Gia Chú Haliddakani (])..........................--2-5<55+csc+esrccee 15 
4 (4) Gia Chú Haliddakani (2).................................................. 20 
S Sm Dinh Tai uu sobsSbilsertkobdbuiioosioaoisdbtiidksbstSsodteiiet 22 
6 (6) Sự Ап Dát (sự tách ly, sự án cư, sự án tu)........................ 24 
7 (7) Sự Âu Lo Vì Dính Chấp (D) ........................-..------5©5c5555e- 25 
8 (8) Sự Âu Lo Vì Dính Chấp (2)............................................. 28 
9 (9) Vô-Thường Trong Ba Thhời............................---- << ssssss+ 30 
10 (10) Khổ Trong Ba Thời .......................... - 5c +c+teEeteEerererrreesred 31 
ІТ (11) Vô-Ngã Trong Ba THÔI .................................................. 32 


NHÓM 2. NHÓM “VÔ THUONG? (Anicca-vagga)......................-..- 33 


XIV 


12 (1) Уӧ-Тһидпд 33 
rE DITO а ос оннан енене ааай 34 
ое ng redadeeaid2awaseseetaaye 34 
I5 (£) Thir бї Vô-Thuðng ceire 35 
16 (5) Thứ Gì Khĝ o...n.. 35 
17 (6) Thir бї Уб-Мей .................. таа енен но 36 
18 (7) Vô-Thường Là Có Nguyên Nháñn.................................... 37 
19 (8) Khổ Là Có Nguyên Nhân..........................- + 2-c+csccesesrerered 38 
20 (9) Vô-Ngã Là Có Nguyên Nhán........................................... 38 
CAI E E ын ыы наи aus 39 
NHÓM 3. NHÓM “GÁNH МАМ№С' (Bhara-vagga)....................... 41 
22 ПОЕНИ анат 41 
23 (2) Ніёи Hoàn-Toàn..................... coi 43 
24 СОВО онан а 43 
25 (4) Tham Muốn và Nhục Рис... 44 
26 (5) Sự Thần Thích... (I) uces 45 
27 (6) Sp Thid Thiha (Оу лынын ынын ининдин ны 46 
28 (7) Sự Thỏa Thích... (3) (nếu KH HH CO Joscaa 48 
29 (8) Khoái Lạc (sự khoái thích).................................---ccccccccccee. 49 
30 (9) Sự Khởi Sinh (của sự khổ).....................................--- 2-2 50 
31 (10) Gắc Rë của Sự Thống Khổ.............................------5-cscscsccec 51 
32 (TI) Sg Mong Manh...........................sassasssssssawassusssussayassaqayswa 51 


XV 


NHÓM 4. NHÓM KHÔNG PHÁI LÀ CÚA-TA” (Natumhāka- 


yappa | ызанын нынан ынаан аара ар нана ыйнаан арнаарын 53 
33 (1) Không Phải Là Сйа-Та (1)... иринин 53 
34 (2) Không Phải Là Cua-Ta (2) .............................................. 54 
35 (ЗУ)МОдЕТу Kheo Nọ LÍ изинин нинин ныннан ЫЙ 54 
36 14) Môt Tý Kheo Мо (2) ананна шинин ынды нды нын 57 
37 (5) Апапӣа (I) ............................... E51 151111 kg ra 59 
Ta 22a» sassa 60 
39 (7) Đúng Theo Giáo Pháp (1)................................................ 62 
40 (8) Đúng Theo Giáo Pháp (2)................................................ 62 
41 (9) Theo Đúng Giáo Pháp (3)................................................ 63 
42 (10) Theo Đúng Giáo Pháp (8).............................................. 63 


NHÓM 5. NHÓM “CHÍNH MÌNH LÀ HÒN РАО’ (Attadipa- 


сыз с) ЖО E ы ы кы н ыы о К ы Кы м 64 
43 (D Lấy Chính Mình Là Hòn ВЮйо.......................................... 64 
ИЕ (2) Lich Nh NRG 66 
ẤT О [PD uu aaa sa asa kaa Qua 67 
46 (á) Vo-Thuong (2 аана ыа даа ынан 69 
47 (5) Những Cách Nhìn Nhận Các Thứ.................................---- 70 
# 11W... нараа E 72 
рО eA ЕАГИ: 73 
S0 ВИИИ СЕ КИНИ И К Aa 76 
51 (9) Tiêu Diet Кой Laë Д) аланнан днай TI 


XVI 


52 (10) Tiêu Diệt Khoái Lạc (2).........................................2........ 78 
PHÀN П. “МАМ MƯƠI KINH GIÜA”.............. a... 79 
NHÓM 1. NHÓM “NAKULAPITÄ? (Upaya-vagga)......................... - 79 
53 (D) Se Dinh Lít нннеее агама и 79 
54 (2) Міт Giống (chủng й)... 81 
55 (3) Lời Cảm Hưng Nói Ra (tự thuyết) uapa maikakapit 83 
56 (4) Những Giai Đoạn Chuyển Biến Của Các Uẩn............... 89 
57 (5) Вау Truong Hgop............................................................... 94 
58 (6) B&e Toàn Gide данамен 101 
59 (7) Đặc Tính Vô-Ngấ (vô ngã tuónse)................................... 103 
60 (8) Mahali.................. ( cŸ7iŸŸŸn н 105 
61 (9) Bốc Cháy..................................----Sc c CS SEtE E12 11x н. 108 
62 (10) Những Đường Chữ Nghia............................................ 109 
NHÓM 2. NHÓM /“A-LA-HÁN: (Arahanta-vagøga)..................... ГЕ 
63 КИРЕСЕ еам анааан 112 
64 (2) Е Suy ТЕО „аьлаа дь ольан далыда 114 
65 (3) Khi Tìm Сди Khoái Lạc (Sự Vui Thú)............................ 116 
66 (4) Vô- U А 117 
ír з. u unuy aa uya u a Qua susu Quan 119 
68 (6) Vô-Ngã .............. n E212 1211111111 ны 119 
69 (7) Thủ Kháng Thuóc Vë ГЕР аьара 119 


70 
71 
72 


хуп 


(8) Thir Có Vé Khiëéu Ggoi..................................................... 120 
оо, u uylla ns 120 
LH) SH GHẾ cute L4 tiễng$iatssd3letbsiottbctgsyliEA3vsybkbesvbedbidAsie 121 


NHÓM 3. NHÓM “ĐANG BỊ NHAI NUỐT” (Khajjaniya-vagga) 


ñisha an saka s ЛО ER 124 
73 (1) Sự Thỏa Thích... o...on 124 
74 Q) т с. к aa áa doi dê Кт снаата 124 
75 (3) Nguôn Gốc... (2) .........................----¿©c+ccccc2cctererrrerrered 125 
76 (4) Những A-la-hán (у лаана, 126 
77 (5) Мйте A-la-hán (2)........................................................ 128 
AA a N E Issa: 129 
79 (7) Đang Bi Nhai Nut... 131 
80 (8) Người Khát Thực (xin ёп)... 138 
s ID PIVA o6 áá 66622 2Á46icGltik 143 
82 (10) Đêm Ейт... 149 

NHÓM 4. NHÓM “CÁC TRƯỞNG ТАО’ (Thera-vagga).......... 159 
TP (Po l0 анаа 159 
ОТ E nourin ИРЕР И РУТЕРИ 161 
S INDA TAMOT ЖИН ЫИ ИЕ И К КЫ ИЕК 165 
90 (4) Мой Anuradha siccitas narina rai 175 
87 (5)Ngài Vakkali ..................... aaa 178 
So TH 0 TẾ uu uuu ss. 185 


XVIH 


ИО ГИЙ ВЕКИ сањала наннын арнаны 188 
Da оссо, un uuu as ns 194 
91 (9) Ngài Rāhula (1)... 197 
92 (10) Ngài Rāhula (2) „ааамииин, 198 
NHÓM 5. NHÓM ‘НОА’ (Puppha-vagøga)......................---------- 200 
93 {i Dònp Ян u uuu uu u án ha ИРРЕ 200 
94 (2) Hoa sua kaakaanteybbliokeangeyeookdlakeareleyisbl020ksiebeselDsak 201 
ẤT 11716000 A 204 
96 (4) Phân Bò..............................- St HH HH gi 209 
97 TIONER TON na musun sau aaa 212 
98 (6) Bản Kinh Tóm Соп (đơn giản) ...................................... 214 
99 (7) Dây Xich (1)... сиы сы енын 215 
ЮИ (QS Dây NR) аана наасан ай 317 
101 (9) Cán Rìu (hay Con Тһиуёп)......................................... 219 
102 (10) Nhận Thức về Sự Убё-ТМһидпе.................................. 224 
PHẢN Ш. “NĂM МСО KINH СООР ........................... --- 229 
NHÓM 1. NHÓM “CÁC РНАМ№ (Anta-vagga).......................---------- 229 
103 (D) Các Phân (nghĩa gốc: đầu cuối, biên [anta])............... 229 
JO (177 оона ы 230 
105 (3) Danh Тїпћ ................. 231 


106 (4) Được Hiểu Нойп-Тойп............................................... 232 


107 
106 
109 
110 
111 
112 


хіх 


(5) Các Ти Si (Sa-môn) (1)................... а. 232 
(6) Сас Tu Si (Sa-món) (2)................................2............ 233 
(7) Người Nhập-Lưu (Dự Lưu, Tu-dà-hoàn)................... 234 
(khaka aasan s a A 235 
(9) Dep Bỏ Tham Muốn ()...................... aaa. 236 
(10) Dep Bỏ Tham Muốn (2)............................................ 236 


NHÓM 2. NHÓM “NGƯỜI THUYẾT PHÁP” (Dhammakathika- 


Tổ ККЕ КО ЛОГ ОООО 238 
(IL I J u > ыы s 238 
(2) Sự Hiểu Biết Đích Thực (Hüu-Minh)........................ 239 
(3) Người Thuyết Pháp (I) .....................---2-c+cscecssesrerrea 239 
(4) Người Thuyết Pháp (2).............................................. 241 
(5) Sw Капе Buóc.............................................................. 241 
(6) Ch@t LÝ. on ai: 243 
(D) Chát Vín (Q)................ 0 7 700i V90 244 
(8) Những Thứ Gông Cüm............................................... 245 
(9) Những Thứ Có Thể Bị Dính-Chấp Vào Đó ............... 245 
(10) Có Đức Hạnh (Giới Hanh)....................................... 246 
(11) Dá Duoc Chi Day...................................................... 249 
(2I Kappa (I oense 249 
LIV Kappa (2) seisis aE 250 


NHÓM 3. NHÓM “VÔ MINH (Avijjã-vagga) ............................ 251 


XX 


126 (1) Thuộc Tính Khởi Sinh ()..............................------5--5- 251 
127 (2) Thuộc Tính Khởi Sinh (2).......................................... 253 
128 (3) Thuộc Tính Khởi Sinh (3)............................-.------©5-55e- 253 
129 (@ Sw Thóa Thích... (1))......................... ас. 254 
130 (5) Sự Thỏa Thích... (2)............................-©2255c5cccccccccrcercee 254 
131 (6) Sự Khởi Sinh... (1) (Nguồn Gốc)..............................- 255 
132 (7) Sw Khối Sinh... (2)..................................................... 256 
133 (8) Ngài Cáu-hi-la (Kotthita) (1)............................-------- 256 
134 (9)Ngài Cáu-hi-la (Kotthita) (2)............................----------- 257 
135 (10) Ngài Cáu-hi-la (Kotthita) (3)................................---- 257 
NHÓM 4. NHÓM ‘THAN CHÁY ĐỞ' (Kukkula-vagga).......... 259 
136 (1) Thun Cháy Bő o...on 259 
137 (2) Vô-Thwòng (2) ааламынан 259 
138 (3) Vô-Thwòng (ОУ, 260 
ТЕ АДУ F7 о нанды наши ныны 260 
140 (5) Khĝ (1)... 261 
I (OE hos aa Pes 261 
142 (D Kh (3)... 261 
TT [HT 11 125L iaiiavbeasdaeieasioaaeb 261 
144 (9) Vô-Ngã (2).............................. аан. 262 
JSC [70711771100 ОВАРИ ЕСРИ ВЕЕ 262 
146 (11) Thám Nhuân Trong Sự Ghê-Sợ................................ 262 
147 (12) Quán Xét Sự Vó-Thuong.......................................... 263 


XXI 


148 (13) Quán Xét Sự Кү... 264 
149 (14) Quán Xét Sự Vô-Ngã....................................-----cc-cee- 264 
NHÓM 5. NHÓM “CÁCH NHÌN' (Ditthi-vagøga)....................... 265 
f ФОНЕ Tron ve авнаа ныны 265 
151 (2) Đây Là “Cüa-Ta” ees 266 
Е apea DWG uu u Кр 268 
153 (4) Nếu Điều Đó Không Là Vậy Đối Với Ta ................... 269 
154 (5) Cách Nhìn Sai Lạc (tà kiến) ......................................- 270 
155 (6) Cách Nhìn Danh Tính (thân kiến)............................... 272 
156 (7) Cách Nhìn Cái ‘Ta’ (ngã kiến) .............................--.-.. 272 
TT iSe Oa ина ныны ызыны нынын 273 
159 {10у Ананий с-не a ни ыйынын 273 
Chương 23. Liên Kết ЕАЮНА............................................. 317 


NHÓM 1. NHÓM “MA-VƯƠNG THỨ NHẤT? (Pathama-Mãra- 


Кн РНР КИИРЕРИН БРЕТАНИ ku saa гк 279 
(Ту Ma-Vrong (Мага) aaeaaaedeiiotnaitidebiadrkl0i61216160416ke0/6165 279 
оос, иын ны ннн нынын жынын 281 
(3) Đường Dẫn Tới Sự Нїёп-Нйї....................................... 282 
(4) Nên Được Hiểu Hoàn Toàn - (SN 23:04)..................... 283 
(5) Tu Si (Sa-môn) (1) - (SN 23:05).................................... 283 
(6) Tu Si (Sa-môn) (2) - (SN 23:06).................................... 283 


xxii 


7 (7) Bậc Nhập-Lưu - (SN 23:07)........................................... 283 
8 (8) Bậc A-la-hán - (SN 23:08)............................................. 283 
9 (9) Tham-Dục (1) - (SN 23:09)............................................ 283 
10 (10) Tham-Dục (2) - (SN 23:10).......................................... 283 
А. ОСОНИ оонада нана ананна некин 284 
12 (2) Së Bi Ma Vuong ваше 284 
13 ИЕ Н ананан анана 285 
14 (4) Thuộc Bản Chất Vô- Thường..........................- 2555 ccscsa 286 
18 Т DPP 0079 7 7v) 286 
16 (6) Thuộc Bản Chất Кид... 287 
VAN 01 u TY VU N ENE m VY UY 288 
18 (8) Thuộc Bản Chất Үд-№еӣ........... 288 
19 (0 Së Bi Hogi ЮЕ сагышыннан ышанады. 289 
20 (10) Sẽ Bị Віёп Máít.....................  aaanassaassaasssaassa, 290 
ẤT ЧТОЛИ КИТКЕ. оннан анаа мыо 290 
22 (12) Sẽ Bị Chấm ий... 291 
NHÓM 3. NHÓM “YÊU CÂU? (Äyãñcana-vagga) ..........................--- 292 
23 (PD Ma VOND oinen aai 292 
24 (2) Sẽ Bị Ma Vương - (SN 23:24)........................................ 293 
25 (3) Vô-Thường - (SN 23:25)............................22............. 293 
26 (4) Thuộc Bản Chất Vô- Thường - (SN 23:26) ................... 293 
27 (5) КАО - (SN 23127)... ьан 293 
28 (6) Thuộc Bản Chất Khổ - (SN 23:28)................................. 293 


XXIII 


29 (7) Vô-Ngã - (SN 243:29)......................... 2Q. 222221212 erreo 293 
30 (8) Thuộc Bản Chất Vô-Ngã - (SN 23:30).......................... 293 
31 (9) Sẽ Bị Hoqi Diệt - (SN 23:31).....................................2c. 25c 293 
32 (10) Sẽ Bị Biến Mất - (SN 23:32) ..........................................e. 293 
33 (11) Sẽ Có Khởi Sinh - (SN 23:33).................................... 293 
34 (12) Sẽ Bị Chấm Dứt - (SN 23:34) ...................................... 293 


NHÓM 4. NHÓM ‘NGÔI BÊN CANH’ (Upanisinna-vagga) ...295 


3 UMa Vuono | THÍ лыны ылы кинни енн КЕН 295 
36 (2) Bị Ma Vương - (SN 23:36)............................................. 295 
37 (3) Vô-Thường - (SN 23:37).................................. нанын 295 
38 (4) Thuộc Bản Chất Vô-Thường - (SN 23:38) ................... 295 
тоес Соо. ОРИЕНТИРИ 296 
40 (6) Thuộc Bản Chất Khổ - (SN 23:40).................................. 296 
41 (7) VƏo-Ngaü = (SN 2541) аньана 296 
42 (8) Thuộc Bản Chất Vô-Ngã - (SN 23:42).......................... 296 
43 (9) Sẽ Bị Hogi Diệt - (SN 23:43).................... 296 
44 (10) Sẽ Bị Віёп Mất - (SN 23:44) ..........................................- 296 
45 (11) Sẽ Có Khởi Sinh - (SN 23:45)...................................... 296 
46 (12) Sẽ Bị Chấm Dút - (SN 23:46) ...................................... 296 
Chương 24. Liên Kết CÁCH-NHÌN.............................------- 297 


NHÓM 1. NHÓM “NHẬP-LƯU' (Sotäpatti-vagga).......................-- 299 


XXIV 


LÊ. CC CO CO On Co ro ms 6U 7 0070/1777 299 
Žž э ОЕТ u u u munaa КЕН 301 
3 (з)Юйу La СаГа’ (nơi, bàn врт) „аеннан 302 
4 (4) Điều Dó Ра Không Là Vậy Đối Với Та......................... 303 
5 (5) Không Сб... 304 
6 (6) Hanh HH) TỔN Вони дневни 306 
7 (7) Nguyên Nhân (Gháàán)...................................................... 307 
8 (8) Cách Nhìn Lớn Lao (đại tà kiến) ................................... 309 
9 (9) Thế Giới Là Bát Diệt.............................-- 5-52 ScScccsrsrrtererrerree 311 
10 (10) Thế Giới Là Không Bắt Р1їё!ї........................................ 312 
11 (11) Thế Giới Là Hữu Hạn.......................................- 5c 313 
12 (12) Thế Giới Là Vô Нап... 313 
13 (13) Linh Hồn và Thân Thể Là Một .............................------ 314 
14 (14) Linh Hồn và Thân Thể Là Khác Nhau........................ 314 
15 (15) Như Lai Còn Hiện Нм... 315 
16 (16) Nhw Lai Không Còn Hiện Hüu................................... 316 
17 (17) Như Lai Vừa Hiện Hữu Vừa Không Hiện Hữu ........ 316 
18 (18) Nhw Lai Không Còn Hiện Hữu Cũng Không Phải 

Không Còn Hiên Hüíktu.................................................................. 317 


NHÓM 2. NHÓM “THUYÉT LAI VÒNG HAP’ (Dutiya-Gamana- 


19 
20 


TIL as m ыыы рыны A E s 320 
(2) Dây Là “Của Ta) — cho tới kinh 36 (18)....................... 321 


XXV 


37 (19) Một Cái ‘Ta’ Gm Có Thân-Sắc .............................-. - 321 
3 D0011 La Vo Sie conen ин ишди 322 
39 (21) Cái ‘Ta’ Vừa Có Thân-Sắc Vừa Không Có Thân-Sắc 
322 

40 (22) Cái ‘Ta’ Không Có Thân-Sắc Cũng Không Phải Không 
Co Than- SUU саашкан шынына ыыы а йарый айдын 323 
JH PICH е ИЕ анне ннан анек 323 
42 (24) Chi Có КАО ааыа 324 
43 (25) Có Khó và Swng алаад 324 
44 (26) Không Sướng, Không КЇАд........................................... 325 


NHÓM 3. NHÓM “THUYÉT LAI VÒNG ВА? (Tatiya-Gamana- 


оС еы н к Ке и акы ы И Аан 326 
О ылы anan aa О ол е, 326 
46 (2) Đây Là “Сйа-Та” — 70 (26).......................................... 328 


NHÓM 4. NHÓM “THUYÉT LAI VÒNG BÓN’ (Catuttha-Gamana- 


VI SQ] сәне ннән н аы ннн Нарендра E E бн ы айаны ыан аы инана 929 

PL ЗЫ КЄ eeban 329 

72. (2) Dây la “Cüa-Ta — 96 (26)... eo 331 
Chương 25. Liên Kết МНАР-УАО ...................................... 333 
LG E E CƯ A TY HC VY UY NON 335 


2 Nhüng ТИ-да 336 


XXVI 


AC ốc CỐ Cố AA AAAA 337 
И Qy y xá аон 337 
S СПО наннан енгеннен 338 
о = ША Н НӨ ООЛ Г 339 
7 8и Cố-Ý (hành, һап)... 339 
s. СЕУ ОНИ ооа она нна аа 340 
# FT Bí L7 Qaadeiliaoadkeesleatidieuioaosiei 340 
R с, Da: 341 
Chương 26. Liên Kết SINH............... annassa. 343 
E1........ EE E ане 345 
2 Nhüng Hinh-Sge.... сынны наннан ыннаны 346 
С. О A EEAS A asa 346 
g TO ыы 347 
Л. CEOE ыскан андан анаан S 347 
С о E N EEEN A sa nu unas na 348 
7 Sự Сб-Ү (hành, ý hành) iasceieeidiieiiieieeidedaiedtoae 348 
Е с L u Ыы ЫЫЫ 349 
9 Сас Yếu-Tố (іб)... 349 
кр. с; pusu ы ы ы ын 350 
Chương 27. Liên Kết Ô-NHIËM ........................................ 351 
£ Aeon 353 
Ã (lo cờ nano 6s аннан 353 


xxvii 


Е N AA AAA 354 
НОРУОТУН СОЕ 354 
S СПО qerasbedaanatbybiioddbnasudrbeeollatteldybkiplrfBdatkdekieeddEBd 355 
о = ШАК Н НЫ ОЛ Г 3253 
7 Sự Cố-Ý (hành, һап)... 356 
ДО СЕИ ОИ cản toi о она вно зоа 356 
D (We =. ОИЕ Ыыы ТИ УИЛ 357 
AC с, ONEA EN та 357 
Chương 28. Liên Kết XÁ-LỢI-PHÁTT..........................--5-- 359 
1 Được Sinh Ra Từ Sự Tách-Ly.... (Nhất thiền).................... 361 
2 Không Còn Ý-Nghĩ (tám)... (Nhị thiền).............................. 362 
3 Sự Hoan-Hÿ (hy)... (Tam thiền).......................................... 363 
4 Sự Buông-Xả (ха)... (Tú ШШ Шынны сы "nan nh 364 
5 Cảnh Xứ Vô-Biên Сиа Không-Gian (không vô biên xứ)... 365 
6 Сапһ Xứ Vô-Biên Của Thức (thức vô biên xứ).................. 365 
7 __ Cảnh Xứ Tróng-Khóng (vô sở hữu xứ)............................... 366 
8 Cảnh Xứ Không Có Nhận- Thức Cũng Không Phải Không 
Còn Nhận- Thức (phì tưởng phi phi tưởng xứ)...............................- 367 
9 Chứng Đắc Sự Chẳm-Dứt (châm dứt cảm-giác & nhận-thức: 
diét thg Wrong) .aa.:...a‹.. ЕСРИ УТУЕ 367 
10 Ni DR Si SNHCGHHMHHT.:.:á¡ciiociiiskiiai0143414141154141614ã52434ã45114 1416 368 


XXVIII 


1 Bản Kinh Tóm Соп (đơn güàn)............................................ 373 
и. аа оно а ав 373 
3 Uposatha (Bố-tát) (1)... 374 
4 Uposatha (Bó-tát) (2) — (SN 29:04) ..................................... 374 
5 Uposatha (Bó-tát) (3) – (SN 29:05) ..................................... 375 
б Ороѕаіћа (Bó-tát) (4) — (SN 29:06) ..................................... 375 
Г Neuoi Dó Da Nghe (I)......................................................... 375 
8 Người Dó Эй Nghe (2) — (SN 29:08)................................... 376 
9 Người Đó Ра Nghe (3) — (SN 29:09)................................... 376 
10 Người Đó Dà Nghe (4) — (SN 29:10)................................... 376 
11 — 20 Nhờ Sự Bó-Thí (1) (mà tái sinh...) .............................-.. 376 
21 — 50 Nhờ Sự Bő-Thí (2), (3), (4) (mà tái sinh...)................... 377 
Chương 30. Liên Kết СНІМ-ТНАМ .................................. 379 
1 Bản Kinh Tóm Соп (đơn güàn)............................................ 381 
2 Chúng Сйр Ёёпе Naga... 381 
3. Tin Lpa THỊ Bế се, ЖИНИНЕ 382 
4— 6 Lẫn Lộn Thiện-Ác (2), (3), (4)........................................... 383 
7—16 Nhờ Sự Bá-Thứ (1) (mà tái sinh....)...............................--. 383 
17— 46 Nhờ Sự Bó-Thí (2), (3). (4) (mà tái sinh...)................... 384 
Chương 31. Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ ............................ 385 
1 Bản Kinh Tóm Соп (đơn güàn)............................................ 387 


XXIX 


2 Hành Vi Thiện........................................---©22©52©ceSccecsrccrsreeree 387 
з. a  ... 388 
4— 12 Người Вб Thí (2)...(10) ..........................- aaa 389 
13 — 22 Nhờ Sự Bó-Thí (1) (mà tái sinh...)............................-.-- 389 
23 — 112 Nhờ Sự Bó-Thí (2) (mà tái sinh...)............................. 391 
Chương 32. Liên Kết THIÊN THÂN МАҮ ...................... 393 
1 Вап Kinh Tóm Соп (đơn giản)..........................................-<<- 395 
2 Hành Үі Тһіёп.............. МА 395 
3— 12 Nhờ Sự Bó-Thí (1) (mà tái sinh...) ...............................--- 395 
13 — 52 Nhờ Sự Bó-Thí (2) (mà tái sinh...)...........................----- 396 
53 Các Thiên Thân Mây- Mát............................. - + 25s +e+t+x+etexsreree 396 
54 Các Thiên Thân Mây- Âm..............................-- + 2 Se+e++t+EeEeEsreree 397 
55 Các Thiên Thân Mây-Bão ............................--- 2-2 Se+e+x+eersreree 397 
56 Các Thiên Thân Mây-Gió.................................- aaa... 398 
57 Các Thiên Thân Mây-Mưa..............................-- aaa... 399 
Chương 33. Liên Kết УАССНАСОТТА ....................... 401 
1 Do Không Hiéu-Biét (l)............................. 5-5555 5c+cscccsesrersred 403 
2 Do Không Нїёи-Вїёї (2)................... aa... 404 
3 Do Không Hiéu-Biét (8)............. aaa... 404 
4 Do Không Hiéu-Biét (4)....................................................... 405 
5 Ро Không Hiễu-Biết (Š)............................-5- 5255 Scccsccczesrerrerree 405 


XXX 


6— 10 Do Không Nhìn-Thấy (năm чйдп).................................... 405 
11 — 15 Do Không Đột-Phá Vào (năm uẫn)............................... 406 
16 — 20 Do Không Nắm-Rõ (năm vån) ..............................---5-5¿ 406 
21 — 25 Do Không Thâm- Nhập Vao........................................... 406 
26 — 30 Do Không Nhận- Thấy Риос... 406 
31 — 35 Do Không Phân-Biệt Ra [đối xử]...........................-------5- 406 
36 — 40 Do Không Phân- Biệt | sự khác nhau]............................ 406 
#I — 45 Do Khöng Sol- Елиана нА 407 
46 — 50 Do Không Soi-Xét Kỹ Càng ........................................... 407 
51 — 55 Do Không Trực-Tiếp Nhận-Biắt ................................... 407 
Chương 34. Liên Kết THIÊN-ĐỊNH...............................----- 409 
1 Chứng-Đắc tương quan với Thiền-Định............................-- 411 
2 Duy-Tri tương quan với Thiên-Định.................................- 5: 412 
3 Thoát-Ra tương quan với Thiền-Định..........................-.-- 413 
4 Mằn-Dẻo tương quan với Thiền-Định...............................- 413 
5 Đối-Tượng tương quan với Thiền-Định ............................. 414 
6  Phạm-Vi tương quan với Thiên-Định.................................- 414 
7  Quyết-Tâm tương quan với Thiền-Định............................... 414 
8  Chu-Đáo tương quan với Thiền-Định .............................. - 414 
9 ` Kiên-Trì twong quan với Thiên-Định ................................-- 415 
10 Thích-Hợp twong quan với Thiên-Định:............................... 415 
11 Duy-Trì tương quan với Chứng-Đắc .................................- 415 


XXXI 


12 Thoát-Ra tương quan với Chứng-Đắc................................ +16 
13 Mằn-Dẻo tương quan với Chứng-Đắc ............................... +16 
14 Đối-Tượng tương quan với Chứng-Đắc..............................417 
15 Phạm-Vi tương quan với Chứng-Đắc................................. 417 
16 Quyết-Tâm tương quan với Chứng-Đắc............................. +17 
17 Chu-Đáo tương quan với Chứng-Đắc ................................ 417 
18 Kiên- Trì trong quan với Chứng-Đắc ................................. 418 
19 Thích-Hợp tương quan với Chứng-Đắc ............................. 418 
20 Тһойі-Ка tương quan với Duy- Trì ......................................418 
21 — 27 Mèm Déo tương quan với Duy- Trì....................... ........ #19 
28 Mằn-Dẻo tương quan với Thoát-Ra.............................. .... 420 
29 — 34 Đối- Tượng tương quan với Thoát-RÑa.......................... 420 
35 Đối-Tượng tương quan với Mëm-Deo ................................ 420 
36 — 40 Phạm- Vi tương quan với Mëm-Debo........... ==.... 
41 Phạm-Vi trong quan với Đối- Tượng.................................. 42 1 
42 — 45 Quyết- Tâm tương quan với Đối- Tượng....................... 422 
46 Quyết-Tâm tương quan với Phạm-Vi................................. 422 
47 — 49 Chu-Đáo tương quan với Phạm- Vĩ............................... 423 
50 Chu-Đáo tương quan với Quyết Tâm......................... -....... 423 
51 — 52 Chu-Đáo tương quan với Phạm- Vi................................ 424 
53 Kiên- Trì tương quan với Chu-Đáo...................................... #25 
54 Thích-Hợp tương quan với Chu-Đáo ................................. +25 


ә Ч 


55 Thích-Hợp tương quan với Kiên- Trì.................................... 426 


XXXH 


CHÚ THÍCH 


xxxiii 


XXXIV 


Kính lễ Đức Thế Tôn, 


bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


Chương 22 


Liên Kết NĂM-UẦN 


(22 Khandha—sarnyufta) 
(22 Tương Ung Uẩn) 


2 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • З 


РНАХ I 
“ХАМ MƯƠI KINH GÓC’ 


NHÓM 1 
NHÓM “NAKULAPITA? 
(Nakulapita-vagøsa) 


KK K KK K K K 


1 (D Gia Chú Nakulapitā 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người Bhagga ở vùng Sumsumäragrra, ở khu Vườn 
Nai, trong Khu Rừng Bhesakalä. Rồi gia chủ tên Макшаріка đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 


thưa với đức Thế Тӧп:! 


“Thưa Thế Tôn, con пау đã già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng 
năm tháng, đã tién xa trong tuổi đời, bước vào giai đoạn cuối, khổ 
đau trong thân, thường bệnh yếu. Con hiếm khi có dip gặp được 
đức Thế Tôn và các Tỳ kheo đáng kính. Vậy thưa Thế Tôn, mong 


đức Thế Tôn đề xướng (giáo huấn) cho con, mong đức Thế Tôn chỉ 


4 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


dạy con, vì điều đó sẽ dẫn tới phúc lợi và hạnh phúc lâu dài cho 


29 


con. 


“Đúng vậy, này gia chủ, đúng là vậy! Thân này của ông bị 
đau đớn, bị sụt cân, khó nhọc. Nếu có ai vác thân này đi xung 
quanh và nói nó khỏe mạnh được phút chốc nảo, thì điều đó khác 
оі sự ngu xuân? Do vậy, này gia chủ, ông nên tu tập bản thân như 
уйу: “Dù ta bị khó đau trong thân, tâm ta không bị khổ đau.” Ông 


nên tu tập bản thân như vậy.” 


Rồi gia chủ Nakulapitã, sau khi thấy hài lòng và vui mừng 
với lời nói của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi chào đức 
Thế Tôn, giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, (và đi về); sau 
đó ông đến gặp Ngài Xá-lợi-phất. Sau khi kính chào thầy Xá-lợi- 


phất, ông ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất đã nói với ông: 


“Này gia chủ, các giác quan của ông tĩnh lặng, da mặt ông 
trong và sáng. Hôm nay ông đã được đích thân nghe đức Thế Tôn 


nói chuyện Giáo Pháp phải không?” 


“Tại sao không, thưa thầy? Con mới vừa được đức Thế Tôn 


“xúc dầu bằng loại thuốc trường sanh là bài Pháp thoại.” 


“Loại Pháp thoại nào là thuốc trường sanh mà đức Thế Tôn 


đã xức cho ông, này gia chủ?” 


“Ó đây, thưa thầy, соп đã đến gặp đức Thé Tôn .... 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 5 


[Gia chủ Nakulapitä đã lặp lại cuộc nói chuyện của ông và 


Phật như trên, và nói tiếp:] 


“Thưa thầy, chính thứ thuốc trường sanh là bài Pháp thoại đó 


đức Thê Tôn đã xúc cho con.” 


“Nhưng, này gia chủ, tại sao câu hỏi này không nảy sinh 
thêm với gia chủ, rằng: theo cách nào là một người bị khổ đau 
trong thân và bị khổ đau trong tâm, và theo cách nảo là một người 


bị khổ đau trong thân nhưng không bị khổ đau trong tâm?” 


“Thưa thầy, thì chúng con đi đường xa đến đây là dé học hiểu 
ý nghĩa của điều đó từ Ngài Xá-lợi-phất. Cho nên sẽ tốt lành nếu 


được thầy Xá-lợi-phất làm rõ ý nghĩa của điều này.” 
“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ nói” 


“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Nakulapitä đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất 


đã nói điêu này: 


(i) “Này gia chủ, theo cách nào một người bi khổ dau trong 
thân và trong tâm? Ó đây, này gia chủ, một người phàm phu không 
được chỉ dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh 
nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo 
Pháp của các bậc thánh, không phải là người nhìn thấy những bậc 
thượng nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong 
Giáo Pháp của các bậc thượng nhân, cứ coi thân-sắc (sốc) là ‘ta’, 


hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu thân-săc, hoặc nghĩ thân-sắc ở trong cái “ta”, 


6 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. Người đó sống bị ám muội bởi 
những quan niệm: “Та? là thân-sắc, thân-sắc là “của ќа’.’? Trong khi 
người đó sống bị ám muội bởi những quan niệm đó, thân-sắc người 
đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì [khi] (nhìn thấy) thân-sắc thay 
đổi và biến đổi, nên [thì] khởi sinh trong người đó sự buồn sâu, 


than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. 


“Người đó cứ coi cảm-giác (tho) là cái ‘ta’, hoặc nghĩ “ta” sở 
hữu cảm-giác, hoặc nghĩ cảm-giác là ở trong cái “ta” hoặc cái “ta” ở 
trong cảm-giác. Người đó sống bị ám muội bởi những quan niệm: 
‘Ta’ là cảm-giác, cảm-giác là “của ta”. Trong khi người đó sống bị 
ám muội bởi những quan niệm đó, cảm-giác của người đó thì luôn 
thay đổi và biến đổi. Vì cảm-giác luôn thay đổi và biến đổi, nên 
khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiền, và tuyệt vọng. 


“Người đó cứ coi nhận-thức (twóng) là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ 
sở hữu nhận-thức, hoặc nghĩ nhận-thức là ở trong cái “а”, hoặc cái 
“ta” ở trong nhận-thức. Người đó sống bị ám muội bởi những quan 
niệm: “Ta” là nhận-thức, nhận-thức là “của ta”.” Trong khi người đó 
sống bị ám muội bởi những quan niệm đó, nhận-thức của người đó 
thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì nhận-thức luôn thay đổi và biến 
101, nên khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, đau khó, 


ưu phiền, và tuyệt vọng. 


“Người đó cứ coi những sự tạo-tác cô-ý (hành) là cái “а”, 


hoặc nghĩ “ta” sở hữu những sự tạo-tác cố-ý, hoặc nghĩ những sự 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 7 


tạo-tác cố-ý là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong những sự tạo- 
tác сб-ў. Người đó sống bị ám muội bởi những quan niệm: ‘Ta’ là 
những sự tạo-tác сб-ў, những sự tạo-tác có-y là “của ta”. Trong khi 
người đó sống bị ám muội bởi những quan niệm đó, những sự tạo- 
tác cố-ý của người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì những sự 
tạo-tác cố-ý luôn thay đổi và biến đổi, nên khởi sinh trong người 


đó sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


“Người đó cr coi thức (/hức) là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái ‘ta’ ở trong thức. 
Người đó sống bị ám muội bởi những quan niệm: “Ta' là thức, 
thức là “của ta”. Trong khi người đó sống bị ám muội bởi những 
quan niệm đó, thức của người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì 
thức luôn thay đổi và biến đổi, nên khởi sinh trong người đó sự 


buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khó 


dau trong thàn và khó dau trong tám. 


(ii) “Và, này gia chủ, theo cách nào thì một người bi khó dau 
trong thân, nhưng không bị khổ đau trong tâm? Ó đây, này gia 
chủ, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người nhìn 
thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong 
Giáo Pháp của các bậc thánh, là người nhìn thấy những bậc thượng 
nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của các bậc 
thượng nhân, không coi thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu 


thân-sắc, hoặc nghĩ thân-sắc là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái “ta” ở 


8 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


trong thân-sắc. Người đó sóng không bị ám muội bởi những quan 
niệm: ‘Ta’ là thân-sắc, thân-sắc là “của ta.” Trong khi người đó 
sống không bị ám muội bởi những quan niệm đó, thân-sắc của 
người đó luôn thay đối và biến đổi. Khi (nhìn thấy) thân-sắc luôn 
thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh trong người đó sự buồn 


sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


Người đó không coi cảm-giác là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở 
hữu cảm-giác, hoặc nghĩ cảm-giác là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” 
ở trong cảm-giác. Người đó sống không bị ám muội bởi những 
quan niệm: “Ta” là cảm-giác, cảm-giác là “của 1а” Trong khi 
người đó sông không bị ám muội bởi những quan niệm đó, cảm- 
giác của người đó luôn thay đổi và biến đổi. Khi cảm-giác luôn 
thay đổi và biến đối, vẫn không khởi sinh trong người đó sự buồn 


sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


Người đó không coi nhận-thức là cái ‘ta’, hoặc nghĩ “ta” sở 
hữu nhận-thức, hoặc nghĩ nhận-thức là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái 
‘ta? ở trong nhận-thức. Người đó sống không bị ám muội bởi 
những quan niệm: ‘Ta’ là nhận-thức, nhận-thức là “của ќа’. Trong 
khi người đó sống không bị ám muội bởi những quan niệm đó, 
nhận-thức của người đó luôn thay đối và biến đổi. Khi nhận-thức 
luôn thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh trong người đó sự 


buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


Người đó không coi những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”, hoặc 


nghĩ ‘ta’ sở hữu những sự tạo-tác cố-ý, hoặc nghĩ những sự tạo-tác 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 9 


cố-ý là ở trong cái “ta, hoặc cái “ta” ở trong những sự tạo-tác cố-ý. 
Người đó sống không bị ám muội bởi những quan niệm: “Ta” là 
những sự tạo-tác сб-ў, những sự tạo-tác có-y là “của ta”. Trong khi 
người đó sống không bị ám muội bởi những quan niệm đó, những 
sự tạo-tác cố-ý của người đó luôn thay đổi và biến đổi. Khi những 
sự tạo-tác сӧ-у luôn thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh 
trong người đó sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vọng. 


Người đó không coi thức là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái “а” ở trong thức. 
Người đó sống không bị ám muội bởi những quan niệm: “Ta” là 
thức, thức là “của ta”.” Trong khi người đó sống không bị ám muội 
bởi những quan niệm đó, thức của người đó luôn thay đổi và biến 
đổi. Khi thức luôn thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh trong 


người đó sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khó 


dau trong thân, nhưng không bị khó đau trong tám. 


Đây là điều thầy Xá-lợi-phất đã nói. Gia chủ Nakulapitã thấy 


hài lòng và уш mừng với lời nói của Шау Xá-lợi-phât. 


(SN 22:01) 


2 (2)ỞDevadaha 


10 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người xứ Thích-Ca, trong một thị trấn của họ có tên là 
Devadaha; (Devadaha là quê mẹ của Đức Phật). Rồi một số Tỳ 
kheo đang hướng đi miền tây đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào 


đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, chúng con muốn đến tỉnh ly phía tây dé chọn 


nơi trú ngụ ở đó.” ([cho ba tháng an cư mùa mưa]) 


“Các thầy đã xin phép thầy Xá-lợi-phất về việc ra đi này 


chưa?” 
“Chưa, thưa Thế Tôn.” 


“Vậy hãy tới xin phép thầy Xá-lợi-phất về việc ra đi, này các 
Tỳ kheo. Xá-lợi-phất là trí khôn, thầy ấy là người trợ giúp các 
huynh đệ trong đời sống thánh thiện.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Bấy giờ, vào lúc đó 
thầy Xá-lợi-phất đang ngồi không xa chỗ đức Thế Tôn, trong chỗ 
bụi cây ba đậu ([được người dân uốn mọc thành vòm che mát như 
một cái lều]). Rồi các Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng 
với lời nói của đức Thế Tôn, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và cúi 
chào đức Thế Tôn. Rồi, giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, 
(và đi ra); rồi họ đến gặp thầy Xá-lợi-phất. Họ chào hỏi với thầy 
Xá-lợi-phất, và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngòi 


xuông một bên và nói với thây ây: 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 11 


“Đạo hữu Xá-lợi-phất, chúng tôi muốn đi về tỉnh ly phía tây 
để chọn nơi trú ngụ ở đó. Chúng tôi mới xin phép Sư Thầy (tức 


Phật) rồi.” 


“Này các đạo hữu, ở đó có những người giai cấp chiến-sĩ trí 
khôn, những bà-la-môn trí khôn, những gia chủ trí khôn, và những 
tu sĩ trí khôn, họ thường vấn hỏi một Tỳ kheo vừa xuất ngoại qua 
đó (xuất ngoại: từ xứ này qua xứ khác, vương quốc này qua vương 
quốc khác)— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn 
thường tra hỏi: “Sư thầy của quý vị nói gì, sư thầy dạy những gì?? 
Tôi hy vọng các quý thầy đã học hiểu thấu đáo những giáo lý, đã 
nắm bắt chúng thấu đáo, đã chú tâm chúng thấu đáo, đã quán chiếu 
(suy xét) chúng thấu đáo, và đã thâm nhập chúng thấu đáo bằng trí 
tuệ, nhờ đó khi trả lời quý thầy sẽ nói ra điều đã được nói bởi đức 
Thế Tôn và không trình bày sai lời của đức Thế Tôn bằng những gì 
trái với điều sự thật (mà đức Thế Tôn đã nói); nhờ đó quý thầy sẽ 
giảng bày đúng theo Giáo Pháp, và để sau đó không tạo ra cơ sở có 


lý nào để (người nghe) phê binh.” 


“Này đạo hữu, chúng tôi đã đi đường xa tới đây là để học 
hiểu ý nghĩa của điều này từ Ngài Xá-lợi-phất. Sẽ thực sự tốt lành 


nếu thầy Xá-lợi-phất làm rõ ý nghĩa của điều này.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, này các đạo hữu, ta 


Sẽ nói.” 


12 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Vâng, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Xá-lợi- 


phát đã nói điều này: 


- “Này các đạo hữu, ở đó có những người giai cấp chiến-sĩ trí 
khôn, những bà-la-môn trí khôn, những gia chủ trí khôn, và những 
tu sĩ trí khôn, họ thường vấn hỏi một Tỳ kheo vừa xuất ngoại qua 
đó— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: 
‘Su thầy của quý vị nói gì, sư thầy dạy những дї?” Khi được hỏi 
như vậy, các thầy nên trả lời rằng: “Này các bạn, Sư Thầy của 


chúng tôi chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục.? 


- “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thể 
những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ 
còn hỏi thêm nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn 
thường tra hỏi: “Sư thầy của các bạn chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn 
và nhục-dục đối với cái ой?” Khi được hỏi như vậy, này các đạo 
hữu, các thầy nên trả lời rằng: “Này các bạn, sư thầy của chúng tôi 
chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thân-sắc ... cảm- 


giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... thúc.” (năm uân) 


- “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thé 
những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ 
còn hỏi thêm nữa— bởi vì, пау các đạo hữu, những người trí khôn 
thường tra hỏi: “Sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại gì mà sư thầy của 
các bạn chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thân-sắc 

. cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức? Khi 


được hỏi như vậy, này các đạo hữu, các thây nên trả lời răng: “Này 


Chương 22 – Liên Kết NĂM-UẨN * 13 


các bạn, người không tránh bỏ nhục dục, tham muốn, cảm tình 
(luyến ái), sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng đối với thân sắc, 
thì khi thân-sắc thay đổi và biến đổi sẽ khởi sinh trong người đó sự 
buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Nếu người 
không tránh bỏ nhục dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự 
đam mê, và dục vọng đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác có-ý ... thức, thì khi thức thay đổi và biến đổi sẽ khởi sinh 
trong người đó sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 
vọng. Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại này, sư thầy của chúng tôi chỉ 
dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thân-sắc, sự trừ bỏ 
tham-muốn và nhục-dục đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 


tạo-tác cô-ý ... thức.” 


- “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thê 
những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ 
còn hỏi thêm nữa— bởi vì, пау các đạo hữu, những người trí khôn 
thường tra hỏi: “Sau khi nhìn thấy lợi-ích gì mà sư thầy của các bạn 
chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thân-sắc, sự trừ 
bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với cảm-giác ... nhận-thức 
những sự tạo-tác сб-ў ... thuc?” Khi được hỏi như vậy, này các đạo 
hữu, các thầy nên trả lời rằng: “Này các bạn, người không-có nhục 
dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng 
đối với thân-sắc, thì khi thân-sắc thay đổi và biến đổi sẽ không 
khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng. Nếu người không-có nhục dục, tham muốn, 


cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng đôi với cảm-giác 


14 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, thì khi thức thay đổi 
và biến đổi sẽ không khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Sau khi nhìn thấy lợi-ích 
này, sư thầy của chúng tôi chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục- 
dục đối với thân-sắc, sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 


cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-ý ... thức.” 


- “Này các đạo hữu, nếu người ta chứng nhập và thường trú 
giữa những trạng thái (tâm) bất thiện mà có thể được sống một 
cách hạnh phúc ngay trong kiếp này, không bị phiền bực, tuyệt 
vọng và cơn sốt (khó não), và nếu, khi thân này tan rã, sau khi 
chết, người đó có thê trông đợi (được tái sinh trong) một nơi đến 
tốt lành, thì đức Thế Tôn đã không dë cao sự trừ bỏ những trạng 
thái bất thiện như vậy để làm gì. Nhưng bởi vì, néu một người 
chứng nhập và thường trú giữa những trạng thái bất thiện thì sống 
trong khó đau ngay trong kiếp này, với sự phiền bực, tuyệt vọng và 
cơn sốt, và bởi vì người đó có thể trông đợi (bị tái sinh trong) một 
nơi đến thấp xấu khi thân tan rã, sau khi chết, cho nên đức Thế Tôn 


mới đề cao sự trừ bỏ những trạng thái bất thiện như vậy. 


- “Này các bạn, nếu người ta chứng nhập và an trú giữa 
những trạng thái (tâm) thiên lành mà bị sống trong khổ đau ngay 
trong kiếp này, với sự phiền bực,tuyệt vọng và cơn sốt, và nếu, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó có thể trông đợi (bị tái sinh 
trong) một nơi đến thấp xấu, thì đức Thế Tôn đã không đề cao sự 


có-được (sở hữu, tích tạo) những trạng thái thiện lành để làm gì. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 15 


Nhưng bởi vì, nếu một người chứng nhập và an trú trong những 
trạng thái thiện lành thì được sống một cách hạnh phúc ngay trong 
kiếp này, không bị sự phiền bực, tuyệt vọng và cơn sốt, và bởi vì 
người đó có thể trông đợi (được tái sinh) trong một nơi đến tốt lành 
khi thân tan rã, sau khi chết, cho nên đức Thế Tôn mới đề cao sự 


có-được những trạng thái thiện lành.” 


Đây là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và 


vui mừng với lời nói của thây Xá-lợi-phât. 


(SN 22:02) 


3 (3) Gia Chủ Haliddakani (1) 


Tôi nghe như уду. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
(Маһакассапа) đang sống giữa những người xứ Ауапії, trên Núi 
Papata ở vùng Kuraraghara. Rồi gia chủ tên Haliddakãni đến gặp 
thầy Đại Ca-chiên-diên, kính chào thầy, ngồi xuống một bên, và 


thưa: 


“Thưa thầy, đức Thế Tôn đã nói điều này trong tập “Những 
Câu Hỏi cua Magandiya` của chương Affhakavagsa (Chương 
Tám) 


“Sau khi bỏ nhà di, lang thang không gia cư, 


Trong làng mạc người tu sĩ không thân tình với ai, 


16 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Bỏ hết những khoái lạc giác quan, không cầu vọng, 


Cũng không tranh cãi gì với ai.’ 


Thưa thây, điêu này đã được đức Thê Tôn nói ra một cách 
ngăn gọn; ý nghĩa của nó nên được hiêu một cách chi tiệt theo cách 


nào?” 


- “Này gia chủ, yếu-tố thân-sắc là nhà của thức; người có 
thức bị gông cùm bởi “nhục-dục đối với yếu-tố thân-sắc' thì được 
gọi là người di lang thang trong-nhà.* Yêu-tỗ cảm-giác là nhà của 
thức ... Yếu-tố nhận-thức là nhà của thức ... Yếu-tố những sự tạo- 
tác có-y là nhà của thúc; người có thức bị gông cùm bởi “nhục- 
dục đối với yếu-tố thân-sắc” thì được gọi là người đi lang thang 
frong-nhà. Chính theo cách như vậy là người đi lang thang trong 


nhà. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là môt người đi lang thang 
không-nhà? Tham muốn, nhục dục, khoái lạc, và dục vọng, sự dính 
líu và dính chấp, những quan điểm này nọ, những cố chấp, và 
những khuynh hướng tiềm ấn đối với yếu-tố thân-sắc: những thứ 
này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc 
chết cây cọ, đã bị xóa số nên chúng không còn khởi sinh trong 
tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là người đi lang thang không- 
nhà. Tham muốn, nhục dục, khoái lạc, và dục vọng, sự dính líu và 
dính chấp, những quan điểm này nọ, những cố chấp, và những 
khuynh hướng tiềm án đối với yếu-tố cảm-giác ... yếu-tố nhân- 


thức ... yếu-tỗ những sự tạo-tác cố-ý ... yêu-tố thúc; những thứ này 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 17 


đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết 
cây cọ, đã bị xóa số nên chúng không còn khởi sinh trong tương 
lai. Do vậy, Như Lai được gọi là người đi lang thang không-nhà. 
Chính theo cách như vậy là người đi lang thang không nhà. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là nguoi đi lang thang 
trong một nơi їги-хи? Do sự phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự 
trói buộc (của chúng) trong một trú xứ [có chứa] dấu hiệu (hình 
tướng) những hình-sắc, nên người đó được gọi là người di lang 
thang trong một nơi frú-xứ. Do sự phát rộng (của những ô-nhiễm) 
và sự trói buộc (của chúng) trong một trú xứ [có chứa] dấu hiệu 
những âm thanh ... dấu hiệu những mùi hương ... dấu hiệu những 
mùi vị ... dấu hiệu những đối tượng chạm xúc ... dấu hiệu những 
hiện tượng thuộc tâm, nên người đó được gọi là người đi lang 


thang trong một nơi trú-xứ. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là nguoi đi lang thang 
không trú-xứ? Su phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc 
(của chúng) trong một trú xứ [có chứa] dấu hiệu những hình SẮC: 
những thứ này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm 
thành như gốc chết cây cọ, đã bị xóa số, cho nên chúng không thể 
còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là người 
đi lang thang không trú-xứ. Sự phát rộng và sự trói buộc trong trú 
xứ [có chứa] dấu hiệu những âm thanh ... mùi hương... mùi vị... 
các đối tượng chạm xúc ... những hiện tượng thuộc tâm: những thứ 


này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc 


18 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


chết cây cọ, đã bị xóa số, cho nên chúng không thể còn khởi sinh 
trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là người đi lang thang 
không frú-xư. Chính theo cách như vậy là người đi lang thang 


không trú-xứ. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là người có thân tinh (với 
người khác) ở trong làng? Ó đây, này gia chủ, có người tu sống có 
liên hệ với những người tại gia: người đó vui chung với họ và sầu 
chung với họ, người đó vui khi họ vui và buồn khi họ buồn, và 
người đó dính líu vào những chuyện riêng và phận sự của họ. 7 


Chính theo cách như vậy là người có thân tình trong làng. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là nguoi không thân tình 
(với ai) trong làng? Ó đây, này gia chủ, một Tỳ kheo không sống 
có liên hệ với những người tại gia. Người đó không vui chung với 
họ hay sầu chung với họ, người đó không vui khi họ vui hay buồn 
khi họ buôồn, và người đó không dính líu bản thân vào những 
chuyện riêng và bốn phận của họ. Chính theo cách như vậy là 


người không thân tình trong làng. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là người chưa hết những 
khoái lạc giác quan? Ở đây, này gia chủ, có người tu không tránh 
bỏ nhục dục, tham muốn, cảm tình (luyến а), sự thèm khát, sự 
đam mê, và dục vọng đối với những khoái lạc giác quan. Theo 


cách như vậy là người chưa hết khoái lạc giác quan. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 19 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là nguoi đã bỏ hết những 
khoái lạc giác quan? Ó dày, này gia chủ, có người tu đã không còn 
nhục dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục 
vọng đối với những khoái lạc giác quan. Theo cách như vậy là 


người đã bỏ hết khoái lạc giác quan. 


- “Và, này gia chủ, làm thế nào là người nuôi dưỡng những 
cầu vọng? Ó đây, có người cứ nghĩ: “Саи cho ta có được thân-sắc 
như vậy như vậy trong tương lai! Cầu cho ta có được cảm-giác như 
vậy như vậy trong tương lai! Cầu cho ta có được nhận-thức như 
vậy như vậy trong tương lai! Cầu cho ta có được những sự tạo-tác 
cố-ý như vậy như vậy trong tương lai! Cầu cho ta có được thức 
như vậy như vậy trong tương lai!" Chính theo cách như vậy là 


người nuôi dưỡng những câu vọng. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không có những 
cầu vọng? Ó đây, này gia chủ, người không nghĩ: “Cầu cho ta có 
được thân-sắc như vậy như vậy trong tương lai!... Cầu cho ta có 
thức như vậy như vậy trong tương lai!” Chính theo cách như vậy là 


người không có câu vọng. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là 0gưởi đính vào tranh cãi 
với người ta? Ó đây, này gia chủ, có người dính vào kiểu nói 
chuyện như vày:Š “Bạn không hiểu được Giáo Pháp và Giới Luật 
này. Tôi hiểu rõ Giáo Pháp và Giới Luật này. Cái gì, bạn mà hiểu 
được Giáo Pháp và Giới Luật này sao! Bạn đang tu tập sai lạc, tôi 


đang tu tập đúng đăn. Điêu nên được nói trước thì bạn lại nói sau; 


20 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


điều nên được nói sau thì bạn lại nói trước. Tôi nhất quán trước 
sau, bạn không nhất quán. Điều bạn nghĩ lâu mới ra đã bị bác bỏ. 
Luận thuyết của bạn đã bị bác bỏ. Bạn thua rồi, đi mà cứu lẫy luận 
thuyết của bạn, hoặc tự gỡ rối cho mình, nếu bạn có thé.” Chính 


theo cách như vậy là người dính vào sự tranh cãi với người khác. 


- “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không dính vào 
tranh cãi với người ta? Ó đây, này gia chủ, có người không dính 
vào kiểu nói chuyện như уду: [у hệt như đoạn trên]°. Chính theo 
cách như vậy là người không dính vào sự tranh cãi với người khác. 

“Như vậy đó, này gia chủ, khi đức Thế Tôn nói điều này 
trong tập “Những Câu Hỏi của Mãgandiya` của chương 


Afthakavagga (Chương Тат): 


“Sau khi bỏ nhà di, lang thang không nơi trú ngụ, 
Trong làng mạc người tu sĩ không thân tình với ai; 
Bỏ hết những khoái lạc giác quan, không cầu vọng, 


Cũng không tranh cãi gì với at. 


, thì ç nghĩa của điêu này, đã được đức Thê Tôn nói ra một 


cách ngăn gọn, nên được hiêu một cách chi tiệt theo cách như vậy” 


(SN 22:03) 


4 (4) Gia Chủ Haliddakani (2) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 21 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
(Mahakaccana) đang sống giữa những người xứ Ауапії, trên Núi 
Papata ở vùng Kuraraghara. Rồi gia chủ Haliddakãni đến gặp thầy 


Đại Ca-chiên-diên, kính chào thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy, điều này được nói bởi đức Thế Tôn trong tập 
'Những Câu Hỏi của Vua Trời Đề-thích (Sakka)°: “Những tu sĩ và 
bà-la-môn nào được giải thoát trong sự tắt пейт dục-vọng là 
những người đã đạt tới đích-đến tột cùng, sự an-toàn tột cùng thoát 
khỏi mọi sự trói-buộc (với thế gian, sinh tử), đời-sống thánh-thiện 
tột cùng, mục-tiêu tột cùng, và họ là bậc nhất trong các thiên thần 
và loài người.” Thưa thầy, ý nghĩa của điều này, đã được nói một 
cách ngắn gọn bởi đức Thế Tôn, nên được hiểu một cách chi tiết 


theo cách nào?” 


- “Này gia chủ, thông qua sự phá bỏ, sự phai biến, sự chấm 
dứt, sự buông bỏ, và sự từ bỏ tham muốn, nhục dục, khoái lạc, dục 
vọng, sự dính líu và dính chấp, những quan điểm này nọ, những sự 
có chấp, và những khuynh hướng tiềm án đối với yếu-tô thân-sắc, 


thì tâm được cho là đã được giåi-thoát một cách khéo léo. 


“Thông qua sự phá bỏ, sự phai biến, sự chấm dứt, sự buông 
bỏ, và sự từ bỏ tham muốn, nhục dục, khoái lạc, dục vọng, sự dính 
líu và dính chấp, những quan điểm này nọ, những sự có chấp, và 
những khuynh hướng tiềm án đối với уёи-10 cảm-giác.... yêu-tỗ 
nhận-thức ... yêu-tỗ những sự tạo-tác có-y ... yêu-tỗ thức, thì tâm 


được cho là đã được giải-thoát một cách khéo léo. 


22 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Như vậy đó, này gia chủ, khi điều này được nói bởi đức Thế 
Tôn trong tập 'Những Câu Hỏi của Vua Trời Đế-thích”: “Những tu 
sĩ và bà-la-môn nào được giải thoát trong sự tắt пейт dục-vọng là 
những người đã đạt tới đích-đến tột cùng, sự an-toàn tột cùng thoát 
khỏi mọi sự trói-buộc (với thế gian, sinh tử), đời-sống thánh-thiện 
tột cùng, mục-tiêu tột cùng, và họ là bậc nhất trong các thiên thần 
và loài nguòi.’, thì ý nghĩa của điều này, đã được nói một cách 
ngắn gọn bởi đức Thế Tôn, nên được hiểu một cách chi tiết như 


29 


vậy 


(SN 22:04) 


5 (5) Sự Định Tâm 


Tôi nghe như уйу. Ó SãvatthT .... О đó, đức Thế Tôn đã nói 
điều này: “Này các Tỳ kheo, hãy tu tập (phát triển) sự định-tâm. 


Một Tỳ kheo đạt định sẽ hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là. 


“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Nguồn gốc và 
sự phai biến của thân-sắc; nguồn gốc và sự phai biến của cảm-giác; 
nguồn gốc và sự phai biến của nhận-thức; nguồn gốc và sự phai 
biến của những sự tạo-tác сб-ӯ; nguồn gốc và sự phai biến của 


thức. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguôn gôc của thân-sắc? Cái 


øì là nguôn gôc của cảm-giác? Cái gì là nguôn gôc của nhận-thức? 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 23 


Cái gì là nguôn gôc của những sự tạo-tác cô-ý? Cái gì là nguôn gôc 


của thức? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người tìm kiếm khoái lạc, người 
đón tiếp, người ôm giữ. Và người tìm kiếm khoái lạc trong cái gì, 
người đón tiếp cái gì, người ôm giữ cái gì? (Đó là) người tìm kiếm 
khoái lạc trong thân-sắc, đón tiếp nó, và ôm giữ nó. Rồi hậu quả là, 
khoái lạc khởi sinh. Khoái lạc trong thân-sắc là sự dính-chấp. Do 
có sự dính-chấp là điều kiện (duyên) nên có [sinh ra] sự hiện-hữu; 
do có sự hiện-hữu là điều kiện nên có sự-sinh; do có sự sinh-ra là 
điều kiện nên có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiên, và tuyệt vọng. Đó là nguốn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Người tìm kiêm khoái lạc trong cảm-giác ... trong nhận-thức 
... rong những sự tạo-tác cô-ý ... trong thức, đón tiêp nó, và ôm giữ 
nó. Rôi hậu quả là, khoái lạc khởi sinh.... Đó là nguón-góc của toàn 


bộ đống khổ này. 


“Này các Ty kheo, đây là nguôn gôc của thân-sắc; đây là 
nguôn gôc của cảm-giác; đây là nguôn gôc của nhận-thức; đây là 


nguôn gôc của những sự tạo-tác cô-ý; đây là nguôn gôc của thức. 


- “Và, này các Ty kheo, cái gì là sự phai biên của thân-sắc? 
Cái gì là sự phai biên của cảm-giác? Cái gì là sự phai biên của 
nhận-thức? Cái gì là sự phai biên của những sự tạo-tác cô-ý? Cái gì 


là sự phai biến của thức? 


24 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người không tìm kiếm khoái lạc, 
người không đón tiếp, người không ôm giữ. Và người không tìm 
kiếm khoái lạc trong cái gì, người không đón tiếp cái gì, người 
không ôm giữ cái gì? (Đó là) người không tìm kiếm khoái lạc trong 
thân-sắc, không đón tiếp nó, và không ôm giữ nó. Rồi hậu quả là, 
khoái lạc không khởi sinh. Khoái lạc trong thân-sắc chấm dứt. Do 
có sự chấm dứt khoái lạc nên chấm dứt sự dính-chấp; khi chấm dứt 
sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; khi dính-chấp sự hiện-hữu 
thì sự-sinh; khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt (đâu còn) sự già- 
chết, sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Đó 


là sự chám-dut của toàn bộ đông khô này. 


“Người không tìm kiếm khoái lạc trong cảm-giác... trong 
nhận-thức ... trong những sự tạo-tác cố-ý ... trong thức, không đón 
tiếp nó, và không ôm giữ nó. Rồi hậu quả là, khoái lạc chấm dứt.... 


Đó là chấm-dứt của toàn bộ đống khó này. 


“Này сас Tỳ kheo, đây là sự phai biên của thân-sắc; đây là sự 
phai biên của cảm-giác; đây là sự phai biên của nhận-thức; đây là 
sự phai biên của những sự tạo-tác cô-ý; đây là sự phai biên của 


thức.” 


(SN 22:05) 


6 (6) Sự An Dật (sự tách ly, sự án cư, sự án tu) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 25 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu tập) ở nơi án dật (sống tách 
ly để thiền tập). Một Ty kheo sống án dật sẽ hiểu được mọi sự 


đúng như chúng thực là. 


“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Nguồn gốc và 
sự phai biến của thân-sắc; nguồn gốc và sự phai biến của cảm-giác; 
nguồn gốc và sự phai biến của nhận-thức; nguồn gốc và sự phai 
biến của những sự tạo-tác сб-ӯ; nguồn gốc và sự phai biến của 


thức. 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là nguôn gôc của thân-sắc?... 


[Tiếp tục phần còn lại giống hệt lời trong kinh ké trên. ] 


(SN 22:06) 


7 (7) Sự Âu Lo Vì Dính Chấp (D) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự âu lo [và 
khích động] do có sự dính-chấp, và sự không âu lo [và không khích 
động] nhờ sự không-còn dính-chấp.? Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ 


càng, ta sẽ nói.” 


26 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


(1) “Và, này các Ту kheo, theo cách nào là có sz âu lo do có 
sự dính-chấp? Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không 
được chỉ dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh 
nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo 
Pháp của các bậc thánh, không phải là người nhìn thấy những bậc 
thượng nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong 
Giáo Pháp của các bậc thượng nhân, с со1 thân-sắc là cái ‘ta’, 
hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu thân-sắc, hoặc nghĩ thân-sắc ở trong cái ‘ta’, 
hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. Mà thân-sắc của người đó thì luôn 
thay đổi và biến đổi. Khi thân-sắc thay đổi và biến đổi, thức của 
người đó bị bận tâm [chiếm ngự] bởi sự thay đối của thân-sắc. Sự 
âu lo và một mớ những trạng thái tâm bị sinh ra từ sự “bận tâm với 
sự thay đổi của thân-sắc” vẫn cứ ám muội trong tâm trí người đó. 
Bởi vì tâm người đó bị ám muội, nên người đó sợ hãi, buồn phiền, 
và lo lắng, và vì có sự dính-chấp đó nên người đó bị âu lo và khích 


động. 


“Người đó cứ coi cảm-giác là cái “а? ... nhận-thức là cái ‘ta’ 
... những sự tạo-tác сб-у là cái “а”... thức là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ 
sở hữu thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong 
thức. Mà thức của người đó thì luôn thay đổi và biến đối. Khi thức 
thay đổi và biến đổi, thì thức của người đó bị bận tâm với sự thay 


đổi của thức. Sự âu lo và một mó những trạng thái tâm bị sinh ta từ 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 27 


sự “bận tâm với sự thay đối của thức” vẫn cứ ám muội trong tâm trí 
của người đó. Do tâm người đó bị ám muội, nên người đó sợ hãi, 
buôn phiên, và lo lăng, và vì có sự dính-châp đó nên người đó bị âu 


lo và khích động. 


“Này các Ty kheo, theo cách như vậy nên có sự âu lo [và 


khích động] do có sự dính-chấp. 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không có sự 
không âu lo do không-còn dính-chấp? Ó đây, một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh 
nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của các bậc 
thánh, là người nhìn Һау những bậc thượng nhân, và thiện khéo và 
được rèn luyện trong Giáo Pháp của các bậc thượng nhân, không 
coi thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu thân-sắc, hoặc nghĩ 
thân-sắc ở trong cái “а”, hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. Thân-sắc 
của người đó thì luôn thay đổi và biến đối. Khi thân-sắc thay đổi và 
biến đổi, thức của người đó không bị bận tâm bởi sự thay đổi của 
thân-sắc. Không có sự âu lo và không có một mớ trạng thái tâm bị 
sinh ra từ sự “bận tâm với sự thay đổi và biến đổi của thân-sắc” ám 
muội tâm trí người đó. Bởi vì tâm người đó không bị ám muội, nên 
người đó không sợ hãi, buồn phiên, và lo lắng, và nhờ sự không- 


còn dính-châp nên người đó không bị âu lo và khích động. 
“Người đó không coi cảm-giác là cái “а”... nhận-thức là cái 
“а”... những sự tạo-tác cô-ý là cái “а”... thức là cái “а”, hoặc nghĩ 


‘ta’ sở hữu thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái ‘ta’, hoặc cái “ta” ở 


28 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


trong thức. Thức của người đó thì luôn thay đổi và biến đối. Khi 
thức thay đổi và biến đổi, thì thức của người đó không bị bận tâm 
với sự thay đổi của thức. Không có sự âu lo và không có một mó 
những trạng thái tâm được sinh ta từ sự bận tâm với sự thay đối 
của thức ám muội trong tâm trí của người đó. Do tâm người đó 
không bị ám muội, nên người đó không sợ hãi, buồn phiền, và lo 
lắng, và nhờ sự không-còn dính-chấp nên người đó không bị âu lo 


và khích động. 


“Này các Ty kheo, theo cách như vậy nên không có sự âu lo 


nhờ sự không-còn dính-chấp. 


(SN 22:07) 


8 (8) Sự Âu Lo Vì Dính Chấp (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự âu lo [và 
khích động] do có sự dính-chấp, và sự không âu lo [và khích động] 


nhờ sự không-còn dính-chấp. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng.... 


- “Và, này các Ty kheo, theo cách nào là có sự âu lo [và 
khích động] do có sự dính-chấp? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
người phàm phu không được chỉ dạy cứ coi thân-sắc như уду: 


“Đây là “của ta”, đây là ‘ta’, đây là bản thân ta’. Mà thân-sắc của 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 29 


người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi thân-sắc thay đối và 
biến đồi, thì khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, đau 


khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. 


“Người đó cứ coi cảm-giác như уду: ... nhận-thức như уду: 

. những sự tạo-tác có-ý như уду: ... thức như уду: “Đây là “của 
ta’, đây là “ta”, đây là bản thân ta’. Mà thức của người đó thì luôn 
thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì khởi sinh 
trong người đó sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vong. 


“Này các Ty kheo, chinh theo cách nhu vày nën có su áu lo 


[và khích động] do có sự dính-chấp đó. 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không có sự âu lo 
[và khích động] do không-còn dính-chấp? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy không coi thân-sắc 
như vây: “Đây là “của ta’, đây là ‘ta’, đây là bản thân ta’. Thân-sắc 
của người đó thì luôn thay đổi và biến đối. Khi thân-sắc thay đổi và 
biến đổi, thì không khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than 


khóc, đau khó, ưu phiền, và tuyệt vọng. 


“Người đó không coi cảm-giác như уду: ... nhận-thức như 
уду: ... những sự tạo-tác có-y như уду: ... thức như уду: “Đây là 
“của ta”, đây là ‘ta’, đây là bản thân ta’. Mà thức của người đó thì 


luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì không 


30 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


khởi sinh trong người đó sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu 


phiền, và tuyệt vọng. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy nên không có sự 


âu lo [và khích động] nhờ sự không-còn sự dính-chấp.” 


(SN 22:08) 


9 (9) Vô-Thường Trong Ba Thời 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường, cả trong quá khứ 
và tương lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy 
như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng- 
quan (vô tư, buông xả) đối với thân-sắc của quá khứ; người đó 
cũng không tìm khoái lạc trong thân-sắc của tương lai; và người đó 
tu tập dé dẫn tới sự ghê-sợ (kinh tởm, quay lưng) đối với thân-sắc 


của hiện tại, đê dân tới sự phai biên và cham dứt nó. 


“Cảm-giác là vô thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những 
sự tạo-tác có-y là vô thường ... Thức là vô thường ... cả trong quá 
khứ và tương lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn 
thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ 
bàng-quan đối với thức của quá khứ; người đó cũng không tìm 


khoái lạc trong thức của tương lai; và người đó tu tập dé dẫn tới sự 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 31 


ghê-sợ đôi với thức của hiện tại, để dẫn tới sự phai biên và chấm 


dứt nó.” 


(SN 22:09) 


10 (10) Khổ Trong Ba Thời 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là khổ, cả trong quá khứ và 
tương lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy 
như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng- 
quan (vô tư, buông xả) đối với thân-sắc của quá khứ; người đó 
cũng không tìm khoái lạc trong thân-sắc của tương lai; và người đó 
tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ (kinh tởm, quay lưng) đối với thân-sắc 


của hiện tại, dé dẫn tới sự phai biên và châm dứt nó. 


“Cảm-giác là khổ ... Nhận-thức là khổ ... Những sự tạo-tác 
cố-ý là khổ ... Thức là khổ ... cả trong quá khứ và tương lai, chứ 
không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan đối với thức 
của quá khứ; người đó cũng không tìm khoái lạc trong thức của 
tương lai; và người đó tu tập аё dẫn tới sự ghê-sợ đối với thức của 


hiện tại, để dẫn tới sự phai biên và châm dứt nó.” 


(SN 22:10) 


32 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


11 (ID Vô-Ngã Trong Ba Thời 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô ngã (không phải là “ta”, 
không phải là ‘cùa-ta’, không phải là một thực thể nào cả), cả trong 
quá khứ và tương lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã 
nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ 
bàng-quan (vô tư, buông xả) đối với thân-sắc của quá khứ; người 
đó cũng không tìm khoái lạc trong thân-sắc của tương lai; và người 
đó tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ (kinh tởm, quay lưng) đối với thân- 


sắc của hiện tại, đê dân tới sự phai biên và châm dút nó. 


“Cảm-giác là vô ngã ... Nhận-thức là vô ngã ... Những sự tạo- 
tác сб-ў là vô ngã ... Thức là vô ngã ... cả trong quá khứ và tương 
lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, 
một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan đối với 
thức của quá khứ; người đó cũng không tìm khoái lạc trong thức 
của tương lai; và người đó tu tập dé dẫn tới sự ghê-sợ đối với thức 


của hiện tại, đê dàn tới sự phai biên và cham dứt nó.” 


(SN 22:11) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 33 


NHÓM 2 
NHÓM “VÔ THƯỜNG? 


(Апісса-уарра) 


KK K K K K K K 


12 (D) Vô-Thường 


Tôi nghe như уйу. Ó Sāvatthī .... Ó đó, đức Thế Tôn đã nói 


điều này: 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường, cảm-giác là vô 
thường, nhận-thức là vô thường, những sự tạo-tác cố-ý là vô 
thường, thức là vô thường. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ 
(kinh tởm, quay lưng) đối với thân-sắc, sự ghê-sợ đối với cảm- 
giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo- 
tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, 
người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó 
được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự hiểu-biết: “Tâm 
được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống 
thánh thiện đã được sống, không còn quay lại (tái sinh) trạng thái 


hiện hữu này nữa.” 


(SN 22:12) 


34 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


13 (2) Khổ 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là khổ, cảm-giác là khổ, nhận- 
thức là khổ, những sự tạo-tác сӧ-ӯ là khó, thức là khó. Sau khi đã 
nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy .... 


Người đó hiểu rằng: “.... không còn quay lại trạng thái hiện hữu 
này nữa.” 


(SN 22:13) 


14 (3) Vô-Ngã 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô ngã, cảm-giác là vô ngã, 
nhận-thức là vô ngã, những sự tạo-tác cố-ý là vô ngã, thức là vô 
ngã. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu rằng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:14) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 35 


15 (4) Thứ Gì Vô- Thường 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường. Thứ gì vô thường 
là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã thì nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không 
phải “của ta”, đây không phải “bản thân’ ta.’ 


“Cảm-giác là vô thường .... Nhận-thức là vô thường .... 
Những sự tạo-tác cố-ý Nhận-thức là vô thường .... Thức là vô 
thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô 
ngã thì nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh 
đúng, như уйу: “Đây không phải “của ta’, đây không phải “bản 


ап” ta.” 


Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu ràng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa. ”” 


(SN 22:15) 


16 (5) Thứ Gì Khổ 


Ó Sāvatthī. 


36 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là khó. Thứ gì khổ là vô ngã. 
Thứ gì vô ngã thì nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, băng trí 
tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không phải “của ta’, đây không phải 
“bản thân’ ta. 

“Cảm-giác là khổ ... Nhận-thức là khó ... Những sự tạo-tác 
сб-ў là khó ... Thức là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã thì 
nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, 


như уду: “Рау không phải “của ta’, đây không phải “bản thân’ ta. 


Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu rằng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:16) 


17 (6) Thứ Gì Vô-Ngáã 
Ó Sāvatthī 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên 
được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như 


уйу: “Đây không phải “của ta’, đây không phải “bản thân’ ta.’ 


“Cảm-giác là vô ngã .... Nhận-thức vô ngã .... Những sự tạo- 


tác cô-ý vô ngã .... Thức vô ngã .... Thứ gì vô ngã nên được nhìn 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 37 


thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như уду: “Đây 
không phải “của ta’, đây không phải “bản thân’ ta.’ 


Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu rằng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 22:17) 


18 (7) Vô-Thường Là Có Nguyên Nhân 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường. Nguyên nhân và 
điều kiện (nhân-duyên) làm khởi sinh thân-sắc cũng là vô thường. 
Khi thân-sắc bắt nguồn từ thứ vô thường, thì làm sao nó không là 


vô thường? 


“Cảm-giác là vô thường .... Nhận-thức là vô thường .... 
Những sự tạo-tác cố-ý là vô thường .... Thức là vô thường. 
Nguyên nhân và điều kiện làm khởi sinh thức cũng là vô thường. 
Khi thức bắt nguồn từ thứ vô thường, thì làm sao nó không là vô 


thường? 


Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu rằng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa. ” 


38 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


(SN 22:18) 


19 (8) Khổ Là Có Nguyên Nhân 
О Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, thân-sắc là khó. Nguyên nhân và điều 
kiện (nhân-duyên) làm khởi sinh thân-sắc cũng là khó. Khi thân- 


sắc bắt nguồn từ thứ khổ, thì làm sao nó là sướng? 


“Cảm-giác là khó .... Nhận-thức là khổ .... Những sự tạo-tác 
cố-ý là khó .... Thức là khổ ..... Nguyên nhân và điều kiện làm 
khởi sinh thức cũng là khổ. Khi thức bắt nguồn từ thứ khổ, thì làm 


sao nó là sướng? 


Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu rằng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa. `” 


(SN 22:19) 


20 (9) Vô-Ngã Là Có Nguyên Nhân 


Ó Sãvatth1. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 39 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô ngã. Nguyên nhân và điều 
kiện (nhân-duyên) làm khởi sinh thân-sắc cũng là vô ngã. Khi 


thân-sắc bắt nguồn từ thứ vô ngã, thì làm sao nó là bản ngã? 


“Cảm-giác là vô ngã .... Nhận-thức là vô ngã .... Những sự 
tạo-tác сб-ў là vô ngã .... Thức là vô ngã .... Nguyên nhân và điều 
kiện làm khởi sinh thức cũng là vô ngã. Khi thức bắt nguồn từ thứ 


vô ngã, thì làm sao nó là bản ngã? 


Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy .... Người đó hiểu rằng: °.... không còn quay lại trạng 


thái hiện hữu này nữa. `” 


(SN 22:20) 


21 (10) Ananda 


Ó Sãvatthr. Lúc đó có Ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự chấm dứt, sự chấm 


dứt.” Do chấm dứt những thứ gì mà nói tới sự chấm dứt?” 


“Này Ananda, thân-sắc là vô thường, là có điều kiện (hữu vi), 
là khởi sinh tùy thuộc (duyên khởi), là sẽ Ы hoại diệt, bị biến mát, 
bị phai biến, bị chấm dứt. Do có sự chấm dứt của nó, nên nói tới sự 


chấm dứt. 


40 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Cảm-giác là vô thường .... Nhận-thức là vô thường .... 
Những sự tạo-tác cố-ý là vô thường .... Thức là vô thường, là khởi 
sinh tùy thuộc, là sẽ bị hoại diệt, bị biến mát, bị phai biến, bị châm 


dứt. Do có sự châm dứt của nó, nên nói tới sự châm аит. 


“Này Ananda, chính do có sự chấm dứt của những thứ đó, 


nên nói tới sự châm dứt.” 


(SN 22:21) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 41 


NHÓM 3 
NHÓM “GÁNH NẶNG? 
(Bhãra-vagga) 


KK K K K KK K 


22 (1) Gánh Nặng 
Ở Sāvatthī .... Ở đó, đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về gánh nặng, 
người mang gánh nặng, sự mang gánh nặng, và sự đặt xuống gánh 


nặng. Hãy lắng nghe điều đó.... 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là gánh nặng? Nên nói nó là: 
năm uân (tập hợp, đống) bị dính-chấp. Năm đó là gì? Uẫn thân-sắc 
bị dính chấp (sắc ийп), uẫn cảm-giác bị dính chấp (гло ийп), uẫn 
nhận-thức bị dính chấp (twóng ийп), uẫn những sự tạo-tác cố-ý bị 
dính chấp (hành uán), uân thức bị dính chấp (thire ийп). Đây được 


gọi là gánh nặng. 


- “Và, này các Ty kheo, cái gì là người mang gánh nặng? Nên 
nói đó là: một cá nhân, là người [vị] có họ tên như vây như vây; 
([Đó không phải là năm uán, nhưng cũng không khác năm uán]). 


Đây được gọi là người mang gánh nặng. 


42 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái ої là sự mang gánh nặng? Dó là 
dục-vọng này dẫn tới sự tái hiện-hữu (tái sinh), có đi kèm với sự 
khoái thích (khoái lạc) và nhục dục, tìm kiếm sự khoái thích chỗ 
này chỗ nọ; đó là: dục vọng khoái lạc giác quan, dục vọng muốn 
được hiện hữu, và dục vọng muốn (vì) bị hủy diệt. Đây được gọi là 


sự mang gánh nặng.!° 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đặt xuông gánh nặng? Đó 
là sự phai biên sạch-sẽ [không còn tàn du] và sự châm dứt của dục- 
vọng đó, là sự buông bỏ và sự từ bỏ nó, sự tự do khỏi nó, sự 


không-còn lệ thuộc nó. Đây được gọi là sự đặt xuống gánh nặng.” 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thây, đã nói thêm như vầy: 


“Năm uân đích thực là gánh nặng, 
Kẻ mang năm uân là con người. 
Sự mang gánh nặng là khô đau trong thê giới, 


Đặt xuống gánh nặng là chân hạnh phúc. 


Sau khi đã đặt xuống gánh nặng, 

Không mang thêm gánh nặng nào nữa, 
Sau khi đã bứng nhó dục-vọng tận gốc rë, 
Người được tự do khỏi cơn đói thèm, 


Đã giải xong cơn khát.” 


(SN 22:22) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 43 


23 (2) Hiểu Hoàn-Toàn 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ nên 
được hiểu hoàn-toàn (đầy đủ, trọn vẹn, toàn diện) và cả sự hiểu 


hoàn-toàn. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ nên được hiểu 
hoàn-toàn? Này các Tỳ kheo, thân-sắc là thứ nên được hiểu hoàn 
toàn; cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thuc là 
thứ nên được hiểu hoàn toàn. Dó là những thứ nên được hiểu hoàn 


toàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hiểu hoàn-toàn? (đó là) Sự 
tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt si. Đây được gọi là sự 


hiệu hoàn toàn.” 


(SN 22:22) 


24 (3) Biết Trực-Tiếp 
О SãvatthI. 


“Này các Ty kheo, néu không trực-tiếp (tự chứng) biết và 


không hoàn-toàn hiêu về thân-sắc, không trở nên chán-bỏ đôi với 


44 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


nó và không từ-bỏ nó, thì một người không thể tiêu diệt được sự 
khó. Nếu không trực-tiếp biết và không hoàn-toàn hiểu về cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, không trở nên 
chán-bỏ đối với nó và không từ-bỏ nó, thì một người không thể 


tiêu diệt được sự khô. 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu 
về thân-sắc, bằng cách trở nên chán-bỏ đối với nó và bằng cách từ- 
bỏ nó, thì một người có thể tiêu diệt được khổ đau. Bằng cách trực- 
tiếp biết và hiểu hoàn-toàn về cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác сӧ-ӯ ... thức, bằng cách trở nên chán-bỏ đối với nó và bằng 


cách từ-bỏ nó, thì một người có thê tiêu diệt được khô đau.” 


(SN 22:24) 


25 (4) Tham Muốn và Nhục Dục 
Ó Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối 
với thân-sắc. Như vậy thân-sắc đó sẽ được đẹp bỏ, bị cắt bỏ, bị làm 
thành như gốc chết cây cọ, bị xóa số để nó không còn khởi sinh 


trong tương lai. 


“Hãy dẹp bỏ tham-muôn và nhục-dục đôi với cảm-giác ... 


đôi với nhận-thức ... đôi với những sự tạo-tác cô-ý ... đôi với thức. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 45 


Như vậy thì thức đó sẽ được dẹp bỏ, bị cắt bỏ, bị làm thành như 
gốc chết cây cọ, bị xóa số để nó không còn khởi sinh trong tương 


29 


lai. 


(SN 22:25) 


26 (5) Sự Thóa Thích... (1) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ [trước khi sự giác 
ngộ của ta], khi ta còn là một bỗ-tát, chưa giác ngộ hoàn toàn, điều 
này đã xảy đến với ta: “Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy- 
hại, cái gì là sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc? Cái 
gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, cái gì là sự giải-thoát đối 


với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... thic?! 


“Rồi, này các Ty kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Sự khoái 
lạc và thích thú khởi sinh tùy thuộc vào thân-sắc: đây là sự thỏa- 
thích trong thân-sắc. Mà thân-sắc đó là vô thường, khó, và luôn bị 
thay абі: đây chính là sự nguy-hại trong thân-sắc. Sự loại bỏ và 
dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với thân-sắc: đây chính là sự 


giải-thoát khỏi thân-sắc. 


“Sự khoái lạc và thích thú khởi sinh tùy thuộc vào cảm-giác 


... tùy thuộc vào nhận-thức ... tùy thuộc vào những sự tạo-tác cố-ý 


46 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


... tùy thuộc vào thức: đây là sự thỏa-thích trong thức. Mà thức đó 
là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây là chính sự nguy-hại 
trong thức. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 


thức: đây chính là sự giải-thoát khỏi thức.” 


“Đã từ rất lâu, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường 
hợp] năm-uân bị dính chấp, thì ta vẫn không tuyên bó ràng ta đã 
tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có 
các thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ chúng sinh 
này có các tu sĩ và bà-la-môn, các thiên thần và loài người. Nhưng 
khi ta đã trực-tiếp biết tất cả chúng, đúng như chúng thực là, thì ta 
mới tuyên bố răng mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối 
thượng trong thế giới này có các thiên thần ... các thiên thần và 


loài người. 


“Su hiểu-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như уду: “Sự 
giải thoát của-tâm của ta là không thể lay chuyền; đây là lần sinh 


cuôi cùng của ta; từ đây không còn tái sinh nữa. `” 


(SN 22:26) 


27 (6) Sự Thỏa Thích... (2) 


О Sãvatthi. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 47 


“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thỏa-thích trong 
thân-sắc. Mọi sự thỏa-thích trong thân-sắc— ta đã tìm ra. Băng trí 
tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự thỏa-thích trong thân-sắc với xa tới 


mức nào. 


“Ta đã quyết tâm đi tìm sự nguy-hại trong thân-sắc. Mọi sự 
nguy-hại trong thân-sắc— ta đã tìm ra. Bằng trí tuệ, ta đã nhìn thấy 


rõ ràng sự nguy-hại trong thân-sắc với xa tới mức nào. 


“Ta đã quyết tâm đi tìm sự giải-thoát khỏi thân-sắc. Mọi sự 
sự giải thoát khỏi thân-sắc— ta đã tìm ra. Băng trí tuệ, ta đã nhìn 


Шау rõ ràng sự giåi-thoát khỏi thân-sắc với ха tới mức nào.” 


“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thỏa-thích trong 

. ви nguy-hại trong... sự giải-thoát khỏi cảm-giác ... nhận-thức 
... những sự tạo-tác cố-ý ... thức. Mọi sự giải thoát khỏi thức— ta 
đã tìm ra. Băng trí tuệ, ta đã rõ ràng nhìn thấy sự giải-thoát khỏi 


thức với xa tới mức nào. 


“Đã từ rất lâu, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp hiểu 
biết sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp] năm uån bị dính-chấp, thì ta vẫn không tuyên bó rằng 
ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới 
này có các thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ 
chúng sinh này có các tu sĩ và bà-la-môn, các thiên thần và loài 
người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp hiểu biết tất cả chúng, đúng như 


chúng thực là, thì ta mới tuyên bố răng mình đã thức tỉnh tới sự 


48 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có các thiên thần 


... các thiên thân và loài người. 


“Su hiểu-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như уду: “Sự 
giải thoát của-tâm của ta là không thể lay chuyền; đây là lần sinh 


cuôi cùng của ta; từ đây không còn tái sinh nữa. `” 


(SN 22:27) 


28 (7) Sự Thỏa Thích... (3) (néu không có) 
О Sãvatthi. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong 
thân-sắc, thì chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì có sự 
thỏa-thích trong thân-sắc, nên chúng sinh bị say-mê với nó. Nếu 
mà không có sự nguy-hại trong thân-sắc, thì chúng sinh sẽ không 
ghê-sợ với nó; nhưng vì có sự nguy-hại trong thân-sắc, nên chúng 
sinh ghê-sợ với nó. Nếu không có sự giải-thoát khỏi thân-sắc, thì 
chúng sinh sẽ không giải-thoát khỏi nó; nhưng vì có sự giải-thoát 
khỏi nó, nên chúng sinh (có thể) giải-thoát khỏi nó. 

“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong cảm- 


giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, thì chúng sinh 


sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì có sự thỏa-thích trong thức, 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 49 


nên chúng sinh bị say-mê với nó ... nhưng vì có sự giải-thoát khỏi 


thức, nên chúng sinh (có thể) giải-thoát khỏi nó. 


- “Này các Tỳ kheo, đã từ rất lâu chúng sinh đã không trực- 
tiếp hiểu biết sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với 
[trong trường hợp] năm uán bị dính-chấp, đúng như chúng thực là, 
nên họ đã chưa giải thoát khỏi thế giới này có các thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahma, khỏi thế hệ chúng sinh này có các tu sĩ và 
bà-la-môn, các thiên thần và loài người; họ chưa thoát ly được khỏi 
nó, chưa giải thoát khỏi nó, và họ cũng chưa được sống với một cái 
tâm không-còn những rào-cản ([tức: sự hiện-hữu (tái sinh) là do 
còn những rào-cản, gồm: rào cản là những ô-nhiễm và rào cản là 
vòng luân-hồi]). Nhưng khi họ đã trực-tiếp biết tất cả điều này, 
đúng như nó thực là, thì họ đã giải thoát khỏi thế giới này ... có các 
thiên thần và loài người; họ đã được thoát ly được khỏi nó, giải 
thoát khỏi nó, và họ cũng được sống với một cái tâm không-còn 


những гао-сап.” 


(SN 22:28) 


29 (8) Khoái Lạc (sự khoái thích) 
О SãvatthI. 


- “Này các Tỳ kheo, ai tìm kiếm khoái lạc trong thân-sắc là 


tìm kiếm khoái lạc trong sự khó đau. Ai tìm kiếm khoái lạc trong 


50 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


sự khổ đau thì (người đó) không thoát khỏi khổ đau, ta nói như 
vậy. Ai tìm kiếm khoái lạc trong cảm-giác ... nhận-thức ... những 
su tạo-tác cố-ý .. thức là tìm kiếm khoái lạc trong sự khó đau. Ai 
tìm kiếm khoái lạc trong sự khổ đau thì không thoát khỏi khổ đau, 


ta nói như vậy. 


- “Ai không tìm kiếm khoái lạc trong thân-sắc .... trong thức 
là không tìm kiếm khoái lạc trong sự khó đau. Ai không tìm kiếm 


khoái lạc trong sự khó đau thì thoát khỏi khổ đau, ta nói như vậy.” 


(SN 22:29) 


30 (9) Sự Khởi Sinh (của sự khó) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thé hiện của thân-sắc là sự khởi sinh của sự khổ đau, sự liên tục 
của căn bệnh, sự thé hiện của sự già-chết. Sự khởi sinh, sự liên tục, 
sự sản sinh, và sự thể hiện của cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác сб-ў ... thức là sự khởi sinh của sự khó dau, sự liên tục của 


căn bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. 


“Sự châm dứt, sự lăng lặn, và sự phai biên của thân-sắc .... 
thức là sự châm dứt của khô đau, sự lăng lặn của căn bệnh, sự phai 


biên của sự già-chết.” 


(SN 22:30) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 51 


31 (10) Gốc Rễ của Sự Thống Khổ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự thống khổ 
([đồng nghĩa: sự khó, sự khổ đau]) và sốc rë của sự thống khô. 


Hãy lăng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự thống khổ? Thân-sắc là sự 
thống khổ; cảm-giác là sự thống khổ; nhận-thức là sự thống khó; 
những sự tạo-tác cố-ý là sự thống khó; thức là sự thống khó. Đây 


được gọi là sự thống khó. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là gốc rễ của sự thống khổ? 
Chính là dục-vọng này dẫn tới tái sinh, đi kèm với khoái lạc và 
nhục dục, tìm kiếm khoái lạc chỗ này chỗ nọ; đó là: dục vọng 
khoái lạc giác quan, dục vọng muốn được hiện hữu, dục vọng 


muốn (vì) bị hủy diệt. Đây là gốc rễ của sự thống khổ.” 


(SN 22:31) 


32 (ID Sự Mong Manh 


Ó Sãvatth1. 


52 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ mong 
manh ([së bị tan rã; thuộc tính vô thường]) và những thứ không 


mong manh. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này сас Ty kheo, cái gì là thứ mong manh, và cái gì là 
thứ không mong manh? Thân-sắc là thứ mong manh; sự chấm dứt, 
sự lắng lặn, sự bién mát của nó là thứ không mong manh. Cảm- 
giác là thứ mong manh ... Nhận-thức là thứ mong manh ... Những 
sự tạo-tác có-y là thứ mong manh ... Thức là thứ mong manh ...; 
sự chấm dứt, sự lắng lặn, sự biến mát của nó là thứ không mong 


manh.” 


(SN 22:32) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 53 


NHÓM 4 
NHÓM “KHÔNG РНАІТА CỦA-TA? 
(Natumhaka-vagøa) 


KK K K K K K K 


33 (1) Không Phải Là Của-Ta (1) 
Ó SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, thứ gì không phải là của-ta [của các thầy], 
hãy dẹp bỏ nó. Sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới sự 
phúc lợi và hạnh phúc cho các thầy. Và, này các Tỳ kheo, cái gì 
không phải là của-ta? Thân-sắc không phải là của-ta: hãy dẹp bỏ 
nó. Sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới sự phúc lợi và 
hạnh phúc của các thầy. Cảm-giác không phải là của-ta ... Nhân- 
thức không phải là của-ta ... Những sự tạo-tác có-ý không phải là 
của-ta ... Thức không phải là của-ta: hãy dẹp bỏ. Sau khi các thầy 
đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới sự phúc lợi và hạnh phúc cho các 


thầy. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử người ta dọn hết cỏ, cây, cành, lá 
trong cả Khu Vườn này của thái tử Jeta, hoặc đốt chúng đi, hoặc xử 
lý chúng theo ý họ. Vậy các thầy có nghĩ (điều đó có đồng nghĩa 
rằng): “Người ta đang dọn chúng ta đi, hoặc đang đốt hết chúng ta, 


hoặc đang xử lý chúng ta theo ý họ”?” 


54 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì, thưa Thế Tôn, 


(cỏ, cây, cành, lá) đó đâu phải là chúng ta hay thuộc về chúng ta.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, thân-sắc không phải 
là của-ta ... thức không phải là của-ta: hãy dẹp bỏ nó. Sau khi các 
thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới sự phúc lợi và hạnh phúc của 


các thây.” 


(SN 22:33) 


34 (2) Không Phải Là Của-Ta (2) 


[Giống hệt bài kinh SN 22:33 ké trên, chỉ khác kinh này 
không có phần ví dụ. ] 


(SN 22:34) 


35 (3) Một Tỳ Kheo No (1) 


О Sãvatthr. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp 


cho con một cách ngắn gọn, để cho, sau khi nghe được từ đức Thế 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 55 


Tôn, con có thể sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, 


nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Tỳ kheo, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm-ân (tùy 
miên:!* đối với thứ gì, thì người đó được tính theo (được coi như) 
thứ đó. Nếu ai không có một khuynh-hướng tiềm-ần đối với thứ gì, 


thì người đó không được tính theo thứ đó. 


“Dạ, con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc 


Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu một cách chi tiết điều 


được ta mới nói ra một cách ngăn gọn?” 


(ü “Thưa Thế Tôn, nếu ai có khuynh-hướng tiềm-ân đối với 
thân-sắc, thì người đó được tính theo nó (được coi, được cho là 
hướng chấp theo nó). Nếu ai có khuynh hướng tiềm án đối với 
cảm-giác, thì người đó được tính theo nó. Nếu ai có khuynh hướng 
tiềm ấn đối với nhận-thức, thì người đó được tính theo nó. Nếu ai 
có khuynh hướng tiềm ап đối với những sự tạo-rác cő-ý, thì người 
đó được tính theo nó. Nếu ai có một khuynh hướng tiềm án đối với 


thức, thì người đó được tính theo nó. 


() “Thưa Thế Tôn, nếu ai không có một khuynh-hướng 
tiềm-ân đối với thân-sắc, thì người đó không được tính theo nó. 
Nếu ai không có một khuynh hướng tiềm án đối với cảm-giác ... 
đối với nhận-thức ... đối với những sự tạo-tác cố-ý ... đối với thức, 


thì người đó không được tính theo nó. 


56 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Chính theo cách như vậy, thưa Thê Tôn, con hiêu một cách 
chi tiệt ý nghĩa của điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn 


85 


gon. 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành rằng thầy hiểu một cách 
chỉ tiết ý nghĩa của điều đã được ta nói một cách ngăn gọn. Này Tỳ 
kheo, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm-ân đối với thân-sắc ... 
[Phát lặp lại giống hệt như hai đoạn (i) và (ii) ở trên]... thì người 
đó không được tính theo nó. Chính theo cách đó ý nghĩa của điều 
được ta nói ra một cách ngắn gọn nên được hiểu một cách chỉ tiết 
như vậy.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính 


chào, giữ hướng đức Thế Tôn bên phải mình, và đi ra. 


Sau đó, vị Tỳ kheo đó, đã sống (tu) một mình, thu mình (lui 
về, ân dật, không giao tiếp), chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, 
nhờ sự tự mình chứng ngộ bằng sự hiều-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời 
sống thánh thiện, mà vì mục tiêu đó những người họ tộc đã đúng 
đắn rời bỏ gia đình để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã 
trực-tiếp biết rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái 
hiện hữu này nữa.” 

Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:35) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 57 


36 (4) Một Tỳ Kheo No (2) 


Ó Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp 
cho con một cách ngắn gon, để cho, sau khi nghe được từ đức Thế 
Tôn, con có thể sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, 


nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Tỳ kheo, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm-ấn đối với 
thứ gì, thì người đó được đo lường theo thứ đó; néu ai được đo 
lường theo thứ gì, thì người đó được tính theo nó. Nếu ai không có 
một khuynh-hướng tiềm-ấn đối với thứ gì, thì người đó không 
được đo lường theo nó; nếu ai không được đo lường theo thứ gì, thì 


người đó không được tính theo nó.” 


“Dạ, con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc 


Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu một cách chỉ tiết điều 


được ta mới nói ra một cách ngăn gọn?” 


(ü “Thưa Thê Tôn, nêu ai có một khuynh-hướng tiêm-ân đôi 
với thân-săắc, thì người đó được đo lường theo nó; nêu ai được đo 
lường theo nó, thì người đó được tính theo nó. Nêu ai có một 


khuynh hướng tiêm ân đôi với cảm-giác ... đôi với nhận-thức ... 


58 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


đôi với những sự tạo-tác cô-ý ... đôi với thức, thì người đó được 
đo lường theo nó; nêu ai được đo lường theo nó, thì người đó được 


tính theo nó. 


() “Thưa Thế Tôn, nếu ai không có một khuynh-hướng 
tiềm-ân đối với thân-sắc, thì người đó không được đo lường theo 
nó; nếu ai không được đo lường theo nó, thì người đó không được 
tính theo nó. Nếu ai không có một khuynh hướng tiềm ап đối với 
cảm-giác ... đối với nhận-thức ... đối với những sự tạo-tác cố-ý ... 
đối với thức, thì người đó không được đo lường theo nó; nếu ai 
không được đo lường theo nó, thì người đó không được tính theo 


РА 


no. 


“Chính theo cách như vậy, thưa Thë Tôn, con hiêu một cách 
chi tiệt ý nghĩa của điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn 


29 


gon. 

“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành ràng thầy hiểu một cách 
chi tiết ý nghĩa của điều được ta nói ra một cách ngắn gọn. Này Tỳ 
kheo, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm-ấn đối với thân-sắc.... 
[Phát lặp lại giống hệt như hai đoạn (i) và (ii) ở trên]... thì người 
đó không được tính theo nó. Chính theo cách đó ý nghĩa của điều 
được ta nói ngắn gọn nên được hiểu một cách chỉ tiết như vậy.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi .... 


Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:36) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 59 


37 (5) Ananda (1) 


О Sãvatthr. Lúc đó Ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn.... 
Rồi đức Thế Tôn đã nói với ngài Änanda sau khi thầy ấy đã ngồi 


xuông một bên: 


“Này Ananda, nếu người ta hỏi thầy: “Này đạo hữu Ananda, 
những thứ nào mà sự khởi-sinh (sinh) của chúng được thấy тб, SỰ 
biến-mất (diệt) của chúng được nhận thấy rõ, một sự biến-đồi (tàn 
hoại) của chúng khi (chúng) đang tòn tại (đang trụ, đang có mặt) 


915 


được thấy гб?'!?— sau khi được hỏi như vậy, thầy sẽ trả lời ra 


sao?”16 


“Thưa Thế Tôn, nếu người ta hỏi như vậy, con sẽ trả lời như 
уду: “Này các bạn, đó là /hân-sắc, sự khởi-sinh của nó được thấy 
rõ, sự biễn-mất của nó được thấy rõ, một sự bién-dói của nó khi 
(nó) đang tòn tại được thấy rõ. Đó là cđm-giác.... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cô-ý ... thức, sự khởi-sinh của nó được thấy тб, 
sự biến-mất của nó được thấy rõ, sự bién-dói của nó khi (nó) đang 
tồn tại được thấy rõ.” Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, con sẽ 


trả lời theo cách như vậy.” 


“Tốt, tốt, này Ananda! Đó là /hân-sắc, sự khởi-sinh của nó 
được thấy rõ, sự biễn-mất của nó được thấy rõ, sự bién-dói của nó 
khi đang tòn tại được thấy rõ. Đó là cảm-giác.... nhận-thức.... 
những sự tạo-tác cô-ý ... thức, sự khởi-sinh của nó được thấy тб, 


sự biên-mât của nó được thây rõ, sự biên-đôi của nó khi đang tôn 


60 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


tại được thấy rõ. Này Ananda, đó là những thứ mà sự khởi-sinh của 
nó được thấy rõ, sự biễn-mất của nó được thấy rõ, sự biến-đổi của 
nó khi đang tồn tại được thấy rõ. Khi được hỏi như vậy, thầy nên 


trả lời theo cách như vậy.” 


(SN 22:37) 


38 (6) Ananda (2) 


О Sãvatthr. Lúc đó Ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn.... 
Rồi đức Thế Tôn đã nói với ngài Ananda sau khi thầy ấy đã ngòi 


xuống một bên: 
“Này Ananda, nếu người ta hỏi thầy:— 


“Này đạo hữu Ananda, những thứ nào mà sự khởi-sinh của 
chúng được thây rõ, sự biên-mât của chúng được thây rõ, sự biên- 


đổi của chúng khi (chúng) đang tòn tại được thấy rõ?” 


“Những thứ nào mà sự khởi-sinh của chúng sẽ được thây rõ, 
sự biên-mât của chúng sẽ được thây rõ, sự biên-đôi của chúng khi 


đang tòn tại sẽ được thấy rõ?" 


“Những thứ nào mà sự khởi-sinh của chúng đã được ау rõ, 
sự biên-mât của chúng đã được thây rõ, sự biên-đôi của chúng khi 


đang tồn tại đã được thấy rõ?" 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 61 


— sau khi được hỏi như vậy, thây sẽ trả lời ra sao?” 


“Thua Thê Tôn, nêu người ta hỏi con điều này, con sẽ trả lời 
như vây: “Này bạn hữu, đó là £hân-sắc, mọi thê-sắc đã qua, đã châm 
dứt, đã hoại diệt, (thì) sự khởi-sinh của nó, sự biên-mât của nó, sự 


biến-đổi khi đang tồn tại đã được thấy rõ. Mọi cảm-giác ... nhân- 


r 
A 7 


thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức, đã qua, đã chấm dứt, đã hoại 
diệt, (thì) sự khởi-sinh của nó, sự biến-mất của nó, sự bién-dói khi 
đang tòn tại đã được thấy rõ. Đó là những thứ mà đối với chúng sự 
khởi-sinh, sự biến-mất, và sự bién-dói khi đang tồn tại đã được thấy 


IO. 


“Mọi thê-săc chua được sinh ra và chua xuất hiện, (thì) sự 
biến-mất của nó, sự biến-đổi của nó khi đang tôn tại sẽ được thấy 
rõ. Mọi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức 
chưa được sinh ra và chua xuất hiện, (thì) sự biến-mất của nó, sự 
biến-đổi của nó khi đang tòn tại sẽ được thấy rõ. Dó là những thứ 
mà đối với chúng sự khởi-sinh, sự biến-mất, và sự biến-đổi khi đang 


tồn tại sẽ được thấy TỐ. 


“Mọi thê-sắc đã được sinh ra và đã xuất hiện, (thì) sự khởi- 
sinh của nó, sự biến-mất của nó, sự biến-đổi của nó khi đang tón tại 
được thấy rõ. Mọi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý 
... thức đã được sinh ra và đã xuất hiện, sự khởi-sinh của nó, sự 
biến-mất của nó, sự biến-đổi khi đang tồn tại được thấy rõ.” Khi 


được hỏi như vậy, con sẽ trả lời theo theo cách như vậy.” 


62 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Tốt, tốt, này Ananda. [Phật lặp lại toàn bộ câu trả lời như 
trên của тау Ananda]. Này Ananda, khi được hỏi như vậy, thầy 


nên trả lời theo cách như vậy.” 


(SN 22:38) 


39 (7) Đúng Theo Giáo Pháp (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang tu tập theo Giáo 
Pháp, thì đây là điều đúng theo Giáo Pháp: người đó nên sống 
thấm nhuần (miên man, miên mật) trong sự ghê-sợ đối với thân- 
sắc, cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác có-ý, và thức. Người đó 
sống thấm пһийп trong sự ghê-sợ đổi với thân-sắc ... thức, hoàn- 
toàn hiểu thân-sắc ... thức. Ai hoàn-toàn hiểu thân-sắc ... thức thì 
được thoát khỏi chúng. Người đó thoát khỏi sinh, già, và chết; 
thoát khỏi sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vọng; thoát khỏi sự khó đau, ta nói như vậy.” 


(SN 22:39) 


40 (8) Đúng Theo Giáo Pháp (2) 


Ó Sāvatthī. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 63 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang tu tập theo Giáo 
Pháp, thì đây là điều đúng theo Giáo Pháp: người đó nên sống suy 
xét (quán niệm, thiền quán) tính vô-thường trong thân-sắc ... thức. 
Người đó sống suy xét tính vô-thường trong thân-sắc ... thức, hoàn- 
toàn hiểu thân-sắc thì được thoát khỏi chúng ... (nhw trên) ... thoát 


khỏi sự khô đau, ta nói như vậy.” 


(SN 22:40) 


41 (9) Theo Đúng Giáo Pháp (3) 


: người đó nên sống suy xét (quán niệm, thiền quán) sự 
khó-dau trong thân-sắc ... thức. Người đó sống suy xét sự khổ-đau 
trong thân-sắc ... thức, hoàn-toàn hiểu thân-sắc thì được thoát khỏi 


chúng ... (nhw trên) ... thoát khỏi sự khó đau, ta nói như vậy.” 


(SN 22:41) 


42 (10) Theo Đúng Giáo Pháp (4) 


.: người đó nên sống suy xét (quán niệm, thiền quán) tính 
vô-ngã trong thân-sắc ... thức. Người đó sống suy xét tính vô-ngã 
trong thân-sắc ... thức, hoàn-toàn hiểu thân-sắc thì được thoát khỏi 


chúng ... (nhw trên) ... thoát khỏi sự khó đau, ta nói như vậy.” 


(SN 22:42) 


64 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


NHÓM 5 
NHÓM “CHÍNH MÌNH LÀ HÒN ĐẢO? 
(AttadIpa-vagga) 


KK K K K K K K 


43 (1) Lấy Chính Mình Là Hòn Đảo 
Ó SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, hãy sống với chính mình là hòn đảo, với 
chính mình là nơi nương tựa, không nương tựa chỗ khác; với Giáo 
Pháp là hòn đảo, với Giáo Pháp là nơi nương tựa, không nương tựa 
chỗ khác. Khi các thầy sống với chính mình là hòn đảo, với chính 
mình là nơi nương tựa, không nương tựa chỗ khác; với Giáo Pháp 
là hòn đảo, với Giáo Pháp là nơi nương tựa, không nương tựa chỗ 
khác, thì căn-bản của nó nên được điều tra (một cách kỹ càng) như 
vầy: “Từ cái gi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vọng được sinh ra? Theo cách nào chúng được tạo ra?’ 


- “Và, này các Tỳ kheo, từ cái рї sự buôn sâu, than khóc, đau 
khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng được sinh ra? Theo cách nào chúng 
được tạo га?” Ó đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không 
được chỉ dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh 
nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo 


Pháp của các bậc thánh, không phải là người nhìn thấy những bậc 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 65 


thượng nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong 
Giáo Pháp của các bậc thượng nhân, cứ coi thân-sắc là ‘ta’, hoặc 
nghĩ ‘ta’ sở hữu thân-sắc, hoặc nghĩ thân-sắc là ở trong cái “ta”, 
hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. Mà thân-sắc đó luôn thay đối và biến 
đôi. Khi [vì] thân-sắc thay đổi và biến đổi, thì [nên] khởi sinh trong 


người đó sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


“Người đó cứ coi cảm-giác là cái Ча”... nhận-thức là “ta”... 
những sự tạo-tác сб-ў là “ta”... thức là ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái “а” ở trong thức. 
Mà thức đó luôn thay đổi và biến đối. Khi thức thay đổi và biến 
101, thì khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, 


ưu phiền, và tuyệt vọng. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, khi ai đã hiểu được tính vô- 
thường của thân-sắc, sự thay đổi của nó, sự phai biến, và sự chấm 
dứt của nó, và khi người đó nhìn thấy nó đúng như nó thực là, bằng 
trí tuệ chánh đúng như vây: “Trong quá khứ cũng như bây giờ, tất 
cả mọi thể-sắc (vật chất, hình sắc, thân...) đều là vô-thường, khó, 
và luôn bị thay 101”, thì sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, 
và tuyệt vọng được dẹp-bỏ. Với sự dẹp-bỏ chúng, người đó không 
còn bị khích-động ([âu lo, bận tâm]). Do không-còn bị khích động, 
nên người đó sống một cách hạnh-phúc. Một Tỳ kheo mà sống một 
cách hạnh phúc như vậy thì được cho là đã hết-dục [hết thèm khát, 


tắt lửa dục] về phương diện đó.” 


66 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Khi ai đã hiểu được tính vô-thường của сат-ріас ... của 
nhận-thức ... của những sự tạo-tác cố-ý ... Của thức, sự thay đối 
của nó, sự phai bién và chấm dứt của nó, và khi người đó nhìn thấy 
nó đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: “Trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, tất cả mọi cảm-giác . . . . thức đều 
là vô-thường, khổ, và luôn bị thay đổi', thì sự buồn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng được dẹp-bỏ. Với sự dẹp-bỏ 
chúng, người đó không còn bị khích-động. Do không-còn bị khích 
động, nên người đó sống một cách hạnh-phúc. Một Tỳ kheo mà 
sống một cách hạnh phúc như vậy thì được cho là đã hết-dục về 


phương diện đó.” 


(SN 22:43) 


44 (2) Cách Nhìn Nhận 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về cái cách dẫn tới 
sự phát-sinh của danh-tính (cái “а”) và cách dẫn tới sự chấm-dứt 


của danh-tính. Hãy lắng nghe điều đó.... 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cách dẫn tới sự phát-sinh 
danh-tính? Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được 
chỉ dạy .... cứ coi thân-sắc là cái “ta”... cảm-giác là cái “а”... 


nhận-thức là cái “ta”... những sự tạo-tác cô-ý là cái “ta”... ... hoặc 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 67 


nghĩ cái ‘ta’ là ở trong thức. Này các Tỳ kheo, điều này được gọi là 
cách dẫn tới sự phát-sinh danh-tính. Khi nói ‘cách dẫn tới sự phát- 
sinh danh tính" thì nó có nghĩa: đó là một cách nhìn-nhận mọi thứ 
(những hiện tượng, mọi sự, mọi pháp...) làm dẫn đến sự phát-sinh 


khổ đau. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cách dẫn tới sự chấm-dứt 
của danh-tính? Ở đây, người đệ tử thánh thiện ... không coi thân- 
sắc là cái “а”... hay cảm-giác là cái “а”... hay nhận-thức là cái 
“ta”... hay những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”... hay thức là cái “ta” 
... ... hay cái “ta” ở trong thức. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là 
cách dẫn tới sự chấm-dứt danh-tính. Khi nói “cách dẫn tới sự 
chấm-dứt danh-tính' thì nó có nghĩa: đó là một cách nhìn-nhận các 
thứ (những hiện tượng, mọi sự, mọi pháp...) làm/giúp dẫn đến sự 


chắấm-dứt khó đau.” 


(SN 22:44) 


45 (3) Vô-Thường (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường. Thứ gì vô thường 
là khó. Thứ gì khó là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không 
phải là “của-ta°, đây không phải là ‘ta’, đây không phải “bản thân’ 


ta.” Khi một người nhìn thấy điều này như vậy đúng như nó thực 


68 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


là, bằng trí tuệ chánh đúng, thì tâm sẽ trở nên chán-bỏ và được 


giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính chấp.!8 


“Cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức là 
vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì 
vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh 
đúng như уйу: “Đây không phải là “của-ta”, đây không phải là “ta”, 
đây không phải “bản thân’ ta.” Khi một người nhìn thấy điều này 
như vậy đúng như nó thực là, băng trí tuệ chánh đúng, thì tâm sẽ 
trở nên chán-bỏ và được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự 


không-còn dính chấp. 


“Này các Tỳ kheo, nếu tâm một người đã trở nên chán-bỏ đối 
với yếu tó thân-sắc, thì nó được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ 
sự không-còn dính chấp. Nếu tâm đã trở nên chán-bỏ đối với yếu 
tố cảm-giác ... đối với yếu tố nhận-thức ... đối với yếu tó những 
sự tạo-tác có-y ... đối với yếu tố thức, thì nó được giải thoát khỏi 


những ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính chấp. 


“Nhờ nó được giải-thoát, nên nó ón định (an ón); nhờ nó 
được ón định, nên nó biết hài lòng; nhờ nó biết hài lòng, nên người 
đó không bị khích động (âu lo, bận tâm). Nhờ nó không-bị khích 
động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những 
gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này 


nữa s919 


(SN 22:45) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 69 


46 (4) Vô-Thường (2) 
Ó Savattht. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường ... Cảm-giác là vô 
thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo-tác cố-ý là vô 
thường ... Thức là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ 
là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí tuệ chánh đúng như уду: “Đây không phải là ‘ta’, đây 
không phải là “của-ta”, đây không phải “bản thân" ta.” 


“Khi một người nhìn thấy điều này như vậy đúng như nó 
thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, thì người đó không-còn chấp giữ 
những quan điểm này nọ (tà kiến) liên quan quá khứ. Khi một 
người không-còn chấp giữ những quan điểm này nọ liên quan quá 
khứ, thì người đó không-còn chấp giữ những quan điểm này nọ 
liên quan tới tương lai. Khi một người không-còn chấp giữ những 
quan điểm này nọ liên quan tới tương lai, thì người đó không-còn 
sự chấp giữ dai dàng (có chấp, bảo thủ, tà kiến nặng đô khó bỏ) 
nào nữa. Khi người đó không còn sự chấp giữ dai dàng nào nữa, thì 
tâm trở nên chán-bỏ đối với thân-sắc, cảm-giác, nhận-thức, những 
sự tạo-tác cố-ý, và thức, và nó được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm 


nhờ sự không-còn dính châp. 
“Nhờ nó được giải-thoát, nên nó ôn định (an ôn); nhờ nó 
được ôn định, nên nó biệt hài lòng; nhờ nó biết hài lòng, nên người 


đó không bị khích động (âu lo, bận tâm). Nhờ nó không-bị khích 


70 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những 
gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này 


293 


nữa. 


(SN 22:46) 


47 (5) Những Cách Nhìn Nhận Các Thứ 
Ó Sãvatth. 


“Này các Ty kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào coi (nhìn- 
nhận) [bất cứ thứ gi là] cái ‘ta’ theo những cách khác nhau, thì tất 
cả họ đều coi năm-uân bị dính chấp, hay một uán nào trong đó, là 


cái ‘ta’. Năm đó là gì? 


- “Ó đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ 
dạy, người không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, 
và không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của 
những, không phải là người nhìn thấy những bậc thiện nhân, không 
thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của bậc 
thượng nhân, cứ coi thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ “а” sở hữu thân- 
sắc, hoặc nghĩ thân-sắc ở trong “а” hay cái “ta” ở trong thân-sắc. 
Người đó cứ coi cảm-giác là cái “а? ... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”... thức là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ 


sở hữu thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta” hay “ta” ở trong thức. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 71 


“Như vậy, cách nhìn-nhận các thứ như vậy và [quan niệm] 
cái “ta là” (tự ngã) chưa biến mất khỏi/trong (tâm) người đó. Khi 
cái “ta 14° chưa biến mát, thì đó mới tạo ra gốc-gác của năm giác 
quan—của giác quan mắt, giác quan tai, giác quan mũi, giác quan 
lưỡi, giác quan thân.” Này các Tỳ kheo, có tâm, có các hiện tượng 
thuộc tâm (pháp), có yếu tố vô-minh. Khi người phàm phu không 
được chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp- 
xúc (còn) vô-minh, thì cái sự “ta là” xảy ra với người đó; cái sự “ta 
là này là по” xảy ra với người đó, và sự “ta sẽ gồm có thân-sắc” và 
sự “ta sẽ không có thân-sắc (vô sắc)” và sự “ta sẽ là có nhận-thức” 
và sự “ta sẽ là không-có nhận-thức" và sự “ta sẽ là không-có nhân- 
thức cũng không phải không-có nhận-thức (phi tưởng phi phi 


tưởng) — những sự đó xảy ra với người đó. 


- “Năm giác-quan vẫn có ngay đây, này các Tỳ kheo, nhưng 
đối với chúng, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy dẹp bỏ sự 
vô-minh và phát khởi sự hiểu-biết đích thực (minh, hữu minh, chân 
trí). Với sự phai biến vô-minh và khởi sinh sự hiểu-biết đích thực, 
thì cái sự “ta là” không xảy ra với người đó; cái sự “ta là này là по’ 
không xảy ra với người đó; và sự “ta sẽ gồm có thân-sắc” và sự “ta 
sẽ không có thân-sắc (vô sắc)” và sự “ta sẽ là có nhận-thức” và sự 
“ta sẽ là không-có nhận-thức' và sự “ta sẽ là không-có nhận-thức 
cũng không phải không-có nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng) ”——— 


những sự đó không xảy ra với người đó.” 


(SN 22:47) 


72 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


48 (6) Các Uẩn 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, ta sẽ dạy cho các thây vê năm-uân và 


năm-uån bị dính chấp. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năm uán? Mọi thể-sắc dù là 
loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần: đó được gọi là tập 
hợp/uân thê-sắc (sắc пап). Moi cảm-giác ... được gọi là tập hợp 
cảm-giác (thọ uân). Mọi nhận-thức ... được gọi là tập hợp nhận- 
thức (tưởng uân). Mọi sự-tạo tác cố-ý ... được gọi là tập hợp 
những sự tạo-tác cố-ý (hành uán). Mọi thức ... được gọi là tập hợp 
thức (thức uán). Này các Tỳ kheo, đó được gọi là năm tập hợp/năm 


kệ 
^ 


uan. 


“Và, này các Ty kheo, cái gi là nám uán bi dính cháp? Moi 
loai thé-sác dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tai ... xa hay 
gàn, nó bị ô nhiễm, (ta, tâm) có thể bị dính chấp theo: đây được gọi 
là tập hợp sắc bị dính chấp (sắc пап bị dính chấp). Mọi cảm-giác 
dù là loại рі... nó bị ô nhiễm, có thể bị dính chấp theo: đây được 
gọi là tập hợp cảm-giác bị dính chấp (thọ uán bị dính chấp). Mọi 
nhận-thức dù là loại gì ... nó bị ô nhiễm, có thể bị dính chấp theo: 
đây được gọi là tập hợp nhận-thức bị dính chấp (tưởng uán bị dính 


chấp). Mọi những sự tạo-tác cô-ý dù là loại рі... nó Ы ô nhiễm, có 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 73 


thể bị dính chấp theo: đây được gọi là tập hợp những sự tạo-tác có- 
ý bị dính chấp (hành uán bị dính chấp). Mọi thức dù là loại рі... 
nó bị ó nhiễm, có thé bị dính chấp theo: đây được gọi là tập hợp 
thức bị dính chấp (thức uán bị dính chấp). Này các Tỳ kheo, đó 


được gọi là năm uân bị dính chap.” 


(SN 22:48) 


49 (7) Sona (D 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn dang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được 
gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Bằy Sóc. Lúc đó có Sona, con trai của 
một gia chủ, đã đến gặp đức Thế Tôn.... Đức Thế Tôn đã nói với 


Sona, con trai gia chủ, như sau: 


- “Này Sona, khi bất cứ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ 
sở thàn-sác— vón là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi—cứ coi 
chính mình là này nọ như: “Ta tốt hon’ (người khác), hay “Ta 
bằng”, hay “Ta kém hơn" ([đây là ba dạng của sự “tự-ta' (tự ngã)]), 
như vậy họ đâu là ai khác hơn một người không nhìn thấy mọi sự 


thể đúng như chúng thực là? 


“Khi bât cứ tu sĩ và bả-la-môn nào, dựa trên cơ sở cảm-giác 
... dựa trên cơ sở nhận-thức ... dựa trên cơ sở những sự tạo-tác cô- 


ý ... dựa trên cơ sở thúc— vón là vô thường, khó, và luôn bị thay 


74 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


dói cú coi chính mình là này nọ như vây: “Ta tôt hơn”, hoặc “Ta 
băng", hoặc “Ta kém hon’, như vậy họ đâu là ai khác hơn một 


người không nhìn thấy mọi sự thể đúng như chúng thực là? 


- “Khi bất kỳ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở thân- 
sắc—vốn là vô thường, khó, và luôn bị thay đổi —không coi chính 
mình là này nọ như vầy: “Ta tốt hon’, hoặc “Ta bằng", hoặc “Ta 
kém hơn", như vậy họ là ai khác hơn một người nhìn thấy 101 sự 


thể đúng như chúng thực là? 


“Khi bất kỳ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở cảm-giác 
... dựa trên cơ sở nhận-thức ... dựa trên cơ sở những sự tạo-tác có- 
y ... dựa trên cơ só thức—vốn là vô thường, khó, và luôn bị thay 
đôi —không col chính mình là này nọ như vầy: “Ta tốt hon’, hoặc 
“Ta bằng", hoặc “Ta kém hon’, như vậy họ là ai khác hơn một 


người nhìn thấy mọi sự thể đúng như chúng thực là? 


- “Này Sona, anh nghĩ thân-sắc là vô thường hay thường 
hằng?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?” — “Khô, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường, khó, và 
luôn bị thay đổi thì có đáng dé được coi là như уду: “Đây là “của- 
ta’, đây là ‘ta’, đây là bản thân ќа’ hay không?” — “Không, thưa 
Thé Tôn.” 


“Cảm-giác là vô thường hay thường hằng? ... Nhận-thức là 


vô thường hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác cố-ý là vô 


thường hay thường hằng? ... Thức là vô thường hay thường 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 15 


hằng?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường, khổ, 
và luôn bị thay đổi thì có đáng để được coi là như уду: “Đây là 
“của-ta°, đây là “ta”, đây là bản thân ta” hay không?” — “Không, 
thưa Thế Tôn.” 


- “Do vậy, này Sona, mọi thể-sắc dù là loại gì, quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
trội hay xấu, xa hay gần, tất cả mọi thể-sắc đều nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không 
phải là “соа-ѓа’, đây không phải là ‘ta’, đây không phải là bản thân 


° 


ta. 


“Mọi cảm-giác ... moi nhận-thức ... mọi sự tạo tác có у... 
mọi thức dù là loại gi, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần, tất cả mọi 
thức đều nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ 
chánh đúng như уйу: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải 
là “ta”, đây không phải là bản thân ta.’ 


- “Này Sona, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, sự 
ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ 
đối với những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải 
nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán- 
bỏ [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có 


sự hiểu-biết: “Tâm được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: “Sinh đã 


76 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


tận diệt, đời sóng thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã 


làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 22:49) 


50 (8) Sona (2) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được 
gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Lúc đó có Sona, con trai của 
một gia chủ, đã đến gặp đức Thế Tôn .... Đức Thế Tôn đã nói với 


Sona, con trai gia chủ, như sau: 


- “Này Sona, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được 
thân-sắc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn 
tới sự chấm dứt nó; ai không hiểu được cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý ... thức, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của 
nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó: những người đó ta 
không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số bà- 
la-môn, và những vị đó, do chưa tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu- 
biết trực-tiếp, nên trong kiếp này chưa chứng nhập và an trú trong 


mục tiêu của đời sông tu sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


- “Nhưng, này Sona, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiêu được 
thân-sắc, nguôn góc của nó, sự châm dứt của nó, và con đường dân 


tới sự châm dứt nó; ai hiệu được cảm-giác ... nhận-thức ... những 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 77 


sự tạo-tác có-y ... thức, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và 
con đường dẫn tới sự chấm dứt nó: những người đó ta coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ và bả-la-môn trong số bà-la-môn, và những vị 
đó, do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn. ” 


(SN 22:50) 


21 (9) Tiêu Diệt Khoát Lạc (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, một Tỳ kheo nhìn thấy thân-sắc vô 
thường đúng như nó thực chất là vô thường: đó là cách-nhìn đúng- 
đắn (chánh kiến) của người đó. Sau khi nhìn thấy một cách đúng 
đắn như vậy, người đó trải nghiệm sự ghê-sợ. Nhờ sự tiêu diệt 
khoái-lạc [sự thích thú, vui thú] nên có sự tiêu diệt nhục-dục; nhờ 
sự tiêu diệt nhục-dục nên có sự tiêu diệt khoái-lạc. Nhờ sự tiêu diệt 
khoái-lạc và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là 


được giåi-thoát một cách khéo léo. 


“Một Tỳ kheo nhìn thấy cảm-giác vô thường ... nhận-thức vô 
thường ... những sự tạo-tác có-ý vô thường ... thức vô thường 


đúng như nó thực chất là vô thường: đó là cách-nhìn đúng-đắn của 


78 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


người đó .... Nhờ sự tiêu diệt khoái-lạc và nhục-dục nên tâm được 


giải-thoát và được cho là được giảI-thoát một cách khéo léo.” 


(SN 22:51) 


52 (10) Tiêu Diệt Khoái Lạc (2) 
Ó Savattht. 


“Này các Ty kheo, hãy chú tâm một cách kỹ càng (như lý tác 
ý) tới thân-sắc. Hãy nhận thấy tính vô thường của thân-sắc đúng 
như nó thực là. Khi một Tỳ kheo chú tâm một cách kỹ càng tới 
thân-sắc và nhận thấy tính vô thường của thân-sắc đúng như nó 
thực là, thì người đó trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc. Nhờ 
sự tiêu diệt khoái-lạc nên có sự tiêu diệt nhục-dục; nhờ sự tiêu diệt 
nhục-dục nên có sự tiêu diệt khoái-lạc. Nhờ sự tiêu diệt khoái-lạc 
và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là được giải- 


thoát một cách khéo léo. 
“Này các Tỳ kheo, hãy chú tâm kỹ càng tới cảm-giác ... tới 
nhận-thức ... tới những sự tạo-tác cố-ý ... tới thức .... Nhờ sự tiêu 


diệt khoái-lạc và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là 


được giåi-thoát một cách khéo léo.” 


(SN 22:52) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 79 


PHẢN II 
“NĂM MƯƠI KINH GIỮA? 


NHÓM 1 
NHÓM “NÑNAKULAPITA? 
(Upaya-vagga) 


KKK KK K K K 


53 (1) Sự Dính Líu 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, người còn dính líu ([còn dính nám-uán 
bằng dục vọng, ngã chấp, và kiến chấp này nọ]) thì không được 
giải thoát; người không còn dính líu thì được giải thoát. Này các 
Tỳ kheo, thức, khi đang tón tại (đang có mặt, đang trụ) có thé tồn 
tại dính líu với thân-săc, được dựa trên thân-sắc, được thiết lập trên 
thân-sắc, (và khi) được rưới thêm ít nhiều khoái lạc, thì nó có thé 
đi đến tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng. Hoặc thức, khi đang tồn 
tại có thể tồn tại [dính и với cảm-giác ... dính Ии với nhận-thức 
...] dính Пи với những sự tạo-tác cő-ý; được dựa trên những sự 


tạo-tác cô-ý, được thiệt lập trên những sự tạo-tác cô-ý, được rưới 


80 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


thêm ít nhiều khoái lạc, thì nó có thé đi đến tăng trưởng, gia tăng, 


và nhân rộng.”! 


“Này các Tỳ kheo, cho dù ai nói rằng: “Ngoài thân-sắc, ngoài 
cảm-giác, ngoài nhận-thức, ngoài những sự tạo-tác cố-ý, tôi sẽ (có 
thể) mô tả (chỉ ra, cho thấy) sự đến và sự đi của thức, sự biến qua 
và sự tái sinh của nó, sự tăng trưởng, sự gia tăng, và sự nhân rộng 


của nó— thì điều đó là không thể. 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đã dẹp bỏ nhục-dục đối 
VỚI yêu tó thân-sắc, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ sở [hay đối 
шопо] bị cắt bỏ: thì đâu còn sự trợ-duyên nào cho sự lập thành của 
thúc.” Nếu người đó đã dẹp bỏ nhục-dục đối với yếu tó cảm-giác 
... уёи tó nhận-thức ... yếu tố những sự tạo-tác có-y ... đối với yếu 
tố thức, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ sở bị cắt bỏ: thì đâu còn 


sự trợ-duyên nào cho sự lập thành của thức. 


“Khi thức đó không-được lập thành, không đi đến tăng 
trưởng, không phát sinh này nọ, thì nó được giải-thoát.”” Nhờ nó 
được giải-thoát, nên nó ón định (an ón); nhờ nó được ón định, nên 
nó biết hài lòng; nhờ nó biết hài lòng, nên người đó không bị khích 
động (âu lo, bận tâm). Nhờ nó không-bị khích động, nên người đó 
tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, 
đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 22:53) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 81 


54 (2) Mám Giống (chủng tử) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại mầằm-giống. Năm đó là gì? 
Giống rễ, giống cành, giống ghép, giống chiết, và giống mầm là 
thứ năm.”! Nếu năm loại giống không bị sút mẻ, không hư hỏng, 
không bị hư hại bởi nắng gió, có khả năng sinh nở (không bị trơ, 
lép), được gieo cấy một cách an toàn (không bị phá hoại), nhưng ở 
đó không có đất hay nước, thì liệu năm loại giống đó có (mọc lên) 


tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Nếu năm loại giống không bị sứt mẻ, không hư hỏng, không 
bị hư hại bởi nắng gió, có khả năng sinh nở (không bị trơ, lép), 
nhưng không được gieo сау một cách an toàn (không bị phá hoại), 
nhưng ở đó có đất và nước, thì liệu năm loại giống đó có (mọc lên) 


tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Nếu năm loại giống không bị sút mẻ, không hư hỏng, không 
bị hư hại bởi nắng gió, có khả năng sinh nở (không bị trơ, lép), 


được gieo сау một cách an toàn (không bị phá hoạn), và ở đó có đất 


82 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


và nước, thì liệu năm loại giông đó có (mọc lên) tăng trưởng, gia 


tăng, và nhân rộng hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này các Tỳ kheo, bôn trạm-dừng của thức nên được nhìn 
thay như yêu-tô đât. Còn sự khoái lạc và nhục dục nên được nhìn 
Шау như yêu-tô nước. Thức cùng với những dưỡng chât của nó nên 


được nhìn thấy giống như năm loại mầm giống 15.25 


“Này các Tỳ kheo, thức, khi đang tòn tại (có mặt, đang trụ) 
có thể tồn tại dính líu với thân-sắc; được dựa trên thân-sắc, được 
thiết lập trên thân-sắc, được rưới thêm ít nhiều khoái lạc, thì nó có 
thể đi đến tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng. Hoặc thức, khi đang 
tồn tại, có thé tôn tại dính líu với cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác сӧ-у; được dựa trên những sự tạo-tác cố-ý, được thiết lập 
trên những sự tạo-tác cố-ý, được rưới thêm ít nhiều khoái lạc, thì 


có thé đi đến tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng. 


“Này các Tỳ kheo, cho dù ai nói rằng: “Ngoài thân-sắc, ngoài 
cảm-giác, ngoài nhận-thức, ngoài những sự tạo-tác cố-ý, tôi sẽ (có 
thể) mô tả (chỉ ra, cho thấy) sự đến và sự đi của thức, sự biến qua 
và sự tái sinh của nó, sự tăng trưởng, sự gia tăng, và sự nhân rộng 


của nó— thì điều đó là không thể. 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đã dẹp bỏ nhục-dục đối 
VỚI yếu tó thân-sắc, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ sở [hay đối 


tượng] bị cắt bỏ: thì đâu còn sự trợ-duyên nào cho sự lập thành của 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 83 


thức.? Nếu người đó đã dẹp bỏ nhục-dục đối với yếu tó cảm-giác 
... yêu tô nhận-thức ... yêu tô những sự tạo-tác cô-ý ... đôi với yêu 
tô thức, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ sở bị căt bỏ: thì đâu còn 


sự trợ-duyên nào cho sự lập thành của thức. 


“Khi thức đó không-được lập thành, không đi đến tăng 
trưởng, không phát sinh này nọ, thì nó được giải-thoát. ([5рк: thức 
không phát sinh là thức không-còn tạo ra những sự tạo-tác cố-ý. 
Nó “được giải thoát” vì nó không tạo ra sự tái sinh]). Nhờ nó được 
giải-thoát, nên nó ón định (an ón); nhờ nó được ón định, nên nó 
biết hài lòng; nhờ nó biết hài lòng, nên người đó không bị khích 
động (âu lo, bận tâm). Nhờ nó không-bị khích động, nên người đó 
tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, 
đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:54) 


55 (3) Lời Cảm Hứng Nói Ка (tự thuyết) 


О Sāvatthī. Lúc đó đức Thê Tôn đã tự mình nói ra điêu này: 
““Điêu đó không nên xảy ra; nó không nên xảy га với ta (không 
nên là của ta), [và] điêu đó sẽ không xảy ra; nó sẽ không xảy ra với 


ќа”: một Tỳ kheo thiết lập (chủ tâm, quyết tâm, giải quyết) như vậy 


84 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


thì có thê căt bỏ được năm gông-cùm nhẹ hơn (tire năm ебпе-сйт 


đầu trong mười едпе-сйт).”?! 


Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào thì một Tỳ kheo có thể 
thiết lập như уйу: “Điều đó không nên xảy ra; nó không nên xảy ra 
với ta, điều đó sẽ không xảy ra; [уа] nó sẽ không xảy ra với ќа”, thì 


có thê căt bỏ được năm gông-cùm nhẹ hơn?” 


+ “Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ 
dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân .... cứ 


col thân-săc là cái “ta”... hay “ta” ở trong thúc’. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc уб /ởng là “thân-sắc 
vô thường”... cảm-giác vô thường là “cảm-giác vô thường" ... 
nhận-thức vô thường là “nhận-thức vô thường" ... những sự tạo-tác 
cố-ý vô thường là “những sự tạo-tác cố-ý vô thường”... thức vô 


thường là “thức vô thường”, đúng như nó thực là. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc khổ dau là “thân-sắc 
khổ đau ... cảm-giác khổ đau là 'cảm-giác khổ даи”... nhận-thức 
khổ đau là 'nhận-thức khó даи”... những sự tạo-tác có-ý khổ đau 
là “những sự tạo-tác cố-ý khó đau”... thức khó đau là “thức khổ 


đau”, đúng như nó thực là. 


- “Người đó không hiêu được thân-sắc vô ngã là “thân-sắc vô 
ngã ... cảm-giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã’ ... nhận-thức vô ngã 


là “nhận-thức vô ngã”... những sự tạo-tác cô-ý vô ngã là “những 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 85 


sự tạo-tác cô-ý vô пра’... thức vô ngã là “thức vô ngã”, đúng như 


nó thực là. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc /à có điều kiện (hữu- 
vi) là “thân-sắc có điều kiện ... cảm-giác có điều kiện là 'cảm-giác 
có điều kiên’ ... nhận-thức có điều kiện là 'nhận-thức có điều kiên’ 
... những sự tạo-tác cố-ý có điều kiện là “những sự tạo-tác cố-ý có 
điều kiên’ ... thức có điều kiện là “thức có điều kiện”, đúng như nó 


thực là. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc là sẽ bi húy điệt là 
“thân-sắc sẽ bị hủy diệt” ([tức tận diệt, chấm dứt hoàn toàn năm 
uán ... dé chứng vô dư у Niết-bàn]) ... cảm-giác là sẽ bị hủy diệt 
là 'cảm-giác sẽ bị hủy diệt”... nhận-thức là sẽ bị hủy diệt là “nhận- 
thức sẽ bị hủy diệt”... những sự tạo-tác cố-ý là sẽ bị hủy diệt là 
“những sự tạo-tác cố-ý sẽ bị hủy diệt”... thức là sẽ bị hủy diệt là 


“thức sẽ bị hủy diệt”, đúng như nó thực là. 


+ “Này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh nhân... thì không coi 


thân-sắc là cái “ta”... hay “ta” ở trong thức. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc уб thuong là “thân-sắc vô 
thường"... cảm-giác vô thường là “cảm-giác vô thường"... nhân- 
thức vô thường là 'nhận-thức vô thường" ... những sự tạo-tác có-y 
vô thường là “những sự tạo-tác cố-ý vô thường' ... thức vô thường 


là “thức vô thường”, đúng như nó thực là. 


86 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


- “Người đó hiểu được thân-sắc khổ dau là “thân-sắc khó đau 

. cảm-giác khổ đau là 'cảm-giác khổ đau”... nhận-thức khó đau 
là 'nhận-thức khổ дам”... những sự tạo-tác cố-ý khó đau là “những 
su tạo-tác cố-ý khó даи”... thức khổ đau là “thức khổ đau", đúng 


như nó thực là. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc vô ngã là “thân-sắc vô пра... 
cảm-giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã”... nhận-thức vô ngã là 
'nhận-thức vô ngã’ ... những sự tạo-tác có-y vô ngã là 'những sự 
tạo-tác cố-ý vô ngã”... thức vô ngã là “thức vô ngã”, đúng như nó 


thực là. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc là có điều kiện (hữu-vi) là 
“thân-sắc có điều kiện ... cảm-giác có điều kiện là 'cảm-giác có 
điều kiên’ ... nhận-thức có điều kiện là 'nhận-thức có điều kiện"... 
những sự tạo-tác cố-ý có điều kiện là “những sự tạo-tác cố-ý có 
điều kiên’ ... thức có điều kiện là “thức có điều kiện”, đúng như nó 


thực là. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc là sẽ bị hủy điệt là 'thân-sắc 
sẽ bị hủy diệt”... cảm-giác sẽ bị hủy diệt là “cảm-giác sẽ bị hủy 
diệt”... nhận-thức sẽ bị hủy diệt là “nhận-thức sẽ bị hủy diệt”... 
những sự tạo-tác cố-ý sẽ bị hủy diệt là “những sự tạo-tác cố-ý sẽ bi 
hủy diệt”... thức sẽ bị hủy diệt là “thức sẽ bị hủy diệt”, đúng như 


nó thực là. 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 87 


- “Với sự hủy diệt ([tức: chấm dứt hoàn toàn]) của thân-sắc, 
cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức, vị Tỳ kheo 
đó, sau khi thiết lập như уду: “Điều đó không nên xảy ra; nó không 
nên xảy ra với ta, điều đó sẽ không xảy ra; [và] nó sẽ không xảy ra 


với ta”, thì có thê căt bỏ được năm gông-cùm nhẹ hơn.” 


“Thưa Thế Tôn, khi thiết lập (chủ tâm, quyết tâm, giải quyết) 
như vậy, thì một Tỳ kheo có thê cắt bỏ được năm øông-cùm nhẹ 
hơn. Nhưng, theo cách nào người tu thấy, theo cách nào người tu 
biết, để có thể xảy ra sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm?” ([tức: 


chứng luôn thánh quả A-la-hán vô nhiễm])??Š 


- “Ở đây, này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy 
bị sọ-hãi với một vấn đề không có lý làm sợ-hãi. Vì điều đó làm 
sợ-hãi người phàm phu không được chỉ dạy (khi người đó nghĩ 
rằng): “Điều đó không nên xảy ra; nó không nên xảy ra với ta, điều 
đó sẽ không xảy ra; [và] nó sẽ không xảy ra với ta’. Nhưng người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy thì không bị sọ-hãi với một vấn 
đề không có lý làm sợ hãi. Vì nó không làm sợ-hãi người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy (khi người đó nghĩ rằng): “Điều đó 
không nên xảy ra; nó không nên xảy ra với ta, [và] điều đó sẽ 


không xảy ra; nó không xảy ra với ta’. 


- “Này các Tỳ kheo, thức, khi đang tòn tại (có mặt, đang trụ) 
có thể tồn tại dính líu với thân-sắc ... dính Ни với cảm-giác ... dính 
Ни với nhận-thức ... dính Ни với những sự tạo-tác có-y ... dính lu 


với thức; được dựa trên những sự tạo-tác cố-ý, được thiết lập trên 


88 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


những sự tạo-tác cô-ý, khi được rưới thêm ít nhiêu khoái lạc, thì nó 


có thể tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng. 


“Này các Tỳ kheo, cho dù ai nói rằng: “Ngoài thân-sắc, ngoài 
cảm-giác, ngoài nhận-thức, ngoài những sự tạo-tác cố-ý, tôi sẽ (có 
thể) mô tả (chỉ ra, cho thấy) sự đến và sự đi của thức, sự biến qua 
và sự tái sinh của nó, sự tăng trưởng, sự gia tăng, và sự nhân rộng 


của nó— thì điều đó là không thể. 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đã dẹp bỏ nhục-dục đối 
với yếu tó thân-sắc, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ sở ([hay đối 
tượng]) bị cắt bỏ: thì đâu còn sự trợ-duyên nào cho sự lập thành 
của thúc”. Nếu người đó đã dẹp bỏ nhục-dục đối với yếu tố cám- 
giác ... yếu tố nhận-thức ... yếu tố những sự tạo-tác cố-ý ... đối 
với yêu tó thức, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ sở bị cắt bỏ: thì 


đâu còn sự trợ-duyên nào cho sự lập thành của thức. 


“Khi thức đó không-được lập thành, không đi đến tăng 
trưởng, không phát sinh này nọ, thì nó được giải-thoát.”” Nhờ nó 
được giải-thoát, nên nó ón định (an ồn); nhờ nó được ón định, nên 
nó biết hài lòng; nhờ nó biết hài lòng, nên người đó không bị khích 
động (âu lo, bận tâm). Nhờ nó không-bị khích động, nên người đó 
tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, 
đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này пба.’” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 89 


“Này Tỳ kheo, theo cách như vậy một người tu biết, theo 
cách như vậy người tu thấy, thì có thể xảy ra sự tiêu-diệt lập-tức 


mọi ô-nhiễm.” ([tức: chứng thành bậc A-la-hán vô nhiễm]) 


(SN 22:55) 


56 (4) Những Giai Đoạn Chuyển Biến Của Các Ойп 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có năm uẫn (tập hợp, đống, khối) bị dính 
chấp. Năm đó là gì? Оап thân-sắc bị dính chấp, uán cảm-giác bị 
dính chấp, uán nhận-thức bị dính chấp, uán những sự tạo-tác cố-ý 
bị dính chấp, uán thức bị dính chấp. 


“Chừng nào ta chưa trực-tiếp biết rõ năm ийп bị dính chấp 
theo bốn giai đoạn,” đúng như chúng thực là, thì ta không tuyên 
bố răng ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong 
thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và Trời, trong thế hệ 
chúng sinh này có các tu sĩ và các bà-la-môn, các thiên thần và loài 
người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết rõ tất cả điều đó, đúng như 
chúng thực là, thì ta mới tuyên bó rằng ta đã tỉnh thức tới sự giác- 
ngộ toàn thiện tối thượng trong thé giới này có ... các thiên thần và 


loài người. 


90 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào có bốn giai đoạn đó? Ta 
trực-tiếp biết thân-sắc (sắc), nguồn sốc của nó, sự chấm dứt của 
nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Ta trực tiếp biết cảm- 
giác (Шо)... nhận-thức (tưởng) ... những sự tạo-tác có-y (hành)... 
thức (thức), nguồn sốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường 


dẫn tới sự châm dứt nó. 


(i) “Và này các Tỳ kheo, cái gì là zhân-sắc? Bốn yếu-tô lớn 
(tứ đại) và những thể sắc phái sinh từ bốn yếu-tố lớn đó. Đây được 
gọi là sắc. Khi có khởi sinh “dưỡng chất là khởi sinh thân-sắc. Khi 
chấm dứt “dưỡng chất” là chấm dứt thân-sắc. Bát Thánh Đạo là 
đường dẫn tới sự chấm dứt thân-sắc; đó gồm (tám phần tu tập): 
cách nhìn đúng đắn, ý định đúng dàn, lời nói đúng đắn, hành động 
đúng đắn, công việc mưu sinh đúng đắn, nỗ lực đúng đắn, chú tâm 


đúng đắn, và định tâm đúng đắn. 


- “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như 
vậy về thân-săc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê- 
sợ đối với thân-sắc, dé đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là 
họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách 
thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới 


Luật này. 


- “Và những tu sĩ và bả-la-môn пао, sau khi đã trực пёр ыё 
như vậy vë thân-sắc, nguôn góc của nó, sự châm dứt của nó, và 


con đường dẫn tới sự châm dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đôi với 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 91 


thân-sắc, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, họ được giải 
thoát bởi sự không-còn dính chấp, họ được giải thoát một cách 
thiện khéo. Những người khéo được giải thoát là những người 
toàn-vẹn (hoàn thiện, hoàn thành). Đối với những người toàn-vẹn 
như vậy, thì không còn vòng luân hồi nào để mô tả họ (tức, họ 


không còn tái sinh, không còn hiện thị trong thế gian nữa). 


(ii) “Và, này các Ту kheo, cái gì là cđm-giác? Cảm giác có 
sáu dạng như vầy: (a) cảm giác có từ mắt tiếp xúc, (b) cảm giác có 
từ tai tiếp xúc, (c) cảm giác có từ mũi tiếp xúc, (d) cảm giác có từ 
lưỡi tiếp xúc, (d) cảm giác có từ thân chạm xúc, (e) cảm giác có từ 
tâm tiếp xúc. Đây được gọi là cảm-giác. Khi có “tiếp xúc’ thì khởi 
sinh cảm-giác. Khi chấm dứt “tiếp xúc? thì chấm dứt cảm-giác. Bát 
Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác; đó gồm (tám 


phần tu tập): cách nhìn đúng đắn .... và định tâm đúng đắn. 


- “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực tiếp-biết như 
vậy về cđm-giác, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó, là họ đang tu tập dé đạt tới sự ghê- 
sợ đối với cảm-giác, dé đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là 
họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách 
thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới 


Luật này. 


- “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiêp biêt 


như vậy vê cảm-giác ... và con đường dân tới sự châm dứt của nó 


92 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


... Đôi với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân 


hôi nào đê mô tả họ. 


(iii) “Và, này các Ty kheo, cái gì là nhán-thức ? Nhận thức có 
sáu dạng như vầy: (a) nhận thức về hình sắc, (b) nhận thức về âm 
thanh, (c) nhận thức về mùi hương, (d) nhận thức về mùi vị, (d) 
nhận thức về những đối tượng chạm xúc, (e) nhận thức về những 
hiện tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhận-thức. Khi có “tiếp 
xúc” là có khởi sinh nhận-thức. Khi chấm dứt “tiếp xúc” là chấm 
dứt nhận-thức. Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt nhận- 
thức; đó gồm (tám phần tu tập): cách nhìn đúng đắn ... và định tâm 


đúng đắn. 


- “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như 
vậy về nhận-thức, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê- 
sợ đối với nhận-thức, để đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là 
họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách 
thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới 


Luật này. 


- “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiêp biệt 
như vậy vë nhận-thức ... và con đường dẫn tới sự châm dứt của nó 
... Đôi với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân 


hôi nào đê mô tả họ. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 93 


(iv) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự tạo-tác có-y? 
Sự сб-ў (hành) có sáu dạng: (a) sự có-y đối với hình sắc, (b) sự có- 
ý đối với âm thanh, (c) sự сӧ-у đối với mùi hương, (d) ý hành đối 
VỚI mùi vi, (е) sự cố-ý đối với những đối tượng chạm xúc, (f) sự 
cố-ý đối với những hiện tượng thuộc tâm (các pháp). Những sự này 
được gọi là những sự tạo-tác cố-ý. Khi có “tiếp xúc? là có khởi sinh 
những sự tạo-tác cố-ý. Khi chấm dứt “tiếp xúc” là chấm dứt “những 
sự tạo-tác cố-ý”. Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt 
những sự tạo-tác cố-ý; đó gồm (tám phần tu tập): cách nhìn đúng 


đắn ... và định tâm đúng dàn. 


- “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như 
vậy về những sự tạo-tác cố-ý, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của 
nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó, là họ đang tu tập đề đạt 
tới sự ghê-sợ đối với những sự tạo-tác cố-ý, để đạt tới sự phai biến 
và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những 
ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng 


trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


- “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiêp biệt 
như vậy về những sự tạo-tác cô-ý ... và соп đường dẫn tới sự chấm 
dứt của nó ... Đôi với những người toàn-vẹn như vậy, thì không 


còn vòng luân hôi nào đề mô tả họ. 


(v) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thre? Thức có sáu dạng 
như vầy: (a) thức mắt, (b) thức tai, (c) thức mũi, (d) thức lưỡi, (e) 


thức thân, (f) thức tâm. Đây được gọi là thức. Khi có phần “đanh- 


94 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


sắc” là có khởi sinh thức. Khi chấm dứt phần “danh-sắc” là chấm 
dứt thức. Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt thức; đó 
gồm (tám phần tu tập): cách nhìn đúng đắn ... và định tâm đúng 


đăn. 


- “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như 
vậy về thc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường 
dẫn tới sự chấm dứt nó, là họ đang tu tập dé đạt tới sự ghê-sợ đối 
với thức, để đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu 
tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo 


là họ đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


- “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiêp biệt 
như vậy về thức ... và con đường dẫn tới sự châm dứt của nó ... 
Đôi với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân 


hôi nào đê mô tả họ. 


(SN 22:56) 


57 (5) Вау Trường Нор 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, là người thiện khéo trong 
bảy (07) trường hợp và là người điều tra tìm hiểu theo ba (03) 


cách, thì được gọi, trong Giáo Pháp và Giới Luật này, là một người 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 95 


toàn-vẹn (toàn thiện), người đã sông đời sống thánh thiện một cách 


trọn vẹn, là loại người tối thượng (cao nhất)”. 


(D “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Ty kheo là thiện 
khéo trong bảy trường hợp? Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được thân- 
sắc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới 
sự chấm dứt nó; người đó hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và 


sự giải thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc. 


“Người đó hiểu được cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác có-y ... thức, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó; người đó hiểu được sự thỏa-thích, 
sự nguy-hại, và sự giải thoát đối với [trong trường hợp] cảm-giác 


„„ thúc. 


(i) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là zhân-sắc? Bốn yếu-tô lớn 
(tứ đại) và những thé sắc phái sinh từ bốn yếu-tố lớn đó: đây được 
gọi là thân-sắc. Khi khởi sinh “dưỡng chất” thì có khởi sinh thân- 
sắc. Khi chấm dứt “dưỡng chất” là chấm dứt thân-sắc. Bát Thánh 
Đạo là con đường dẫn tới sự chấm dứt thân-sắc; đó gồm (tám phần 


tu tập): cách nhìn đúng đắn .... định tâm đúng đắn. 


“Sự khoái thích và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào thân-sắc: 
đây chính là sự thỏa-thích trong thân-sắc. Mà thân-sắc đó là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong 
thân-sắc. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với 


thân-sắc: đây chính là sự giải-thoát khỏi thân-sắc. 


96 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về thân-săc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và 
con đường dẫn tới sự chấm dứt nó; sau khi đã trực-tiếp biết rõ như 
vậy về sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải thoát đối với [trong 
trường hợp] thân-sắc, đang tu tập với mục đích dẫn tới sự ghê-sợ 
đối với thân-sắc, để dẫn tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ 
đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách 
thiện khéo thì đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới 


Luật này. 


- “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết 
rõ như vậy về /hân-sắc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và 
con đường dẫn tới sự chấm dứt nó; sau khi đã trực-tiếp biết rõ như 
vậy về sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải thoát đối với [trong 
trường hợp] thân-sắc, thông qua sự ghê-sợ đối với thân-sắc, thông 
qua sự phai biến và chấm dứt của nó (nên) được giải thoát nhờ sự 
không-còn dính-chấp, là họ được giải thoát một cách thiện khéo. 
Những ai được giải thoát một cách thiện khéo là những người toàn- 
vẹn (toàn thiện). Đối với những người toàn-vẹn, thì không còn 


vòng luân hôi nào đê mô tả họ. (tức, họ không còn tái sinh nữa). 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cđm-giác? Có sáu dạng 
cảm-giác: cảm giác có từ mắt tiếp хис... [#ơng tw đoạn này trong 
bài kinh kế trên] ... cảm giác có từ tâm tiếp xúc. Đây được gọi là 
cảm-giác. Khi có “tiếp-xúc' thì khởi sinh cảm-giác. Khi chấm dứt 


“tiếp-xúc” là chấm dứt cảm-giác. Bát Thánh Đạo là con đường dẫn 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 97 


tới sự chấm dứt cảm-giác; đó gồm (tám phần tu tập): cách nhìn 


đúng đắn .... định tâm đúng đắn. 


“Sự khoái thích và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào cảm- 
giác: đây chính là sự thỏa-thích trong cảm-giác. Mà cảm-giác đó là 
vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong 
cảm-giác. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với 


cảm-giác: đây chính là sự giải-thoát khỏi cảm-giác. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về cám-giác ... sự giải thoát đối với [trong trường hợp] 
cảm-giác ... là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang 
tu tập một cách thiện khéo thì đã có-được một chỗ đứng trong Giáo 


Pháp và Giới Luật này. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về cám-giác ... sự giải thoát đối với [trong trường hợp] 
cảm-giác ... là những người toàn-vẹn (toàn thiện). Đối với những 


người toàn-vẹn, thì không còn vòng luân hôi nào đê mô tả họ. 


(iii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhận-thức? Có sáu dạng 
nhận-thức: nhận thức về thân-sắc ... nhận thức về các hiện tượng 
thuộc tâm (các pháp). Đây được gọi là nhận-thức. Khi có “tiếp-xúc” 
thì khởi sinh nhận-thức. Khi chấm dứt “tiếp-xúc” là chấm dứt nhân- 
thức. Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự chấm dứt nhận-thức; 
đó gồm (tám phần tu tập): cách nhìn đúng đắn .... định tâm đúng 


đăn. 


98 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Sự khoái thích và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào nhận- 
thức: đây chính là sự thỏa-thích trong nhận-thức. Mà nhận-thức đó 
là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại 
trong nhận-thức. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối 


với nhận-thức: đây chính là sự giải-thoát khỏi nhận-thức. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về nhận-thức ... sự giải thoát đối với [trong trường hợp] 
nhận-thức ... là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang 
tu tập một cách thiện khéo thì đã có-được một chỗ đứng trong Giáo 


Pháp và Giới Luật này. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về nhận-thức ... sự giải thoát đối với [trong trường hợp] 
nhận-thức ... là những người toàn-vẹn (toàn thiện). Đối với những 


người toàn-vẹn, thì không còn vòng luân hôi nào đê mô tả họ. 


(iv) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự tạo-tác có-y? 
Sự cố-ý có sáu dạng: sự cố-ý đối với thân-sắc ... sự cố-ý đối với 
những hiện tượng thuộc tâm. Đây được gọi là những sự tạo-tác có- 
ý. Khi có “tiếp-xúc' thì khởi sinh những sự tạo-tác có-y. Khi chấm 
dứt “tiếp-xúc” là chấm dứt những sự tạo-tác cố-ý. Bát Thánh Đạo là 
con đường dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác сӧ-у; đó gồm 


(tám phân tu tập): cách nhìn đúng đắn .... định tâm đúng đắn. 


“Sự khoái thích và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào những 


sự tạo-tác сӧ-у: đây chính là sự thỏa-thích trong những sự tạo-tác 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 99 


cố-ý. Mà những sự tạo-tác có-y đó là vô thường, khó, và luôn bị 
thay đôi: đây chính là sự nguy-hại trong những sự tạo-tác cố-ý. Sự 
loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với những sự tạo-tác 


cố-ý: đây chính là sự giải-thoát khỏi những sự tạo-tác cố-ý. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về những sự tạo-tác cô-ý ... SỰ giåi thoát đối với [trong 
trường hop] những sự tạo-tác cố-ý ... là họ đang tu tập một cách 
thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo thì đã có- 


được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về những sự tạo-tác cô-ý ... SỰ giåi thoát đối với [trong 
trường hợp] những sự tạo-tác cố-ý .. là những người toàn-vẹn 
(toàn thiện). Đối với những người toàn-vẹn, thì không còn vòng 


luân hôi nào đê mô tả họ. 


(v) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là глис? Có sáu dạng thức: 
thức mắt ... thức-tâm. Đây được gọi là thức. Khi có phần “danh- 
sắc” thì khởi sinh thức. Khi chấm dứt phần “danh-sắc? là chấm dứt 
thức. Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự chấm dứt thức; đó 


gồm (tám phần tu tập): cách nhìn đúng đắn .... định tâm đúng đắn. 


“Sự khoái thích và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào thức: 
đây chính là sự thỏa-thích trong thức. Mà thức đó là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong thức. Sự 


100 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với thức: đây chính 


là sự giải-thoát khỏi thức. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nảo, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về thire ... sự giải thoát đối với [trong trường hợp] thức ... 
là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một 
cách thiện khéo thì đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và 


Giới Luật này. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết rõ 
như vậy về thire ... sự giải thoát đối với [trong trường hợp] thức ... 
là những người toàn-vẹn (toàn thiện). Đối với những người toàn- 


vẹn, thì không còn vòng luân hôi nào đê mô tả họ. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ kheo 
là thiện khéo trong bảy (07) trường hợp. 


(ID) “Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Ty kheo là 
người điều tra tìm hiểu ba cách? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo điều tra tìm hiểu (i) theo cách các yếu-tố [như toàn chương 
SN 14], Gü theo cách sáu giác-quan [như toàn chương SN 35], và 
(iii) theo cách của sự khởi-sinh tùy-thuộc (lý duyên khởi) [như 
toàn chương SN 12]. Theo cách như vậy thì một Tỳ kheo là người 


điều tra tìm мди ba cách.*? 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, là người thiện khéo trong 
bảy trường hợp và là người điều tra tìm hiểu ba cách, thì được gọi, 


trong Giáo Pháp và Giới Luật này, là một người toàn-vẹn (toàn 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 101 


thiện), người đã sống đời sống thánh thiện một cách trọn vẹn, là 


loại người tối thượng.” 


(SN 22:57) 


58 (6) Bậc Toàn Giác 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai [Tathãgata], bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác [bậc Giác Ngộ Toàn Thiên], được giải thoát nhờ sự 
không-còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với thân-sắc, thông 
qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là một bậc Giác 
Ngộ Toàn Thiện. Một Ty kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ, được 
giải thoát nhờ sự không-còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với 
thân-sắc, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi 


là người được giải thoát nhờ trí-tuệ.”” 


“Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, được giải thoát nhờ 
sự không-còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, thông qua sự phai 
biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là một bậc Giác Ngộ Toàn 
Thiện. Một Ty kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ, được giải thoát 
nhờ sự không-còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác 
... thức, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là 


người được giải thoát nhờ trí-tuệ. 


102 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phân biệt, cái gì sự 
khác biệt, cái gì là sự khác nhau giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 


Toàn Giác với một Ту kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 
Thế Tôn, được hướng dẫn bởi Thế Tôn, được nhờ dựa theo Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều đó. Sau khi 


lắng nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, này các Tỳ kheo, ta 


së nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, là 
người phát-khởi con-đường (đạo) chưa được khởi sinh trước đó, là 
người tạo-ra con-đường chưa được tạo ra trước đó, là người tuyên- 
bố con-đường chưa được tuyên bó trước đó. Bậc ấy là người hiểu- 
biết con-đường, là người khám-phá ra con-đường, là người thiện- 
khéo trong con-đường. Và những người đệ tử của bậc ấy giờ đang 


đi theo con-đường đó và sau đó sẽ có-được [sở hữu] con-đường đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự không tương đồng, 
sự khác biệt giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác (tức một 


vị Phật) với một Tỳ kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ.” 


(SN 22:58) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 103 


59 (7) Đặc Tính Vô-Ngấ (vô ngã tướng)?! 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang cư trú ở 
Baranast (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có 
nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn nói với nhóm 
năm Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!”——*Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ 
kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói như vây: 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc không phải là “ta” (không phải là 
cái ‘ta’, không phải là ngã). Bởi nếu thân-sắc là ta, này các Tỳ 
kheo, thì thân-sắc này đâu dẫn tới khổ đau, và ta có thể quyết định: 
“Thân-sắc của ta phải như уйу; thân-sắc của ta không được như 
vậy." Nhưng bởi vì thân-sắc không phải là “а”, cho nên tự nó dẫn 
tới khó đau, và ta không thé nào quyết định: “Thân-sắc của ta phải 


như уйу; thân-sắc của ta không được như уду.’ 


“Cảm-giác không phải là “а? ... Nhận-thức không phải là ‘ta’ 
... Những sự tạo-tác cố-ý không phải là “а? ... Thức không phải là 
‘ta’. Bởi nếu thức là ‘ta’, này các Tỳ kheo, thì thức này đâu dẫn tới 
khổ đau, và ta có thé quyết định: “Thức của ta phải như уду; thức 
của ta không được như уйу. Nhưng bởi vì thức không phải là ‘ta’, 
cho nên tự nó dẫn tới khô đau, và ta không thể nào quyết định: 


“Thức của ta phải như уду; thức của ta không được như vậy.” 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng 


hay vô thường?”——“Là vô thường, thưa Thế Tón” “Mà thứ gì vô 


104 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


thường là khổ hay là suóng?”— “Là khổ, thưa Thế Tôn”,—“Thứ gì 
là vô thường, khó, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là: “Đây 
là “của-ta', đây là “ta”, đây là bản thân ta’, hay không?”——“Không, 
thưa Thế Tôn”. 


“Cảm-giác là thường hằng hay vô thường? ... Nhận-thức là 
thường hằng hay vô thường? ... Những sự tạo-tác cố-ý là thường 
hằng hay vô thường? ... Thức là thường hằng hay vô thường?”—— 
“Là vô thường, thưa Thế Tôn”, —“Ма thứ gì vô thường là khổ hay 
là suóng?”— à khổ, thưa Thế Tôn”,—“Thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là: “Đây là 'của-ta”, đây là 


‘ta’, đây là bản thân ta’, hay không?”——“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Do vậy, mọi thân-sắc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa 
hay gần— tất cả thân-sắc nên được nhìn thấy đúng như chúng thực 
là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải “của ta’, đây 
không phải là “ta”, đây không phải là bản thân ta”. 


“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại gì ... 
mọi sự tạo-tác cố-ý dù là loại рі... mọi thức dù là loại gì, quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
trội hay xấu, xa hay gần— tất са cảm-giác ... thức nên được nhìn 
thấy đúng như chúng thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: 
“Đây không phải “của ta’, đây không phải là ‘ta’, đây không phải là 


bản thân ta’. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 105 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, 
sự ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ 
đối với những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải 
nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán- 
bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có 
sự hiểu-biết: ‘Tâm được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: “Sinh đã 
tận diệt, đời sống tâm linh đã được sóng, những gì cần phải làm đã 


làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hân hoan và hài 
lòng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh 
này đang được nói, tâm của năm vị Tỳ kheo đó đã được giải-thoát 


khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp. 


(SN 22:59) 


60 (8) Mahali 


Tôi nghe như уйу. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
VesalT (Ty-xá-ID trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm) trong Hội Trường 
Mái Nhọn. Rồi ông Mahäli người Licchavi đã đến gặp đức Thế 


Tôn ... và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, (giáo sĩ) Pũrana Каѕѕара nói như vây: 


“Không có nguyên nhân hay điều kiện (nhân duyên) nào tạo ra sự 


106 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


ô-nhiễm của chúng sinh; chúng sinh bị ô nhiễm không vì nhân hay 
duyên nào cả. Không có nguyên nhân hay điêu kiện nào làm nên sự 
trong-sạch của chúng sinh; chúng sinh được trong sạch không vì 


nhân hay duyên nào cả." Đức Thế Tôn nói sao về điều пау?” 


“Này Mahäli, có nguyên nhân và điều kiện tạo ra sự ô-nhiễm 
của chúng sinh; chúng sinh bị ô nhiễm là (do) có nhân và duyên 
(tạo ra). Có nguyên nhân và điều kiện làm nên sự trong-sạch của 
chúng sinh; chúng sinh được trong sạch là (do) có nhân và duyên 


(làm nên). ” 


- “Nhưng, thưa Thê Tôn, cái gì là có nguyên nhân và điêu 
kiện tạo ra sự ô-nhiễm của chúng sinh? 'Theo cách nào mà chúng 


sinh bi ó nhiễm vì có nguyên nhân và điêu kiện?” 


“Này Mahäli, nếu thân-sắc này chỉ (có) toàn khổ, chìm đắm 
trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] không 
chìm ngập trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị đam mê với nó. 
Nhưng bởi vì thân-sắc là (có) sướng, chìm đắm trong sự sướng, 
chìm ngập trong sự sướng, chứ nó không phải chỉ chìm ngập trong 
sự khó, cho nên chúng sinh bị mới đam mê với nó.” Do bị đam mê 
với nó nên họ bị lôi cuốn bởi nó, và do bị lôi cuốn bởi nó nên họ bị 
ó nhiễm. Này Mahäli, đây là một nguyên nhân và điều kiện tạo ra 
sự ô-nhiễm của chúng sinh; chính theo cách như vậy chúng sinh bị 


ó nhiễm vì có nguyên nhân và điêu kiện. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 107 


“Này Mahäli, nếu cảm-giác này chỉ (có) toàn khổ... Nếu 
nhận-thức này ... những sự tạo-tác cố-ý này ... thức này chỉ (có) 
toàn khổ, chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự khó, và nếu 
nó [cũng] không chìm ngập trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị 
đam mê với nó. Nhưng bởi vì cảm-giác ... thức là (có) sướng, chìm 
đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, chứ nó không phải 
chỉ chìm ngập trong sự khổ, cho nên chúng sinh bị mới đam mê 
với nó. Do bị đam mê với nó nên họ bị lôi cuốn bởi nó, và do bị lôi 
cuốn bởi nó nên họ bị ô nhiễm. Này Маһаіі, đây cũng là một 
nguyên nhân và điều kiện tạo ra sự ô-nhiễm của chúng sinh; chính 
theo cách như vậy chúng sinh bị ô nhiễm vì có nguyên nhân và 


điêu kiện. 


- “Nhưng, thưa Thê Tôn, cái gì là nguyên nhân và điêu kiện 
làm nên sự trong-sạch của chúng sinh? Theo cách nào mà chúng 


sinh được thanh lọc nhờ có nguyên nhân và điều kiện?” 


“Này Mahäli, nếu thân-sắc này chỉ (có) toàn sướng, chìm 
đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó [cũng] 
không chìm ngập trong sự khổ, thì chúng sinh đâu trải nghiệm 
(cảm thấy) sự ghê-sợ đối với nó. Nhưng bởi vì thân-sắc là (có) khổ, 
chìm đắm trong sự khó, chìm ngập trong sự khó, và nó không [chỉ] 
chìm ngập trong sự sướng, nên chúng sinh trải nghiệm (cảm thấy) 
sự ghê-sợ đối với nó. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, họ trở nên 
chán-bỏ, và thông qua sự chán-bỏ họ được thanh lọc (trong sạch). 


Này Mahäli, đây là một nguyên nhân và điều kiện làm nên sự 


108 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


trong-sạch của chúng sinh; chính theo cách như vậy mà chúng sinh 


được thanh lọc nhờ có nguyên nhân và điêu kiện. 


“Này Mahäli, nếu cảm-giác này chỉ (có) toàn sướng ... Nếu 
nhận-thức này ... Nếu những sự tạo-tác cố-ý này ... Nếu thức này 
chỉ (có) toàn sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự 
sướng, và nếu nó [cũng] không chìm ngập trong sự khó, thì chúng 
sinh đâu trải nghiệm (cảm thấy) sự ghê-sợ đối với nó. Nhưng bởi 
vì cảm-giác ... thức là (có) khó, chìm đắm trong sự khó, chìm ngập 
trong sự khó, và nó không [chỉ] chìm ngập trong sự sướng, nên 
chúng sinh trải nghiệm (cảm thấy) sự ghê-sợ đối với nó. Sau khi 
trải nghiệm sự ghê-sợ, họ trở nên chán-bỏ, và thông qua sự chán- 
bỏ họ được thanh lọc (trong sạch). Này Mahali, đây cũng là một 
nguyên nhân và điều kiện làm nên sự trong-sạch của chúng sinh; 
chính theo cách như vậy mà chúng sinh được thanh lọc nhờ có 


nguyên nhân và điêu kiện.” 


(SN 22:60) 


61 (9) Bắc Cháy 
Ó Ѕауаёћт.?? 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc đang bốc cháy, cảm-giác đang 
bốc cháy, nhận-thức đang bốc cháy, những sự tạo-tác có-y đang 


bốc cháy, thức đang bốc cháy. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 109 


các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm 
sự ghê-sợ đối với thân-sắc, sự ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ 
đối với nhận-thức, sự chê-sợ đối với những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê- 
sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên 
chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. 
Khi tâm được giải thoát thì có sự hiểu-biết: “Tâm được giải thoát”. 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại 


trạng thái hiện hữu này nữa”. 


(SN 22:61) 


62 (10) Những Đường Chữ Nghĩa 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, này có ba đường chữ-nghĩa, là ba đường 
chỉ-định, ba đường mô-tå,” nó không bị pha tạp, đã chưa từng bị 
pha tạp, đang không bị pha tạp, và sẽ không bị pha tạp, không bị 


chê trách bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. Ba đó là gì? 


“Này các Tỳ kheo, mọi thể-sắc đã biến qua, đã chấm dứt, đã 
thay đổi: thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “đã” được dùng đề chỉ 


nó, không dùng chữ ‘dang’ hay chữ ‘sè’. 


110 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cố-ý ... 
Mọi thức dà biến qua, đã chấm dứt, đã thay 101: thì chữ, sự chỉ 
định, và sự mô tả “đã” được dùng để chỉ nó, không dùng chữ 


“đang” hay chữ ‘sè’. 


“Này các Tỳ kheo, mọi thê-sắc đã chưa được sinh ra, chưa 
hiện thành (chưa thể hiện, hiện thị, xuất hiện): thì chữ, sự chỉ định, 
và sự mô tả “së” được dùng để chỉ nó, không dùng chữ “đang” hay 


chữ “аа”. 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi những sự tạo-tác 
cố-ý ... đã chưa được sinh ra, chưa hiện thành (chưa thé hiện, hiện 
thị, xuất hiện): thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “së” được dùng dé 


chỉ nó, không dùng chữ “đang” hay chữ а”. 


“Này các Tỳ kheo, mọi thê-sắc đã được sinh ra, đã hiện 
thành (thé hiện, hiện thị, xuất hiện): thì chữ, sự chỉ định, và sự mô 
tả “đang” (đang có mặt) dùng để chỉ nó, không dùng chữ “đã? hay 


chữ “sẽ”. 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi những sự tạo-tác 
cố-ý ... đã được sinh ra, đã hiện thành (thể hiện, hiện thị, xuất 
hiện): thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “đang” dùng để chỉ nó, 


không dùng chữ “đã” hay chữ ‘sè’. 


“Này các Tỳ kheo, đây là ba đường chữ-nghĩa, là ba đường 
chỉ-định, ba đường mô-tả, chúng không bị pha tạp, chưa từng bị 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 111 


pha tạp, đang không bị pha tạp, sẽ không bị pha tạp, không bị chê 


trách bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí. 


“Này сас Ty kheo, ngay cả Vassa và Вайда ở xứ Ukkala, là 
những người chủ trương không có nhân-duyên tác động (phi nhân 
quả), không có nghiệp tác động (phi nghiệp quả), và chủ trương tư 
tưởng “mọi thứ đều tự hủy diệt, nhưng họ cũng không nghĩ ba 
đường chữ-nghĩa, là ba đường chỉ-định, ba đường mô-tả này nên bị 
khinh miệt hay chỉ trích. Vì lý do gì? Vì họ sợ bị chê trách, bị công 


kích, và bị lên án.” 


(SN 22:62) 


112 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


NHÓM 2 
NHÓM “A-LA-HÁN? 
(Агаһапѓа-уарра) 


KK K K K K K K 


63 (1) Khi Dính Chấp 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Sāvatthī (Xá-vệ), trong Khu Vườn của Thái tử Jeta, trong Tịnh Xá 
của ông Cấp Cô Độc. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế 
Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức 


Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo 
Pháp một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ 
Thế Tôn, con sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, 


nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Tỳ kheo, khi dính-chấp, người ta bị trói buộc bởi Ma- 
vương; băng cách không dính-chấp, người ta tự do khỏi Ác Ma 


đó 39 
“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa Thế Tôn!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chi tiết 


điêu mới được ta nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 113 


“Thưa Thế Tôn, khi dính-chấp theo /hân-sắc, người ta bị trói 
buộc bởi Ma-vương: bằng cách không dính-chấp theo nó, người ta 
được tự do khỏi Ác Ma đó. Khi dính-chấp theo cảm-giác ... nhân- 
thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, người ta bị trói buộc bởi 
Ma-vương; bằng cách không dính-chấp theo nó, người ta được tự 
do khỏi Ác Ma đó. 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách 


chi tiêt điêu được đức Thê Tôn mới nói га một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách 
chi tiết điều được ta nói ra một cách ngắn gọn như vậy. Này Tỳ 
kheo, khi dính-chấp theo /hân-sắc, người ta bị trói buộc bởi Ma- 
vương ... [Phật lặp lại giống hệt như trên] ... bằng cách không 
dính-chấp theo nó, người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. Chính theo 
cách như vậy, ý nghĩa của điều được ta nói ra một cách ngắn gọn 


nên được hiêu một cách chi tiêt như vậy.” 


Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hải lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi 


та. 


Sau đó, vị Tỳ kheo đó, đã sống (tu) một mình, thu mình (lui 
về), chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, nhờ sự tự mình chứng 
ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập 


và an trú trong mục tiêu tôi thượng của đời sông thánh thiện, mà vì 


114 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


mục tiêu đó những người họ tộc đã đúng đắn rời bỏ gia đình để đi 
vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực-tiếp hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những ої cần 


làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa. 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:63) 


64 (2) Khi Suy Tưởng 


О Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn .... 


và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo 


Pháp một cách ngắn gọn .....” (giống tương tự kinh trên) 


“Này Ty kheo, khi suy-tưởng, người ta bị trói buộc bởi Ma- 
vương; bằng cách không suy-tưởng, người ta được tự do khỏi Ác 
Ma đó. 


“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc 


Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chi tiết 


điêu được ta mới nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 115 


“Thưa Thế Tôn, khi suy tưởng /hân-sắc, nên người ta bị trói 
buộc bởi Ma-vương; bằng cách không suy-tưởng nó, người ta được 
tự do khỏi Ác Ma đó. Khi suy tưởng cđm-giác.... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cô-ý ... thuc, người ta bị trói buộc bởi Ma- 
vương; bằng cách không bị suy tưởng nó, người ta được tự do khỏi 
Ác Ma đó. 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách 


chi tiêt điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách 
chi tiết điều được ta nói ra một cách ngắn gọn như vậy. Này Tỳ 
kheo, khi suy tưởng thân-sắc, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương 
... [Phát lặp lại giống hệt như trên]... bằng cách không suy tưởng 
nó, người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. Chính theo cách như vậy, 
ý nghĩa của điều được ta nói ra một cách ngắn gọn nên được hiểu 


một cách chi tiết như vậy.” 


Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hải lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi 


ra. 
Sau đó, vị Ty kheo đó sống tu một minh.... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:64) 


116 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


65 (3) Khi Tìm Câu Khoái Lạc (Sự Vui Thú) 


О Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn .... 


và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo 


Pháp một cách ngắn gọn .....” (giống tương tự kinh trên) 


“Này Tỳ kheo, khi tìm cầu khoái-lạc, người ta bị trói buộc 
bởi Ma-vương; bằng cách không tìm cầu khoái lạc, người ta được 


tự do khỏi Ác Ma đó. 


“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc 


Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chi tiết 


điêu được ta mới nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, khi tìm cầu khoái-lạc trong /hân-sắc, nên 
người ta bị trói buộc bởi Ma-vương: bằng cách không tìm cầu 
khoái lạc trong nó, người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. Khi tìm 
cầu khoái lạc trong cám-giác ... trong nhận-thức ... trong những 
sự fqạo-tác cô-ý ... trong лис, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương; 
bằng cách không tìm cầu khoái lạc trong nó, người ta được tự do 


khỏi Ác Ma đó. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 117 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách 


chi tiêt điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách 
chi tiết điều được ta nói ra một cách ngắn gọn như vậy. Này Tỳ 
kheo, khi tìm cầu khoái-lạc trong /hân-sắc, nên người ta bị trói 
buộc bởi Ma-vương ... [Phát lặp lại giống hệt như trên]... bằng 
cách không tìm cầu khoái lạc trong nó, người ta được tự do khỏi 
Ác Ma đó. Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của điều được ta nói 


га một cách ngăn gọn nên được hiêu một cách chi tiêt như vậy.” 


Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hải lòng và vui mừng với lời 
dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi 


ra. 
Sau đó, vị Tỳ kheo đó sống tu một mình... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:65) 


66 (4) Vô-Thường 


О Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn .... 


và thưa với đức Thê Tôn: 


118 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo 


Pháp một cách ngắn gọn .....” (giống twong tự kinh trên) 


“Này Tỳ kheo, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối 


với mọi thứ là vô thuong.” 


“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc 


Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chi tiết 


điêu được ta mới nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, /hân-sắc là vô thường: con nên dẹp bỏ tham 
muốn và nhục dục đối với пб. Cđm-giác là vô thường... Nhân- 
thức là vô thường ... Những sự tạo-tác сӧ-у là vô thường ... Thức 


là vô thường; con nên dẹp bỏ tham muôn đôi với nó. 


“Thưa Thê Tôn, chính theo cách như vậy con hiêu một cách 
chi tiệt ý nghĩa của điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn 


29 


gọn. 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách 
chi tiết điều được ta nói ra một cách ngắn gọn như vậy. Thân-sắc là 
vô thường ... Тис là vô thường: thầy nên dẹp bỏ tham muốn đối 
với nó. Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của điều được ta nói ra 


một cách ngăn gọn nên được hiêu một cách chi tiệt như vậy.” 


Sau đó, vị Tỳ kheo đó sống tu một mình... 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 119 


Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:66) 


67 (5) Khổ 


[Mó đâu và lời kinh giống tương tự bài kinh SN 22:66 kế 


trên, ngoại trừ chữ “vô thường ” được thay bằng chữ “khổ”. ] 


(SN 22:67) 


68 (6) Vô-Ngã 


[Mở dâu và lời kinh giống tương tự bài kinh SN 22:66 kế 


trên, ngoại trừ chữ “уб thuong” được thay bằng chữ “vô ngấ”.] 


(SN 22:68) 


69 (7) Thứ Không Thuộc Về ‘Ta’ 


[Mó йди và lời kinh giống tương tự bài kinh SN 22:66 kế 
trên, ngoại trừ chữ “vô thường ” được thay bằng chữ “không thuộc 


về *Та?”.] 


(SN 22:69) 


120 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


70 (8) Thứ Có Vé Khiêu Gợi 


[Mó đâu và lời kinh giống tương tự bài kinh SN 22:66 ké 


trên, ngoại trừ chữ “vô thường” được thay bằng chữ “có vẻ khiêu 


goi”.] 


(SN 22:70) 


71 (9) Radha 


[Bài kinh này giống hệt kinh SN 18:21 (và SN 22:91). Toàn 
bộ chương SN 23 là các kinh nói về Ngài Rãdha. ] 


О Sãvatthr. Lúc đó có Ngài Rãdha đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, để mà, đối với “thân có-thức' này (thân này có- 
thức, thân này với-thức) và đối với tất cả mọi dấu hiệu (hình 
tướng) bên ngoài, thì cái sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta', 
và khuynh hướng tiềm ап tạo ra sự “tự-ta' (ngã mạn, ta đây) không 


còn xảy ra ở bên trong?” 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 121 


“Này Radha, mọi thân-săc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, 
xa hay gần— một người nhìn thấy tất cả mọi thân-sắc đúng như nó 
thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không phải là “của- 
ta’, đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta.’ 


“Мої cảm-giác ... Moi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cô-ý С 
Mọi thuc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một 
người nhìn thấy tất cả mọi cảm-giác ... mol fhức đúng như nó thực 
là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta”, 
đây không phải là ‘ta’, đây không phải bản thân ta.’ 


“Này Radha, khi một người biệt và Шау như vậy, thì đôi với 
“thân có-thức" này và đôi với tât cả mọi dâu hiệu bên ngoài: cái sự 
tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và khuynh hướng tiêm ân 


tạo ra sự ‘t-ta’ không còn xảy ra ở bên trong.” 
Sau đó thầy Rãdha sống tu một mình.... 
Và thầy ấy đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 22:71) 


72 (10) Surãdha 


122 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


[Bài kinh này giống hệt kinh SN 18:22 (và SN 22:92), chỉ 
khác nhau ở tên Tỳ kheo] 


Ó Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Suradha đến gặp đức Thế Tôn ... 


và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, dé mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả 
mọi dấu hiệu (hình tướng) bên ngoài, tâm hết-sạch cái sự tạo nên 
cái “ta”, sự tạo nên cái “của-tfa”, và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), đã 
vượt trên sự phân biệt đối đãi, và được bình an và được giải thoát 


một cách khéo léo?” 


“Này Suradha, mọi thân-săc ай là loại gì, thuộc quá khứ, hay 
tương lai hay hiện tại, thô tế hay vi tế, thấp nhược hay cao siêu, xa 
hay gần— một người nhìn thấy tất cả mọi thân-sắc đúng như nó 
thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không phải là “của- 
ta’, đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta.’ 


“Мої cảm-giác ... Moi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cô-ý Е: 
Mọi thuc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một 
người nhìn thấy tất cả mọi cảm-giác ... mọi thức đúng như nó thực 
là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta”, 
đây không phải là ‘ta’, đây không phải bản thân ta’, thì tâm được 


giải thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 123 


“Này Suradha, khi một người biết và thấy như vậy, thì đối 
với “thân có-thức' này và đối với tất cả mọi dấu hiệu (hình tướng) 
bên ngoài: tâm hết-sạch cái sự tạo nên cái ‘ta’, sự tạo nên cái “của- 
ta’, và sự tự-ta, (nó) đã vượt trên sự phân biệt đối đãi, và được bình 


an và được giải thoát một cách khéo léo.” 
Sau đó thầy Surãdha sống tu một mình.... 
Và thây ấy đã trở thành một trong những bậc A-la-hán. 


(SN 22:72) 


124 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


NHÓM 3 
NHÓM “ĐANG BỊ NHAI NUÓT? 
(Khajjanīya-vagga) 


KK K K K K K K 


73 (D Sự Thỏa Thích... 
Ó SãvatthI. 


“Này các Ty kheo, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối 
với [trong trường hợp] thân-sắc, cảm-giác, nhận-thức, những sự 


tạo-tác có-y, và thức, đúng như nó thực là. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối 
với [trong trường hợp] thân-sắc, cảm-giác, nhận-thức, những sự 


tạo-tác cố-ý, và thức, đúng như nó thực là.” 


(SN 22:73) 


74 (2) Nguồn Gốc... (1) 


Ó Sãvatth1. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 125 


“Này các Ty kheo, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc, 
cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức, đúng như nó 


thực là. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc, 
cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác сб-ў, và thức, đúng như nó 


thực là.” 


(SN 22:74) 


75 (3) Nguôn Gốc... (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, 
và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc, cảm-giác, 


nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức, đúng như nó thực là.” 


(SN 22:75) 


126 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


76 (4) Những A-la-hán (1) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường. Thứ gì vô thường 
là khô. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không 
phải là “của-ta', đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân 


kì 


ta. 


“Cảm-giác là vô thường .... Nhận-thức là vô thường .... 
Những sự tạo-tác cố-ý là vô thường .... Thức là vô thường. Thứ gì 
vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: 
“Đây không phải là “của-ta', đây không phải là ‘ta’, đây không phải 


bản thân ta.’ 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, 
sự ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ 
đối với những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải 
nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán 
bỏ [tâm| người đó được giải-thoát. Sau khi được giải-thoát thì có 
sự hiểu-biết: “Tâm được giải thoát’. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã 
tận diệt, đời sóng thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã 


làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 127 


“Này các Tỳ kheo, dù tới tận đâu có các cõi sống của chúng 
sinh, ngay cả tới cõi cao nhất của sự hiện-hữu,'° thì những bậc này 
là hàng đầu trong thế gian, những bậc này là tốt nhất trong thế 


gian, đó là những bậc A-la-hán.” 


Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy, nói thêm như уду: 


“Hạnh phúc thay những bậc A-la-hán! 
Không còn dục-vọng bên trong họ. 

Sự ‘t-ta’ (tự ngã, ta-đây) đã bị cắt bỏ”, 
Lưới vô-minh đã bị phá bung. 


“Họ đã đạt tới trạng thái bát-dóng,4! 
Tâm trí họ rõ ràng minh mẫn; 
Họ không còn bị dính nhiễm trong thế gian— 


Những bậc thánh thiện, không-còn ô nhiễm. 


“Sau khi đã hiểu được năm uân, 
Dựa vào bảy phẩm-hạnh,!? 
Những bậc thượng nhân đáng tôn vinh đó, 


Là những người Phật tử đích thực. 


“Được trao cho bảy châu-báu, 
Đã tu xong ba-phần tu-tập,“3 
Những vị đại anh hùng đó đi khắp nơi, 


Với sự sợ hãi và run sợ đã dẹp bỏ. 


128 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Được phú đủ mười yếu-tô,*° 
Những соп-гӧпе lớn đó, tâm đạt định, 
Là những chúng sinh tốt nhất trong thế gian: 


Dục-vọng đã không-còn bên trong họ. 


“Hiều-biết tỉnh thông đã khởi sinh trong họ:” 
“Thân này là thân cuối cùng ta mang.” 
Về cốt lõi của đời sống tâm linh, 


Họ không còn phụ thuộc ai khác. 


“Không còn bị lay động với ba sự phân-biệt,* 
Họ đã thoát khỏi sự tái-sinh. 
Đã đạt tới giai đoạn của bậc đã tu-thành, 


Họ là những người chiến thắng trong thế gian. 


“Trên, dưới, dọc, ngang, 
Sự khoái thích không-còn bên trong họ. 
Họ ngang nhiên rồng lên tiếng gầm sư tử: 


“Những bậc giác ngộ là tối thượng trong thé gian.” 


(SN 22:76) 


77 (5) Những A-la-hán (2) 
[Giống hệt bài kinh kế trên, chỉ bỏ đi phán thi кё] 


(SN 22:77) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 129 


78 (6) Sự Tử 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, vào buổi cuối chiều, sư tử, vua của các 
loài thú, đi ra khỏi hang ó. Rồi nó rướn mình, dò xét hết bốn hướng 
xung quanh, và rồng lên tiếng gầm con sư tử ba lần, sau đó nó bắt 
đầu đi săn mòi. “Khi con sư tử, vua của các loài thú, rống lên tiếng 
gầm sư tử, hầu hết những thú vật xung quanh nghe tiếng gầm đều 
cảm thấy đây sọ-hãi, một sự cảm thấy sự cáp-bách và sự khiếp-sợ. 
Những con vật sóng trong lỗ hang thì chui vào lỗ hang; những con 
sống dưới nước thì lặn xuống nước; những con sống trong rừng 
rậm thì bỏ chạy vô rừng rậm; và chim thì bay lên trời. Ngay cả 
những con voi đực lớn của hoàng gia, đang bị cột bởi những sợi 
dây da to chắc trong các ngôi làng, thị trấn và các đô thị, cũng có 
bứt phá và bứt đứt dây cột; cũng khiếp đảm, té đái và té phân, 
cuống chạy khắp nơi. Này các Tỳ kheo, sư tử thật là oai hùng giữa 
những loài thú, là vua của những loài thú, thật uy dũng và hùng 


mạnh. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi Như Lai xuất 
hiện trong thế giới này, là một bậc A-la-hán, đã giác ngộ hoàn 
toàn, đã hoàn thiện về sự hiểu-biết đích thực và đức-hạnh, là bậc 
phúc lành, người hiểu biết thế gian, người dẫn dắt cao nhất của 
những người cần được huấn luyện, bậc thầy của các thiên thần và 
loài người, bậc Toàn Giác, bậc Thế Tôn, bậc ấy giảng dạy Giáo 


Pháp như уйу: “Này là thân-sắc, này là sự khởi sinh của thân-sắc, 


130 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


này là sự biên diệt của thân-sắc; này là cảm-giác ... này là nhân- 
thức ... này là những sự tạo-tác cô-ý ... này là thức, này là sự khởi 


sinh của thức, này là sự biến diệt của thức.“ 


“Rồi, này các Ty kheo, những thiên thần được sống đại thọ, 
đẹp đẽ, tràn đầy hạnh phúc, đang sống rất lâu trong những thiên 
cung tiên bồng, khi họ nghe thấy giáo lý của Như Lai, hầu hết họ 
thấy đầy sự sợ-hãi, sự cảm nhận cấp-bách, và sự khiếp-sợ, [nên họ 
nói răng]: ‘Coi chừng chúng ta là vô thường, mặc dù chúng ta nghĩ 
mình là thường hằng; coi chừng chúng ta là không chắc chắn, mặc 
dù chúng ta nghĩ mình là chắc chắn; coi chừng chúng ta bị hoại 
diệt, mặc dù chúng ta nghĩ mình là bất diệt. Thưa các ngài, coi 
chừng chúng ta là vô thường, không chắc chắn, bị hoại diệt, bị nằm 
trong cái danh-tính này.’ Này các Tỳ kheo, Như Lai thật là oai 
hùng trong khắp thế gian này có những thiên thần, Như Lai thật là 


uy dũng và uy lực.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, đức 
Thế Tôn, bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy, đã nói thêm như уду: 

“Khi Đức Phật, từ sự hiểu-biết đích-thực (chân trí), 

Thiết lập chuyền động bánh xe Giáo Pháp, 

Trong thế giới này có những thiên thần, 


Vị Sư Thầy vô song đã tuyên thuyết [điều này]: 


“Su chấm dứt danh-tính 


Và nguồn gốc của danh-tính, 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 131 


Và con đường Bát Thánh Đạo 


Dẫn tới sự lăng lặn khó đau. 


“Rồi những thiên thần có tuổi siêu đại thọ, 
Đẹp dë, chói lọi trong hào quang, 
Đều cảm thấy sợ hãi, đầy kinh sợ, 


Giống như những loài thú khi nghe tiếng gầm sư tử. 


“*Chúng ta chưa vượt qua khỏi danh-tính; 
Ôi thưa quý ngài, dường như chúng ta cũng vô-thường', 
[Họ thốt lên như vậy] sau khi nghe lời tuyên thuyết 


của bậc A-la-hán, bậc An Định đã được giải thoát.” 


(SN 22:78) 


79 (7) Đang Bị Nhai Nuốt 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-lamôn nào nhớ lại 
nhiêu cõi sông trong quá khứ của họ thì tât cả đêu nhớ lại năm-uân 


bị dính chấp, hoặc một trong năm uán đó. Năm đó là gì? 


“Này các Tỳ kheo, khi nhớ lại như уйу: “Mình đã có thân-sắc 
như vậy trong quá khứ", đó chính là thân-sắc mà người đó nhớ lại. 
Khi nhớ lại: “Mình đã có cảm-giác như vậy trong quá khứ”, đó 


chính là cảm-giác mà người đó nhớ lại. Khi nhớ lại: “Mình có 


132 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


nhận-thức như vậy trong quá khứ”, đó chính là nhận-thức mà người 
đó nhớ lại. Khi nhớ lại: “Minh có những sự tạo-tác có-y như vậy 
trong quá khứ”, đó chính là những sự tạo-tác cố-ý mà người đó nhớ 
lại. Khi nhớ lại: “Mình có thức như vậy trong quá khứ", đó chính là 


thức mà người đó nhớ lại. 


1- “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là /hân-sắc 
(hình dạng, thân thể)?! Này các Tỳ kheo, nó bị biến dạng ([biến 
sắc, bién thể, bién tướng |) nên nó được gọi là dạng thân-sắc.“? Biến 
dạng bởi gì? Bị biến dạng bởi lạnh, bị biến dạng bởi nóng, bị biến 
dạng bởi đói, bị bién dạng bởi khát, bị biến dạng bởi tiếp xúc với 
гибі, muỗi, gió, năng, và rắn гїї. ‘Nó bị biến dạng”, này các Tỳ 


kheo, nên nó được gọi là dạng thân-sắc. 


2- “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là cảm-giác? 
Này các Tỳ kheo, “nó cảm nhân’ nên nó được gọi là cảm-giác. 
([chính cái cảm-giác nó cảm nhận, không phải “a1” hay “người nào” 
cảm nhận.]). Và nó cảm nhận cái gì? Nó cảm nhận sướng, nó cảm 
nhận khổ, nó cảm nhận trung tính (không sướng không khổ). “Nó 


cảm nhận", này các Ty kheo, nên nó được gọi là cảm-giác. 


3- “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là nhận-thức? 
Này các Tỳ kheo, “nó nhận thức”, nên nó được gọi là sự nhận-thức. 
Và nó nhận thức cái gì? Nó nhận thức màu xanh, nó nhận thức màu 
vàng, nó nhận thức màu đỏ, nó nhận thức màu trắng. “Nó nhận 


thức”, này các Tỳ kheo, nên nó được gọi là nhận-thức. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 133 


4- “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là những sự 
tạo-tác cố-ý? Này các Tỳ kheo, “chúng tự tạo tác những thứ/sự có 
điều kiện (hữu vi) nên chúng được gọi là những sự tạo-tác có-y. Và 
chúng tạo tác những gì có điều kiện? Chúng tạo tác thân-sắc có 
điều kiện (hữu vi) là thân-sắc; chúng tạo tác cảm-giác có điều kiện 
là cảm-giác; chúng tạo tác những sự tạo-tác cố-ý có điều kiện là 
những sự tạo-tác cố-ý; chúng tạo tác thức có điều kiện là thức. 
‘Chúng tạo tác những thứ/sự có điều kiện”, này các Tỳ kheo, nên 


chúng được gọi là những sự tạo-tác сб-ӯ. 


5- “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là гис? Này 
các Ty kheo, “nó nhận biết nên nó được gọi là thức. Và nó nhận 
biết cái gì? Nó nhận biết chua, nó nhận biết đắng, nó nhận biết cay, 
nó nhận biết ngọt, nó nhận biết vị nặng, nó nhận biết vị nhẹ, nó 
nhận biết mặn, nó nhận biết nhạt; (tám vị). “Nó nhận biết”, này các 


Tỳ kheo, nên nó được gọi là thức."° 


- “Trong đó, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy biết suy xét (quán xét, quán niệm) như уду: “Giờ ta 
đang bị nhai nuốt (bị ăn, bị ngấu nghiến, bị dày vò, bị khổ sở) bởi 
thân-sắc."' Trong quá khứ ta cũng bị nhai nuốt bởi thân-sắc theo 
cách y như vậy, giờ ta đang bị nhai nuốt bởi thân-sắc hiện tại. Nếu 
ta tìm khoái lạc trong thân-sắc tương lai, thì trong tương lai ta cũng 
bị nhai nuốt bởi thân-sắc theo cách y hệt như giờ ta đang bị nhai 
nuốt bởi thân-sắc hiện tại." Sau khi đã suy xét như vậy, người đó 


trở nên bàng-quan (không quan tâm) đối với thân-sắc quá khứ, 


134 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


người đó không tìm khoái lạc trong thân-sắc tương lai, và người đó 
đang tu tập dé dẫn tới sự ghê-sợ đối với thân-sắc hiện tại, để dẫn 


tới sự phai biên và châm dứt nó. 


- “[Người đó suy xét như vây:] ‘Giò ta đang bị nhai nuốt bởi 
сат-війс.? ... “Giò ta đang bị nhai nuốt bởi nhận-thức.°.... “Giờ ta 
đang bị nhai nuốt bởi những sự tạo-tác có-y.” ... ‘Giò ta đang bị 
nhai nuốt bởi ức.” Trong quá khứ ta cũng bị nhai nuốt bởi cảm- 
giác ... thức theo cách y như vậy, giờ ta đang bị nhai nuốt bởi cảm- 
giác ... thức hiện tại. Nếu ta tìm khoái lạc trong cảm-giác ... thức 
tương lai, thì trong tương lai ta cũng bị nhai nuốt bởi cảm-giác ... 
thức theo cách y hệt như giờ ta đang bị nhai nuốt bởi cảm-giác ... 
thức hiện tai.’ Sau khi suy xét như vậy, người đó trở nên bàng- 
quan (không quan tâm) đến cảm-giác ... thức quá khứ, người đó 
không tìm khoái lạc trong cảm-giác ... thức tương lai, và người đó 
đang tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... thức hiện tại, 


để dẫn tới sự phai biên và châm dứt nó. 


- “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là vô thường 
hay thường hăng? ... Cảm-giác là vô thường hay thường hăng? ... 
Nhận-thức là vô thường hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác có- 
ý là vô thường hay thường hăng? ... Thức là vô thường hay thường 
hằng?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường, khó, và 


luôn bị thay đổi thì có đáng dé được coi là như уду: “Đây là “của- 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 135 


ta’, đây là “ta”, đây là bản thân ta” hay không?” — “Không, thưa 
Thé Tôn.” 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, mọi thân-sắc dù là loại gì ... mọi 
cảm-giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại гї... mọi sự tao- 
tác сб-ў dù là loại gì ... mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, 
xa hay gần: tất cả thân-sắc ... mọi thức nên được nhìn thấy đúng 
như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không phải 
là “của-ta”, đây không phải là ‘ta’, đây không phải bản thân ta’. 


= “Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một đệ tử thánh thiện là 
người (đang) phá-bỏ [vòng luân hồi] chứ không tạo-dựng (dựng 
nên, tạo tác) [nó]; là người dẹp-bỏ chứ không аїпһ-сһар; là người 
giải-tán chứ không tích-lũy; là người dập-tắt chứ không màồi-lửa. 


([Là bậc học nhán, đang tu tập]) 


- “Và người đó phá-bỏ chứ không tạo-dựng cái gì? Người đó 
phá bỏ /hân-sắc chứ không tạo dựng nó. Người đó phá bỏ cám- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức chú không tạo 


dựng nó. 


- “Và người đó dẹp-bỏ chứ không dính-chấp vào cái gì? 
Người đó dẹp bỏ thân-sắc chứ không dính chấp vào nó. Người đó 
dẹp bỏ cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức 


chứ không dính chấp vào nó. 


136 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


- “Và người đó giải-tán chứ không tích-lũy cái gì? Người đó 
giải tán thân-sắc chứ không tích lũy nó. Người đó giải tán cảm-giác 
... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức chứ không tích lũy 


> 


no. 


- “Và người đó dập-tắt chứ không môi-lửa vào cái gì? Người 
đó dập tắt thân-sắc chứ không mài lửa nó. Người đó dập tắt cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức chứ không mòi 


lửa nó. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, 
sự ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ 
đối với những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi đã 
trải nghiệm như vậy, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát 
thì có sự hiểu-biết: “Tâm được giải thoát’. Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần 


làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa'. 


a “Này сас Tỳ kheo, đây được gọi là một đệ tử thánh thiện là 
người không còn phá-bỏ hay tạo-dựng [vòng luân hồi, mà người đó 
chỉ an trú sau khi đã phá-bỏ nó; là người không còn dẹp-bỏ hay 
dính-chấp, mà người đó chỉ an trú sau khi đã dẹp-bỏ nó; là người 
không còn giải-tán hay tích-lũy, mà người đó chỉ an trú sau khi đã 


giải-tán nó; là người không còn dập-tắt hay môi-lửa, mà người đó 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 137 


chỉ an trú sau khi đã дар tắt nó. ([Dá thành bậc vô học nhân, A-la- 


hán]) 


- “Và, này các Ty kheo, người đó không còn phá-bỏ hay tạo- 
dựng cái gì mà giờ chỉ an-trú sau khi đã phá bỏ nó? Người đó 
không còn phá bỏ hay tạo dựng /hân-sắc mà chỉ an-trú sau khi đã 
phá bỏ nó. Người đó không còn phá-bỏ hay tạo-dựng cđm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thc mà chi an-trú sau khi 


dà phá bó nó. 


- “Và, này các Ty kheo, nguoi dó khóng con dep-bó hay 
dính-chấp vào cái gì mà giờ chỉ an-trú sau khi đã dẹp bó nó? Người 
đó không còn dep bỏ hay dính chấp vào thân-sắc mà chỉ an-trú sau 
khi đã dẹp bỏ nó. Người đó không còn dẹp-bỏ hay dính-chấp vào 
cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức mà chỉ 


an-trú sau khi đã dẹp bỏ nó. 


- “Và, này các Tỳ kheo, người đó không còn giải-tán hay 
tích-lũy cái gì mà giờ được an-trú sau khi đã giải tán nó? Người đó 
không còn giải tán hay tích lũy thân-sắc mà chỉ an-trú sau khi đã 
giải tán nó. Người đó không còn giải-tán hay tích-lũy cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức mà chỉ an-trú sau khi 


đã giải tán nó. 


- “Và, này các Tỳ kheo, người đó không còn dập-tắt hay mòi- 
lửa cho cái gì mà giờ chỉ an-trú sau khi đã dập tắt nó? Người đó 


không còn dập tắt hay môi lửa cho thân-sắc mà chỉ an-trú sau khi 


138 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


đã dập tắt nó. Người đó không còn dập-tắt hay mồi-lửa cho cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức mà chỉ an-trú 


sau khi đã dập tắt nó. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo được giải-thoát trong 
tâm như vậy, thì các thiên thần cùng với vị trời Indra, là vua của 
các vị trời, và vị trời Brahma, và vị trời Pajãpati cũng kính lễ từ xa 


(như уду): 


“Kính chào ngài, hỡi người đã thuần hóa toàn thiện! 
Kính chào ngài, hỡi người cao nhất giữa loài người! 
Bản thân chúng tôi không trực-tiếp hiểu-biết được 


Theo những gì ngài đã thiền tập (dé đạt như уду). 


(SN 22:79) 


80 (8) Người Khất Thực (xin ăn) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người họ 
tộc Thích-Ca ở Kapllavatthu (thành Ca-ty-la-vệ) trong Tịnh Xá 
Cây Banyan (cây đa, nigrodha).`° 


Rồi đức Thế Tôn, sau thời gian đã từ bỏ các Tỳ kheo vì một 
lý do rõ ràng, sáng hôm đó mặc y áo, và mang theo bình bát và cà 
sa, đi vô thành Kapilavatthu để khất thực, và trở về sau một vòng 


khát thực, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn đi đến khu Rừng Lớn (Đại 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 139 


Lâm) để an trú ban ngày. Sau khi đi sâu vô khu Rừng Lớn đó, đức 
Thế Tôn ngồi xuống dưới gốc một cây beluva nhỏ để an trú qua 


ngày." 


Lúc đó, trong khi đang ở một mình ở chỗ cách ly, một sự suy 


xét (quán chiếu) đã khởi lên trong tâm đức Thế Tôn như vây: 


“Tăng Đoàn các Tỳ kheo đã bị ta từ bỏ (hồm rày). (nhưng) 
Có những Tỳ kheo mới được thụ giới, mới xuất gia, mới đến với 
Giáo Pháp và Giới Luật này. Nếu họ không được gặp ta thì trong 
tâm ý của họ có thê xảy ra thay đổi hay biến đổi này nọ. Giống như 
con bò con không gặp bò mẹ thì trong tâm ý nó có thê xảy ra thay 
đổi hay biến đổi này nọ; cũng giống như vậy, có những Tỳ kheo 
mới được thụ giới, mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp và Giới 
Luật này. Nếu họ không được gặp ta thì trong tâm ý của họ có thé 
хау ra thay đổi hay biến đối này nọ. Giống như những cây giống 
nhỏ không gặp nước thì bên trong chúng có thé xảy ra thay đổi hay 
biến đổi này nọ; cũng giống như vậy, có những Tỳ kheo mới được 
thụ giới, mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp và Giới Luật này. 
Nếu họ không được gặp ta thì trong tâm ý của họ có thể xảy ra thay 
đổi hay biến đổi này nọ. Vậy giờ ta nên hộ giúp Tăng Đoàn các Tỳ 


kheo, như ta đã từng hộ giúp (độ) họ trước giờ.” 


Rồi vị Trời Sahampati, với tâm của mình sau khi biết được 
điều suy xét trong tâm của đức Thế Tôn, nhanh chóng như một 
người khỏe mạnh duỗi phắt cái tay đang co hay co cái tay đang 


duõi, liên biên mát khỏi cõi trời, và hiện ra trước mặt đức Thé Tôn. 


140 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Vị trời chỉnh xếp y trên một bên vai, chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, 


và thưa với đức Thê Tôn: 


“Đúng nên như vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng nên như vậy, 
thưa bậc Phúc Lành! Tăng Đoàn các Tỳ kheo đã bị đức Thế Tôn từ 
bỏ (hồm гау). (nhưng) Có những Tỳ kheo mới được thụ giới ... 
[như đoạn trên, gôm cả ví аи]... Nếu họ không gặp được đức Thế 
Tôn có thể trong tâm ý họ xảy ra thay đổi hay biến đổi này nọ. 
Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn hãy vui lòng với Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo! Mong Đức Thế Tôn hãy chào đón Tăng Đoàn trở lại! 
Đức Thế Tôn hãy hộ giúp Tăng Đoàn như đức Thế Tôn đã hộ giúp 


họ trước giờ.” 


Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi vị Trời Ѕаһатрай, 
sau khi hiểu được đức Thế Tôn đã đồng ý, kính chào đức Thế Tôn, 
và giữ đức Thế Tôn bên hướng phải của mình, vị Trời biến mát 


ngay tại đó. 


Rồi vào Бибі cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ án cư và đi 
đến khu Vườn Cây Đa Đề. Đức Thế Tôn ngòi xuống chỗ ngồi đã 
dọn sẵn và thực hiện một chiêu thức thần thông để các Tỳ kheo đi 
đến chỗ đức Thế Tôn, đi một mình và đi thành cặp, một cách rụt rè 
bën lẽn (nhút nhát, xấu hó).`° Rồi các Tỳ kheo đến gặp đức Thế 
Tôn, đi một mình và đi thành cặp, một cách rụt rë bën lẽn. Sau khi 
đã đến, họ kính chào đức Thế Tôn và ngòi xuống một bên. Rồi đức 


Thê Tôn đã nói với họ: 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 141 


“Này các Tỳ kheo, đây là hình thức kiếm sống thấp hèn nhất, 
đó là, việc đi xin ăn. Trong thế gian đây là một chữ mang tính sĩ 
nhục:"” “Đồ ăn mày; đồ vất vưởng lang thang tay cầm bát ăn хіп!” 
Và, nhưng mà, này các Tỳ kheo, những người họ tộc quyết định 
chọn cách sống đó là có lý do chính đáng. Họ chọn (cách sống khất 
thực) như vậy không phải do vua chúa bắt ép, không phải do 
phường trộm cướp bắt ép, cũng không phải do bị nợ пап, không 
phải do sợ hãi, cũng không phải làm vậy như một nghề kiếm sống. 
Nhưng họ làm vậy với ý nghĩ rằng: “Mình đang chìm đắm trong sự 
sinh, già, chết; trong sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và 
tuyệt vọng. Mình đang chìm đắm trong sự khổ đau, đang bị trấn áp 
trong sự khó đau. Mong rằng sẽ có ngày chấm dứt được toàn bộ 
đồng khổ пау!”. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy mà một 


người họ tộc đã xuất gia tu hành. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, người đó vẫn còn thèm khát, còn 
bị cháy trong tham dục khoái lạc giác quan (nhục dục), với cái tâm 
đầy sân hận, với những ý định (tư duy) bị lụn bại bởi sự thù ghét, 
với cái tâm lăng xăng rôi тїї, thiếu sự rõ-biết, tâm không đạt-định, 
đầu óc phân tán, lơ là loi lỏng các giác quan. Giống như một khúc 
gỗ trong giàn thiêu xác đã bị cháy ở hai đầu và dính phân do ở 
khúc giữa: nó không thể được dùng như gỗ mộc ở trong làng hay 
trong rừng; cũng theo cách như vậy ta nói về loại người này là: 
người đó đã bỏ mất những sự hưởng lạc của đời sống tại gia nhưng 
cũng chẳng tu thành tới mục tiêu của đời tu sĩ. (tức: uóng một đời 


tu) 


142 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


- “Này các Tỳ kheo, có ba loại ý nghĩ bất thiện: Ý nghĩ tham 
dục, ý nghĩ sân hận, ý nghĩ gây hại. Và, này các Ty kheo, ở đâu ba 
loại ý nghĩ bất thiện này chấm dứt sạch sẽ không còn thặng dư? 
Bên trong người thiền với một cái tâm được khéo thiết lập trong 
“bón nên tảng chánh niệm, hoặc bên trong người thiền tập phát 
triển “sự định-tâm vô-dấu-hiệu'. Này các Tỳ kheo, bấy nhiêu cũng 
đủ lý do để tu tập phát triển “sự định tâm vô ади hiệu”. Š Này các 
Tỳ kheo, khi “sự định tâm vô dấu hiệu” được tu tập và phát triển, 


điều đó dẫn tới kết quả và ích lợi lớn lao. 


- “Này các Tỳ kheo, có hai loại quan-điểm (cách nhìn): quan 
điểm hiện-hữu [bát diệt] và quan điểm tận-diệt [tự hủy diệt]. Trong 
đó, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy thì 
biết suy xét như уду: “Có thứ gì trong thế gian ta có thể bám víu 
vào nó mà không bị chê trách? Người đó hiểu được như уду: 
‘Chăng có thứ gì trong thế gian để ta bám víu vào nó mà không bị 
chê trách. Bởi vì nếu ta có bám víu thì ta chỉ có thân-săc dé bám 
víu vào, ta chỉ сб cđm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác сӧ-ў 
... thúc йё bám víu vào. (Sự bám víu hay nắm giữ là sự dính chấp). 
Do có sự dính-chấp đó của ta là điều kiện (duyên), nên có [sinh ra] 
sự hiện-hữu; do có sự hiện-hữu là điều kiện, nên có sự sinh; do có 
sự sinh-ra là điều kiện, nên có sự già-chết, sự buôn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là nguồn-gốc của toàn 


bộ đống khó này. °? 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 143 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là vô thường 
hay thường hăng? ... Cảm-giác là vô thường hay thường hàng? ... 
Nhận-thức là vô thường hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác có- 
ý là vô thường hay thường hằng? ... Thức là vô thường hay thường 
hằng?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường, khó, và 
luôn bị thay đổi thì có đáng dé được coi là như уду: “Đây là “của- 
ta’, đây là ‘ta’, đây là bản thân ќа’ hay không?” — “Không, thưa 
Thé Tôn.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa."”59 


(SN 22:80) 


81 (9) Parileyya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambiï trong khu 


Tịnh Xá (của ông) Ghosita. 


Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y áo, và mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành Kosambï để khát thực. Sau khi đức 
Thế Tôn đã đi khất thực trong thành Kosambiï và trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn tự mình thu dọn chỗ 


ở, mang bình bát và cà sa, không thông báo cho người hầu cận (thị 


144 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


giả) của mình, không báo cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo, đức Thế 


Tôn lên đường ra đi một mình, không có ai đi cùng."! 


Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn bỏ đi, một Tỳ kheo nọ đã 
đến gặp Ngài Ananda và nói với thầy ấy răng: “Này đạo hữu 
Ananda, đức Thế Tôn đã tự mình thu dọn chỗ ở, mang bình bát và 
cà sa, không thông báo cho người hầu cận (thị giả) của mình, 
không báo cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo, đức Thế Tôn lên đường ra 


đi một mình, không có ai đi cùng.” 


“Này đạo hữu, mỗi lần đức Thế Tôn làm như vậy là đức Thế 
Tôn muốn ở (an trú) một mình. Trong mỗi lần như vậy đức Thế 


Tôn không muôn có bât cứ ai đi theo.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đi bộ từng chặng, cuối cùng đã tới 
Pãrileyyaka. Ó Pãrileyyaka đức Thế Tôn đã an trú dưới gốc cây 
được gọi là cây sa-la điềm lành [bhadda]. 


Rồi một nhóm Tỳ kheo đã đến gặp thầy Ananda, và chảo hỏi 
qua lại với thầy.” Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi 


xuông một bên và nói với thây Ananda: 


“Này đạo hữu Ananda, đã lâu ké từ lúc chúng tôi nghe được 
một bài Giáo Pháp khi có mặt đức Thế Tôn (tức: bài Giáo Pháp do 
chính đức Thế Tôn nói ra). Chúng tôi muốn nghe một bài như vậy, 
này đạo hữu Ananda.” Rồi thầy Ananda cùng với số Tỳ kheo đó đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn ở Pãrileyyaka, đang trú dưới gốc cây sa-la 


điềm lành. Sau khi đến, họ kính chào đức Thế Tôn và ngòi xuống 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 145 


một bên. Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đã khởi xướng, đã tạo cảm 
hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo đó bằng một bài Giáo Pháp. 
Bấy giờ, vào lúc đó, một sự quán chiếu đã khởi sinh trong (tâm) 


của một Tỳ kheo như уйу: 


“Theo cách nào một người biệt, theo cách nào một người 


thấy, dé sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm xảy га?” 


Đức Thế Tôn, sau khi đã băng tâm mình chiếu thấy tâm của 


vị Tỳ kheo đó, đã nói với các Tỳ kheo đó như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp này đã được ta chỉ dạy một 
cách phân giải (phân ыё). Bốn nên tảng chánh niệm (tử niệm 
xứ) đã được ta chỉ dạy một cách phân giải. Bốn sự nỗ lực đúng đắn 
(tứ chánh сап)... Bốn cơ sở của năng lực tâm linh (tú thần túc)... 
Năm căn tâm linh (ngũ сап) ... Năm năng lực (ngũ lực)... Вау 
yéu-tó (giúp) giác ngộ (thất giác chi) ... Con đường Tám phần 
Thánh thiện (bát thánh đạo) đã được ta chỉ dạy một cách phân giải. 
Này các Tỳ kheo, đối với Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy một cách 
phân giải như vậy, có một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm của 
một Tỳ kheo (ở đây) như уду: “Theo cách nào một người biết, theo 
cách nào một người thấy, dé sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm xảy 


ra?” 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người biết, theo 
cách nào một người thây, để sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm xảy 


ra? Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy, 


146 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không 
thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của các bậc 
thánh, không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và 
không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của 
các bậc thượng nhân, (i) cứ coi thân-sắc là cái ‘ta’. (= sự nhìn 
nhận đó là một sự tạo-tác (hành); tức: sự tạo nên cách-nhìn đó = 
thân kiến]). Sự tạo-tác đó— cái gì là nguồn gốc của nó, cái gì là 
nguyên gốc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? Khi người 
phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp xúc với một cảm-giác được 
sinh ra từ sự tiếp-xúc (còn) vô-minh, thì dục-vọng khởi sinh: từ đó 


sự tạo-tác được sinh ra. 


“Như vậy đó, này các Tỳ kheo, sự tạo-tác đó là vô thường, có 
điều kiện (hữu vì), là khởi sinh tùy thuộc (duyên khởi); dục-vọng 
đó là vô thường, có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc; cảm-giác đó 
là vô thường, có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc; sự tiếp-xúc đó là 
vô thường, có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc; sự vô-minh đó là 
vô thường, có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc. Này các Tỳ kheo, 
khi một người tu biết và thấy như vậy, thì sự tiêu-diệt lập-tức mọi 


ô-nhiêm sẽ xảy ra. 


(ii) “Người đó có thể không coi thân-sắc là cái ‘ta’, nhưng 
người đó cứ coi cát ‘ta’ sở hữu thân-sắc. Sự nhìn nhận đó là một 
su tạo-tác... [tiép tuc: giống у li trong đoạn... ở trên, cho tới:] 
... Này các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như vậy, thì sự 


tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiêm sẽ xảy га. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 147 


(iii) “Người đó có thể không coi thân-sắc là cái ‘ta’ hay “ta” 
sở hữu thân-sắc, nhưng người đó cứ coi thân-sắc là ở trong cái 
‘ta’. Sự nhìn nhận đó là một sự tạo-tác ... [тёр tục: giống у lời 
trong đoạn... ở trên, cho tói:] ... Này các Ty kheo, khi một người 
tu biết và thấy như vậy, thì sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm sẽ xảy 


та. 


(iv) “Người đó có thể không coi thân-sắc là cái “ta”, hay ‘ta’ 
sở hữu thân-sắc, hay thân-sắc là ở trong cái ‘ta’, nhưng người đó 
cứ coi cát ‘ta’ là ở trong thân-sắc. Sự nhìn nhận đó là một sự tạo- 
tác ... [tiép tục: giống y lời trong đoạn... ở trên, cho tói:] ... Này 
các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như vậy, thì sự tiêu-diệt 


lập-tức mọi ô-nhiêm sẽ xảy ra. 


(у) “Người đó có thê không coi thân-sắc là cái “ta”, hay ‘ta’ 
sở hữu thân-sắc, hay thân-sắc là ở trong cái “ta”, hay cái “ta” là ở 
trong thân-sắc, nhưng người đó cứ coi cảm-giác là cái ‘ta’ ... 


nhận-thức là cát ‘ta’ ... những sự tạo-tác cô-ý là cát ‘ta’ ... thức 


là cát ‘ta’ ... ... cái ‘ta’ là ở trong thức. (Mỗi ийп đêu lặp lại lời 
kinh giống như un thân-sắc nói trên) ... ... Sự nhìn nhận đó là 


một sự tạo-tác ... [ёр tục- giống y lời trong đoạn... ở trên, cho 
tói:] ... Này các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như vậy, 


thì sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm sẽ xảy ra. 


(vi) “Người đó có thể không coi thân-sắc là cái “ta”... ... hay 
cái “ta” là ở trong thức (giống như từ (—() ở trên), nhưng người 


đó năm giữ một quan-điểm (cách nhìn, kiên châp) nhw váy: “Cái 


148 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


là cái “а? (ngã) chính là thế giới; sau khi qua đời (chết đi), ta sẽ 
là—thường hàng, ón định (chắc chắn), bất diệt, không bị thay đổi. 
Quan điểm trường-tồn bất-diệt đó là một sự tạo-tác ... [тёр tuc: 
giống y lời trong đoạn ... ở trên, cho tới:] ... Này các Tỳ kheo, khi 
một người tu biết và thấy như vậy, thì sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô- 


nhiêm sẽ xảy га. 


(vii) “Người đó có thể không coi thân-sắc là cái ‘ta’ .... cũng 
không nắm giữ quan điểm trường-tồn [bất-diệt] như vậy (giống 
như từ (Ù—(VÙ ở trên), nhưng người đó nắm giữ quan-điễm nhu 
vầy: “Nếu ta đã không là vậy, và điều đó đã không là vậy đối với 
ta; Ta sẽ không là vậy, [và] điều đó sẽ không là vậy đối với ta.% 
Quan điểm tự-diệt đó là một sự tạo-tác... [ёр tục: giống y lài 
trong đoạn... ở trên, cho tói:] ... Này сас Ty kheo, khi một người 
tu biết và thấy như vậy, thì sự tiêu-diệt lập-tức mọi ô-nhiễm sẽ xảy 


та. 


(viii) “Người đó có thé không coi thân-sắc là cái ‘ta’ .... cũng 
không nắm giữ quan điểm tự-diệt [tự hủy-diệt] như vậy (giống nhu 
tr (i)—(v) ở trên), nhung người đó cứ phân vân, nghi ngờ, không 
nhất định (không dứt khoát, thiếu tin tưởng) đối với Giáo Pháp. Sự 
phân vân, sự nghi ngờ, sự không nhất định đó đối với Giáo Pháp là 
một sự tạo-tác. Sự tạo-tác đó——cái gì là nguồn gốc của nó, cái gì là 
nguyên gốc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? Khi người 


phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp xúc với một cảm-giác được 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 149 


sinh ra từ sự tiếp-xúc (còn) vô-minh, thì dục-vọng khởi sinh: từ đó 


sự tạo-tác được sinh ra. 


“Như vậy, này các Ty kheo, sự tạo-tác đó là vô thường, là có 
điều kiện (hữu vi), là khởi sinh tùy thuộc (duyên khởi); dục-vọng 
đó là vô thường, là có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc; sự tiếp-xúc 
đó là vô thường, là có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc; sự vô-minh 
đó là vô thường, là có điều kiện, là khởi sinh tùy thuộc. Khi một 
người tu biết và thấy như vậy, này các Tỳ kheo, thì sự tiêu-diệt lập- 


tức mọi ô-nhiềm sẽ xảy га.” 


> [Nhu vậy, bài kinh này giải thích, bằng 23 trường hợp, về 


trí-tuệ đỉnh-cao của thánh quả A-la-hán. ] 


(SN 22:81) 


82 (10) Đêm Răm °” 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï trong Khu 
Vườn Phía Đông, trong Lâu Đài của Mẹ của Migära, cùng với 
Tăng đoàn nhiều Tỳ kheo. Bấy giờ, vào lúc đó— là ngày 15 lễ Bó- 
tát [Uposatha], một ngày rằm trăng tròn— đức Thế Tôn đang ngồi 


ngoài trời xung quanh là Tăng đoàn các Ty kheo. 


Rồi có một Tỳ kheo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh xếp y một 


bên vai, châp hai tay hướng về đức Thé Tôn kính lễ, và nói với đức 


150 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Thê Tôn: “Thưa Thê Tôn, con muôn hỏi đức Thê Tôn vê một điêu, 
mong đức Thê Tôn ban cho con đặc ơn băng cách trả lời câu hỏi 


của con.” 


“Được rôi, này Ty kheo, hãy ngôi xuông và hỏi điêu thây 


muôn hỏi.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi thầy đó ngồi 


xuông chỗ ngôi và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có phải đây là năm uán bị dính chấp: đó là, 
uån thân-sắc bị dính chấp, uân cảm-giác bị dính chấp, uán nhân- 
thức bị dính chấp, uán những sự tạo-tác có-ý bị dính chấp, uán thức 
bị dính chấp?” 


“Này Tỳ kheo, đó là năm uẫn bị dính chấp: đó là, uán thân- 
sắc bị dính chấp, uân cảm-giác bị dính chấp, uân nhận-thức bị dính 
chấp, uẫn những sự tạo-tác cố-ý bị dính chấp, uån thức bị dính 


châp.” 


- Vị Tỳ kheo ấy nói: “Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, và hài 
lòng và vui mừng với lời kháng định của đức Thế Tôn. Rồi thầy ấy 
đã hỏi đức Thế Tôn thêm một câu hỏi: 

“Nhưng, thưa Thế Tôn, năm uẫn bị dính chấp có gốc rễ từ 


đâu?” 


“Này Tỳ kheo, năm uán bị dính chấp đó bắt rễ từ dục- 


vọng, ”68 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 151 


“Thưa Thế Tôn, có phải sự dính-chấp là một với năm uán bị 
dính chấp này, hay sự dính-chấp là khác với năm uán bị dính chấp 


này?” 


“Này các Tỳ kheo, sự dính-chấp đó không phải là một với 
năm uán bị dính chấp này, cũng không phải khác với năm uán bị 
dính chấp này. Nhưng nói đúng hơn, sự tham-muốn và nhục-dục 


đối với chúng (năm uán) mới chính là sự dính-chấp ở dó.” 


- Vị Tỳ kheo ấy nói: “Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”... hỏi đức 


Thế Tôn thêm một câu hỏi: 


“Nhưng, thưa Thê Tôn, có khả năng có sự đa-dạng (nhiêu 
loại, nhiêu dạng) trong sự tham-muôn và nhục-dục đôi với năm 


uán bị dính chấp hay không?” 


“Có khả năng đó, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn đã nói. “Ở đây, 
này Tỳ kheo, điều (ý nghĩ) này có thể xảy đến với người ta: “Ta 
mong có được thân-sắc như vậy trong tương lai (kiếp sau...)! Ta 
mong có được cảm-giác như vậy trong tương lai! Ta mong có được 
nhận-thức như vậy trong tương lai! Ta mong có được những sự 
tạo-tác có-y như vậy trong tương lai! Ta mong có được thức như 
vậy trong tương lail”? Như vậy đó, này Ту kheo, có khả năng có sự 
đa-dạng trong sự tham-muốn và nhục-dục đối với năm uán bị dính 


châp.” 


- Vị Tỳ kheo ấy nói: “Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, ... hỏi 


đức Thế Tôn thêm một câu hỏi: 


152 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào, sự chỉ-định (sự chỉ danh, sự 


gọi tên) các “пап” được áp dụng cho các uân?” 


“Này Tỳ kheo, mọi thể-sắc (thân sắc) dù là loại gì, quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
trội hay xấu, xa hay gần: đó được gọi là tập hợp/uân thể-sắc (sắc 
uấn). Mọi cảm-giác dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần: 
đó được gọi là tập hợp/uân cảm-giác (thọ uân). Mọi nhận-thức dù 
là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần: đó được gọi là tập 
hợp/uân nhận-thức (tưởng ип). Mọi sự-tạo tác cố-ý dù là loại ої, 
quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế 
hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần: đó được gọi là tập hợp/uấn 
những sự tạo-tác cố-ý (hành uán). Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, 
tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
trội hay xấu, xa hay gần: đó được gọi là tập hợp/uân thức (thức 
uán). Này Ту kheo, theo cách như vậy là sự chỉ-định “các uån’ đó 


được áp dụng cho các uân.” 

- Vi Tỳ kheo ấy nói: “Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, ... hỏi 
đức Thế Tôn thêm một câu hỏi: 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và điều kiện (nhân 


duyên) cho sự thể hiện (hiện thị, mô tả) của uån thân-sắc?”? Cái gì 


là nguyên nhân và điêu kiện cho sự thê hiện của uân cảm-giác ... 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 153 


cho sự thê hiện của пап nhận-thức ... cho sự thê hiện của uân 


những sự tạo-tác сӧ-у? ... cho sự thê hiện của пап thức?” 


“Này Tỳ kheo, bốn yéu-tó lớn (tứ đại) là nguyên nhân và điều 
kiện cho sự thé hiện của uán thân-sắc. Sự tiếp-xúc là nguyên nhân 
và điều kiện cho sự thể hiện của uán cảm-giác. Sự tiếp-xúc là 
nguyên nhân và điều kiện cho sự thé hiện của uán nhận-thức. Sự 
tiếp-xúc là nguyên nhân và điều kiện cho sự thể hiện của uẫn 
những sự tạo-tác cố-ý. Phần danh-sắc là nguyên nhân và điều kiện 


cho sự thê hiện của uân thức.” 


“Thưa Thê Tôn, theo cách nào mà có quan điêm vë danh-tính 


(thân kiến)?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy 
không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không 
thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của các bậc 
thánh, không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và 
không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của 
các bậc thượng nhân, cứ coi thân-sắc là ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu 
thân-sắc, hoặc nghĩ thân-sắc là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái “ta” ở 
trong thân-sắc. Người đó cứ coi cảm-giác là cái Ча”... nhận-thức 
là cái Ча”... những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, 
hoặc nghĩ hoặc nghĩ “ta” sở hữu thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái 
‘ta’, hoặc cái ‘ta’ ở trong thức. Đó là cách dẫn tới cái quan điểm về 


danh-tính.” 


154 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào để không-có cái quan 


điểm về danh-tính?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và 
được rèn luyện trong Giáo Pháp của các bậc thánh, là người nhìn 
thấy những bậc thượng nhân, và thiện khéo và được rèn luyện 
trong Giáo Pháp của các bậc thượng nhân, không coi coi thân-sắc 
là ‘ta’, hoặc nghĩ Ча” sở hữu thân-sắc, hoặc nghĩ thân-sắc là ở 
trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. Người đó không coi 
cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... những sự tạo-tác có- 
ý là cái Ча”... thức là cái ‘ta’, hoặc nghĩ hoặc nghĩ ‘ta’ sö hữu 
thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái ‘ta’, hoặc cái “а” ở trong thức. 


Đó là cách không dẫn tới cái quan điểm về danh-tính.” 


“Thưa Thế Tôn, cái øì là sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc? Cái gì là sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với сат-ріас ... đối với 


nhận-thức ... đôi với những sự tạo-tác cô-ý ... đôi với thức?” 


“Này Tỳ kheo, sự khoái lạc và vui thích khởi sinh tùy thuộc 
vào thân-sắc: đây chính là sự thỏa-thích trong thân-sắc. (nhưng) 
Thân-sắc đó là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự 
nguy-hại trong thân-sắc. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục- 


dục đối với thân-sắc: đây chính là sự giải-thoát khỏi thân-sắc. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 155 


“Sự khoái lạc và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào cảm-giác 
... tùy thuộc vào nhận-thức ... tùy thuộc vào những sự tạo-tác cố-ý 
... tùy thuộc vào thức: đây chính là sự thỏa-thích trong cảm-giác ... 
thức. (nhưng) Thức đó là vô thường, khó, và luôn bị thay đổi: đây 
chính là sự nguy-hại trong thức. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn 
và nhục-dục đối với cảm-giác ... thức: đây chính là sự giải-thoát 


khỏi cảm-giác ... thức. ” 


- Vị Tỳ kheo ấy nói: “Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, và hài 
lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Rồi thầy 


йу đã hỏi đức Thế Tôn thêm một câu hỏi: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người nên biết, theo cách 
nào một người nên thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối 
với tất cả những dấu hiệu (hình tướng) bên ngoài, thì sự tạo nên cái 
“ta”, sự tạo nên cái “của-ta', và khuynh-hướng tiềm-ân tạo nên sự 


tự-ta (ngã mạn, ta-đây) không còn xảy ra ở bên trong?” 


“Này Tỳ kheo, mọi thân-sắc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, 
xa hay gần— người tu nhìn thấy tất cả mọi thân-sắc đúng như nó 
thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уду: “Đây không phải là “của- 


ta’, đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta’. 


“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... 
Mọi sự tạo-tác сб-ў dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, 


tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 


156 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


trội hay xấu, xa hay gần— người tu nhìn thấy tất cả mọi thể-sắc 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không 
phải là “của-ta”, đây không phải là ‘ta’, đây không phải bản thân 


9, 


ta. 


“Khi người tu biết và thấy như vậy, này Tỳ kheo, thì đối với 
“thân có-thức' này và đối với tất cả những dấu hiệu (hình tướng) 
bên ngoài, thì sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và khuynh 


hướng tiêm ân tạo nên sự tự-ta không còn xảy ra ở bên trong.” 


- Bấy giờ, vào lúc đó, một sự suy xét như vầy đã khởi lên 
trong tâm một Tỳ kheo (khác): “Vậy dường như thân-sắc là vô ngã, 
cảm-giác là vô ngã, nhận-thức là vô ngã, những sự tạo-tác cố-ý là 
vô ngã, thức là vô ngã. Vậy thì những điều (nghiệp, hành động) 
được làm bởi thứ vô-ngã sẽ tác động tới cái ngã/cái “ta” nào?” (Ý 
hỏi: vậy cái ngã hay cái “ta” пао nhận lãnh những nghiệp được tạo 


ra bởi những thứ vô-ngã?)”1 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã bằng tâm mình chiếu thấy tâm 


của vị Ty kheo đó, đã nói luôn với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, có thể ở đây đang có hạng người vô tri vô 
giác, ngu dót và vô minh, với tâm bị chiếm ngự bởi dục-vọng, 
(người đó) có thé đang nghĩ “ta-đây? có thể qua mặt cả Giáo Lý của 
vị Sư Thây (tức: biết hơn cả Phật) như уду: “Vậy dường như thân- 
sắc là vô ngã .... thức là vô ngã. Vậy thì, những điều (nghiệp, hành 


động) được làm bởi thứ vô-ngã sẽ tác động tới cái ngã/cái 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 157 


“ta'nào?°. Này các Tỳ kheo, lâu nay các thầy đã được ta chỉ dạy 
“thông qua sự уйп-йар” với nhiều lần khác nhau, ở những nơi khác 


nhau, vê những vân đê giáo lý khác nhau. 


([Một ví dụ về phương pháp chỉ dạy thông qua vắn-đáp như 
trong đoạn dưới đáy:]) 


“Này Tỳ kheo kia, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng hay 
vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... — “Cảm-giác là 
thường hàng hay vô thường?” ... Nhận-thức là thường hằng hay vô 
thuong?” ... Những sự tạo-tác cố-ý là thường hằng hay vô 
thường?” ... Thức là thường hằng hay vô thường?” — “Vô thường, 
thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — “Khô, 
thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường, khó, và luôn bị thay đổi có 
đáng được coi là như уду: “Đây là “của-ta`, đây là ‘ta’, đây bản 


thân ta’, hay không?” — “Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Vị vậy các thầy nên nhìn thấy như уйу... Sau khi đã nhìn 
thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải 
nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này па.” 


Đây là mười câu hỏi, 

VỊ Tỳ kheo đã hỏi: 

Hai câu về năm uán: 

Có phải (năm uân) là một (với sự dính-chấp), 


Có khả năng có (sự đa dạng); 


158 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Sự chỉ định và nguyên nhân; 
Hai câu về danh tính; 
[Mỗi câu vë] sự thỏa-thích, 


Và về [thân này] có-thức. 


(SN 22:82) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 159 


NHÓM 4 
NHÓM “CÁC TRƯỞNG LÃO? 
(Thera-vagøsa) 


KK KK K K K K 


83 (1) Ngài Ananda 


Ở Sāvatthī. Lúc đó Ngài Ānanda đã nói với các Tỳ kheo như 


vây!: “Này các đạo hữu”. 


“Được, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Ananda đã 


nói điều này: 


“Này các đạo hữu, Ngài Punna Mantaniputta (Phú-lâu-na; 
được Phật cho là bậc đệ nhất về thuyết pháp) là rất hữu ích đối với 
chúng ta khi chúng ta mới được thụ giới.” Thầy ấy đã khởi xướng 


(giáo huấn) cho chúng ta bằng sự khởi xướng sau đây: 


“Này Ananda, chính do sự dính-chấp nên có [quan niệm] cái 
“ta” (tự ngã, ngã chấp), không dính-chấp thì không có. Và do dính- 
chấp vào [dính theo, phái sinh, tùy thuộc vào] cái gì mà có [quan 
niệm] cái ‘ta’, không dính-chấp thì không có? Chính do dính-chấp 
vào /hân-sắc nên có [quan niệm] cái ‘ta’, không dính-chấp thì 


không có. Chính do dính-chấp vào cđm-giác.... nhận-thức.... 


160 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


những sự tạo-tác có-y ... thức nên có [quan niệm] cái “ta”, không 


dính-chấp thì không có. 


“Này đạo hữu Ananda, giả sử có một thanh nữ—hay một 
thanh niên—trẻ trung và thích đồ trang sức, soi nhìn mặt mình 
trong gương hay trong một chậu nước sạch, trong, tinh khiết: cô ấy 
soi nhìn vào đó với một sự dính-chấp, không dính-chấp thì không 
soi nhìn. Cũng giống như vậy, chính do sự dính-chấp vào thân-sắc 
nên có [quan niệm] cái ‘ta’, không dính-chấp thì không có. Do 
dính-chấp vào cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... 


thức nên có [quan niệm] cái “ta”, không dính-chấp thì không có. 


“Này đạo hữu Ananda, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường 
hằng hay vô thường”... [tiép tục tương tự lời hỏi đáp này trong 


kinh kế trên] 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


“Này các đạo hữu, thầy Punna Mantäniputta là rất hữu ích 
cho chúng ta khi chúng ta mới được thụ giới. Thầy ấy đã khởi 
xướng cho chúng ta bằng sự khởi xướng đó. Và khi tôi nghe lời 
thuyết giảng Giáo Pháp của thầy ấy, tôi đã làm-được sự đột-phá 


(chứng ngộ) vào Giáo Pháp.” (tức chứng thánh quả Nhập-lưu)”Š 


(SN 22:83) 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 161 


84 (2) Ngài Tissa 


О Sāvatthī. Bây giờ, vào lúc đó có Ngài Tissa, người em họ 
phía cha của đức Thê Tôn (con của cô ruột Amitã; tức anh em cô 


cậu của Phật), ° đã thông báo cho một só Ty kheo: 


“Này các đạo hữu, thân của tôi cứ như đã bị dính thuốc độc, 
những giáo pháp không còn rõ ràng đối với tôi nữa.” Sự lười- 
biếng và buồn-ngủ (hôn trầm) cứ ám muội tâm trí tôi. Tôi đang 
sống đời sống thánh thiện không được viên mãn, và tôi có sự nghi- 


ngờ về giáo pháp.” 


Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kể lại chuyện đó cho đức Thế 
Tôn. Rồi đức Thế Tôn đã nói với một Tỳ kheo như уйу: “Này Tỳ 
kheo, hãy đến nhân danh ta nói với Tỳ kheo Tissa rằng Sư Thầy 
cho gọi thầy ấy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, vị Tỳ kheo đó đáp lại và thầy đó đi tới 
chỗ Ngài Tissa và nói: “Sư Thầy mới cho gọi thầy, này đạo hữu 


Tissa.” 


“Được, này đạo hữu”, thầy Tissa đáp lại, và thầy đi đến gặp 
đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi 
đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: “Có đúng thật không, này Tissa, 


rằng thầy mới báo cho các Tỳ kheo như уду: “Này các đạo hữu, 


162 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


thân tôi dường như bị dính thuốc độc ... và tôi có sự nghi-ngờ về 


giáo pháp”?” 
“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Này Tissa, thầy nghĩ sao, nếu người ta không tránh bỏ nhục- 
dục đối với £hân-sắc, không tránh bỏ tham-muốn, luyến-ái (cảm 
tình), sự thèm khát, sự đam mê, và dục-vọng đối với nó, thì khi 
thân-sắc thay đổi và biến đổi sẽ khởi sinh trong tâm sự buôn sâu, 


than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, có phải vậy không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, thật đúng là vậy đối với một 
người không tránh bỏ nhục-dục đối với thân-sắc. Rồi, néu người ta 
không tránh bỏ nhục-dục đối với cđm-giác ... đôi với nhận-thức ... 
đối với những sự tạo-tác có-y ... đối với thức, không tránh bỏ 
tham-muốn, luyến-ái, sự thèm khát, sự đam mê, và dục-vọng đối 
với nó, thì khi cảm-giác ... thức thay đổi và biến đổi sẽ khởi sinh 
trong tâm sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt 


vọng, có phải vậy không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, thật đúng là vậy đối với một 
người không tránh bỏ nhục-dục đối với cảm giác ... thức. (nhưng) 
Nếu người ta tránh bỏ nhục-dục đối với thân-săc, tránh bỏ tham- 


muôn, luyên-ái, sự thèm khát, sự đam mê, và dục-vọng đôi với nó, 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 163 


thì khi thân-sắc thay đôi và biên đôi có còn khởi sinh trong tâm sự 
buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng, hay 


không?” 
“Không còn, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, thật đúng là vậy đối với một 
người tránh bỏ nhục-dục đối với thân-sắc. (và) Nếu người ta tránh 
bỏ nhục dục đối với cảm-giác.... đối với nhận-thức.... đỗi với 
những sự tạo-tác có-y ... đôi với thức, tránh bỏ tham-muốn, luyến- 
ái, sự thèm khát, sự đam mê, và dục-vọng đối với nó, thì khi cảm- 
giác ... thức thay đổi và biến đổi có khởi sinh trong tâm sự buồn 


sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, thật đúng là vậy đối với một 
người tránh bỏ nhục-dục đối với cảm-giác ... thức. Này Tissa, thầy 
nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng hay vô thường?” — “Vô thường, 
thưa Thế Тӧп” .... — “Vì vậy: Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người 
đó hiểu răng: ““Sinh đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái 


hiện hữu này nữa”. 


- “Này Tissa, giả sử có hai người đàn ông: một người không 
rành rẽ trong con đường và một người rành rẽ trong con đường. 
Người không rành rẽ sẽ hỏi người rành rẽ một câu hỏi vê con 


đường, và người rành rẽ sẽ nói: “Này, bạn tôt, đây là con đường. 


164 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Cứ bước di một chút, bạn sẽ thấy một ngã-ba trên đường. Tránh bỏ 
đường гё trái và chọn đường rẽ phải. Рі thêm chút nữa, bạn sẽ thấy 
một đám cây-cối dày-đặc. Di thêm chút nữa, bạn sẽ thấy một đầm- 
lầy lớn. Đi thêm chút nữa, bạn sẽ thấy một vách-núi chặn-đứng. Đi 


thêm chút nữa, bạn sẽ thấy một vùng bình-nguyên tuyệt-vời.) 


“Này Tissa, ta đã làm ra ví dụ này để chuyên tải một ý nghĩa. 
Đây là ý nghĩa của nó: “Người không rành rẽ trong con đường 
(đạo)”: là ví cho người phàm phu không được chỉ dạy. “Người rành 
rẽ trong con đường: là ví cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Слас. “Ngã-ba đường”: là ví cho sự (chướng ngại) nghi-ngờ. 
“Đường rẽ-trái”: là ví cho con đường tám phần sai lạc; đó gồm: 
cách nhìn sai lạc (tà kiến) ... thiền định sai lạc (tà định). “Đường rë- 
phải”: là ví cho con đường tám phần thánh thiện (Bát Thánh Đạo); 
đó gồm: cách nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... định tâm đúng đắn 
(chánh định). “Đám cây cối dày đặc”: là ví cho sự vô-minh. “Рат 
lầy lớn”: là ví cho những khoái lạc giác quan (dục lạc). “Vách núi 
chặn đứng': là ví cho sự bế tắc [tuyệt vọng] do tâm sân hận. “Vùng 


bình nguyên tuyệt vời”: là ví cho Niết-bàn. 


“Hãy vui lên, này Tissa! Hãy hoan hy, này Tissa! Ta ở đây là 
để khởi xướng (giáo huấn), ta ở đây là để hộ giúp, ta ở đây là dé 


chỉ dạy!” 


Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Thầy Tissa hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 165 


([Và thầy ấy đã nỗ lực tu hành, sau một thời gian thầy Tissa 


cũng trở thành một vị A-la-hán]) 


(SN 22:84) 


85 (3) Ngài Yamaka 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống tại Sāvatthī, trong 
Khu Vườn của Thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, vào lúc đó có một quan-điểm độc hại (nguy hại, tai hại, tệ 
hại, tà hại) như sau đã khởi sinh trong tâm của một Tỳ kheo tên là 
Yamaka: “Theo như tôi hiểu được Giáo Pháp được dạy bởi đức 
Thé Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì (“bản 
thân mình”) cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không 


còn hiện hữu sau khi chét.” 


Một số Tỳ kheo nghe được quan-điểm độc hại như vậy đã 
khởi sinh trong tâm Tỳ kheo Yamaka. Nên sau đó họ đến gặp Ngài 
Yamaka và chào hỏi thầy ấy. Sau khi xong phần chào hỏi thân 
thiện, sau đó họ ngồi xuống một bên và nói với thầy ấy: “Này đạo 
hữu Yamaka, có đúng thật có một quan-điểm độc hại như vầy đã 
khởi sinh trong tâm của thầy: “Theo như tôi hiểu được Giáo Pháp 
được dạy bởi đức Thé Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị 
tiêu diệt thì cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không 


còn hiện hữu sau khi chêt.ˆ?” 


166 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Chính xác là vậy, này các đạo hữu. Theo chỗ tôi hiểu được 
Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô- 
nhiễm đã bị tiêu diệt thì cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan 


rã, và không còn hiện hữu sau khi chết.” 


“Này đạo hữu Yamaka, xin đừng nói như vậy. Đừng thay lời 
đức Thế Tôn một cách sai lạc như vậy. Không tốt lành nếu thay lời 
đức Thế Tôn một cách sai lạc như vậy. Đức Thế Tôn không nói 
như vầy: “Một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì cũng bị 
hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện hữu sau khi 


chét.”” 


Nhưng, mặc dù đã duoc các Ty kheo khuyên can theo cách 
như vậy, thầy Yamaka vẫn cứng đầu nắm giữ cái quan-điểm độc 
hại đó, cố chấp nó, và cứ tuyên bó răng: “Theo như tôi hiểu được 
Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô- 
nhiễm đã bị tiêu diệt thì cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan 


rã, và không còn hiện hữu sau khi chết.” 


Do các Tỳ kheo không thể nào gỡ bỏ được cái quan-điểm độc 
hại đó ra khỏi tâm trí thầy Yamaka, nên họ đứng dậy khỏi chỗ 
ngòi, đến gặp thầy Xá-lợi-phất và ké lại toàn bộ chuyện đó cho 
thầy ấy nghe và họ nói thêm rằng: “Sẽ tốt lành nếu Ngài Xá-lợi- 
phát đến gặp Tỳ kheo Yamaka vì lòng bi màn đối với thầy ấy.” 
Thầy Xá-lợi-phất đồng ý trong im lặng. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 167 


Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ ап tu. 
Thầy đến gặp thầy Yamaka và chào hỏi qua lại, sau đó thầy ngòi 
xuống một bên và nói với thầy Yamaka: “Này đạo hữu Yamaka, có 
đúng thật có một quan-điểm độc hại như vầy đã khởi sinh trong 
tâm của thây: “Theo như tôi hiểu được Giáo Pháp được dạy bởi 
đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì 
cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện hữu 


sau khi chết.??” 
“Chính xác là vậy, này đạo hữu. 
y, này 


“Này đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường 


hằng hay vô thường?” — “Vô thường, thưa đạo hữu.”.... 


“Vì vậy: Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu 


này nữa. 


“Đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi thân-sắc là Như 
Lai hay không?” — “Không, đạo hữu” — “Thầy có coi cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức là Như Lai hay 
không?” — “Không, đạo hữu.” 


“Đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi Như Lai là ở 
trong thân-sắc hay không?” — “Không, đạo hữu” — “Thầy có coi 
Như Lai là khác với thân-sắc hay không?” — “Không, đạo hữu” — 
“Thầy có coi Như Lai là ở trong cảm-giác hay không? Như Lai là 


168 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


khác với cảm-giác hay không? Như Lai là ở trong nhận-thức hay 
không? Như Lai là khác với nhận-thức hay không? Như Lai là ở 
trong những sự tạo-tác có-y hay không? Như Lai là khác với những 
sự tạo-tác cố-ý hay không? Như Lai là ở trong thức hay không? 
Như Lai là khác với thức hay không?” — “Không, đạo hữu”. 


“Này đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi thân-sắc, 
cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức [hợp lại với 


nhau] là Như Lai hay không?” — “Không, đạo hữu”. 


“Này đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi Như Lai là 
một người không có thân-sắc, không có cảm-giác, không có nhận- 
thức, không có những sự tạo-tác cố-ý, và không có thức?” — 


“Không, đạo hữu”. 


“Nhưng, này đạo hữu Yamaka, trong khi Như Lai không 
được thầy coi là có-thực và có-thật ở đây ngay trong kiếp này, (và 
nếu thầy đã hiểu theo kiểu như vậy) thì đâu có hợp lý khi thầy lại 
tuyên bố rằng: “Theo như tôi hiểu được Giáo Pháp được dạy bởi 
đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì 
cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện hữu 


sau khi chết.??” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, trước giờ tôi ngu dai, tôi đã chấp 
giữ cái quan-điểm độc hại đó; nhưng giờ sau khi đã nghe lời dạy 
Giáo Pháp này của Ngài Xá-lợi-phất, tôi mới dẹp bỏ được cái 


quan-điểm độc hại đó, và tôi đã làm-được sự đột-phá (xuyên phá 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 169 


qua màn tối, chứng ngộ) vào Giáo Pháp.” (tức đã chứng ngộ thánh 


quả Nhập-lưu)”Š 


“Này đạo hữu Yamaka, nếu người ta hỏi thầy như уду: “Này 
bạn hữu Yamaka, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm, thì điều gi sẽ xảy ra với người đó khi thân tan rã, 


sau khi chét?'— khi được hỏi như vậy thì thầy sẽ trả lời ra sao?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phắt, nếu họ hỏi tôi điều này, tôi sẽ trả 
lời họ như уду: “Này các bạn, thân-sắc là vô thường; thứ gì vô 
thường là khó; thứ gì khổ đã chấm dứt và phai biến. Cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức là vô thường; thứ gì vô 
thường là khó; thứ gì khổ đã châm dứt và phai biến.” Khi được hỏi 


như vậy, này đạo hữu, tôi sẽ trả lời theo cách như vậy.” 


“Tốt, tốt, đạo hữu Yamaka! Bây giờ, này đạo hữu Yamaka, ta 
sẽ làm một ví dụ cho thầy để chuyên tải ý nghĩa như vậy một cách 
rõ ràng hơn. Này đạo hữu Yamaka, giả sử có một gia chủ hay con 
trai của ông ta, là một người giàu có, có nhiều của cải và tài sản, 
được bảo vệ bởi một cận vệ. Rồi, có người xuất hiện muốn phá 
hoại ông ta, hãm hại ông ta, làm hại ông ta, lây mạng ông ta. Kẻ đó 
có thể nghĩ rằng: “Ông gia chủ này hay соп trai của ông ta, là một 
nguòi giàu có, có nhiều của cải và tài sản, được bảo vệ bởi một cận 
vệ. Không dễ рї lấy mạng ông ta ngay bằng vũ lực. Vậy ta phải 


tiếp cận (thân cận) với ông ta và lẫy mạng ông ta.’ 


170 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Rồi người đó đến gặp ông gia chủ hoặc con trai của ông ta, 
và nói: “Tôi muốn phục vụ cho ngài.’ Rồi ông gia chủ hoặc con trai 
của ông ta bó nhiệm người đó làm một người hầu cận. Người đó 
phục vụ ông chủ, thức dậy trước chủ, ngủ nghỉ sau chủ, làm mọi 
điều chủ muốn, hành vi dễ mến, lời nói thân mến. Ông gia chủ 
hoặc con trai của ông ta tin coi người đó như bạn hữu, như bạn chí 
thân, và đặt niềm tin tưởng vào người đó. Nhưng, tới lúc người đó 
biết được ông gia chủ hoặc con trai của ông ta đã đặt niềm tin 
tưởng vào mình, nên sau đó đã tìm cơ hội khi ông chủ ở một mình, 


kẻ đó đã dùng dao bén lấy mạng ông chủ. 


“Thầy nghĩ sao, này đạo hữu Yamaka, khi người đó đã đến 
ойр ông gia chủ hoặc con trai của ông ta, và nói: ‘Tôi muốn phục 
vụ ngài”, có phải hắn đã là “kẻ sát nhân’ cho dù lúc đó ông chủ 
không nhận ra hắn là “kẻ sát nhân của mình”? Và trong khi người 
đó đang phục vụ ông chủ, thức dậy trước chủ, ngủ nghỉ sau chủ, 
làm mọi điều chủ muốn, hành vi dễ mến, lời nói thân mến, có phải 
hắn đã là “kẻ sát nhân” cho dù lúc đó ông chủ không nhận ra hắn là 
“Кё sát nhân của mình”? Và tới khi kẻ đó tán công ông chủ khi ông 
đang ở một mình và dùng dao bén lẫy mạng ông chủ, có phải hắn 
cũng đã là “kẻ sát nhân” cho dù lúc đó ông chủ không nhận га hắn 


là “kẻ sát nhân của mình”? 
“Đúng vậy, đạo hữu”. 


(i) “Cũng giống như vậy, này đạo hữu Yamaka, người phàm 


phu không được chỉ dạy (được ví như “ông gia chủ hay con trai của 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 171 


ông ta” trong ví dụ trên), không phải là người nhìn thấy những bậc 
thánh nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện trong 
Giáo Pháp của các bậc thánh, không phải là người nhìn thấy những 
bậc thượng nhân, và không thiện khéo và không được rèn luyện 
trong Giáo Pháp của các bậc thượng nhân, cứ coi thân-sắc là cái 
‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu thân-sắc, hoặc nghĩ thân-sắc là ở trong 
cái ‘ta’, hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. (tức: không hiểu biết nên 
nhận lầm năm-uẩn, ví như ông gia chủ hay con trai ông không biết 


và nhận lâm “kẻ sát hại mình" là bạn thân của mình). 


=" - “Người đó cứ coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái 


? 


а’... những sự tạo-tác cô-ý là cái Ча”... thức là cái ‘ta’, hoặc 
nghĩ ‘ta’ sở hữu thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái “а”, hoặc cái 


‘ta’ ở trong thức. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc (mang bản chất) vô 
thường là “thân-sắc vô thường”... cảm-giác vô thường là ‘сат- 
giác vô thường” ... nhận-thức vô thường là “nhận-thức vô thường” 
... những sự tạo-tác có-y vô thường là “những sự tạo-tác cố-ý vô 
thuong? ... thức vô thường là “thức vô thường”, đúng như nó thực 


` 


là. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc (mang bản chất) khó 
đau là “thân-sắc khổ đau ... cảm-giác khổ đau là 'cảm-giác khổ 
đau”... nhận-thức khổ đau là “nhận-thức khổ даи”... những sự 
tạo-tác có- khổ đau là “những sự tạo-tác cố-ý khổ йай”... thức 


khó đau là “thức khó dau”, đúng như nó thực là. 


172 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc (mang bản chất) vô 
ngã là “thân-sắc vô ngã ... cảm-giác vô ngã là 'cảm-giác vô ngã” 
... nhận-thức vô ngã là “nhận-thức vô пра”... những sự tạo-tác сб- 
ý vô ngã là 'những sự tạo-tác сб-у vô пой’... thức vô ngã là “thức 


vô ngã’, đúng như nó thực là. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc là có điều kiện (mang 
bản chất hữu-vi) là “thân-sắc có điều kiện”... cảm-giác có điều 
kiện là “cảm-giác có điều kiên’ ... nhận-thức có điều kiện là 'nhận- 
thức có điều kiên’ ... những sự tạo-tác cố-ý có điều kiện là “những 
sự tạo-tác cố-ý có điều kiên’ ... thức có điều kiện là “thức có điều 


kiện", đúng như nó thực là. 


- “Người đó không hiểu được thân-sắc (mang bản chất) sát 
hại là “thân-sắc sát hại ... cảm-giác sát hại là “cảm-giác sát hại”... 
nhận-thức sát hại là 'nhận-thức sát hại”... những sự tạo-tác cố-ý 
sát hại là “những sự tạo-tác cố-ý sát hại”... thức sát hại là “thức sát 
hai’, đúng như nó thực là. (“Маш uấn' được ví như “kẻ sát hai’ 


trong ví dụ trên). 


- “Người đó bị dính líu với thân-sắc, dính-chấp vào nó, và 
nương dựa vào nó như “cái-ta của minh” (bản thân “ta').Š? Người 
đó bị dính líu với cảm-giác ... với nhận-thức ... với những sự tạo- 
tác cố-ý ... với thức, dính-chấp vào nó, và nương dựa vào nó như 
“cái-ta của minh”. Chính năm uán bị dính-chấp này, mà người đó bị 
dính líu vào đó và dính-chấp vào đó, dẫn tới sự nguy-hại và khó- 


đau dài lâu cho người đó. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 173 


=" - “Nhưng, (ngược lại), này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện 
đã được chỉ dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh nhân ... thì 
không coi thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ “ta” sở hữu thân-sắc, hoặc 


nghĩ thân-sắc là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thân-sắc. 


- “Người đó cũng không coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức 
là cái Ча”... những sự tạo-tác cô-ý là cái Ча”... thức là cái Ча”, 
hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái ‘ta’, hoặc 

š g š 


cái “ta” ở trong thức. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc vô thường là “thân-sắc vô 
thường" ... cảm-giác vô thường là “cảm-giác vô thường"... nhân- 
thức vô thường là 'nhận-thức vô thường" ... những sự tạo-tác có-y 
vô thường là “những sự tạo-tác cố-ý vô thường' ... thức vô thường 


là “thức vô thường”, đúng như nó thực là. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc khó đau là “thân-sắc khổ đau 

. cảm-giác khổ đau là 'cảm-giác khổ даи”... nhận-thức khó đau 
là 'nhận-thức khó дам”... những sự tạo-tác cố-ý khó đau là “những 
sự tạo-tác cố-ý khó đau"... thức khổ đau là “thức khổ đau", đúng 


như nó thực là. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc vô ngã là “thân-sắc vô ngã ... 
cảm-giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã”... nhận-thức vô ngã là 
'nhận-thức vô ngã’ ... những sự tạo-tác có-y vô ngã là 'những sự 
tạo-tác cố-ý vô ngã”... thức vô ngã là “thức vô ngã’, đúng như nó 


thực là. 


174 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


- “Người đó hiểu được thân-sắc là có điều kiện (hữu-vi) là 
“thân-sắc có điều kiện ... cảm-giác có điều kiện là 'cảm-giác có 
điều kiên’ ... nhận-thức có điều kiện là 'nhận-thức có điều kiên’ ... 
những sự tạo-tác cố-ý có điều kiện là “những sự tạo-tác cố-ý có 
điều kiện"... thức có điều kiện là “thức có điều kiện”, đúng như nó 


thực là. 


- “Người đó hiểu được thân-sắc sát hại là “thân-sắc sát һа? 

. cảm-giác sát hại là “cảm-giác sát hại”... nhận-thức sát hại là 
“nhận-thức sát hại`... những sự tạo-tác cố-ý sát hại là “những sự 
tạo-tác cố-ý sát hại”... thức sát hại là “thức sát һаг, đúng như nó 


thực là. (“Ҹат uân? được ví như “kẻ sát hại” trong ví dụ trên). 


- “Người đó không bị dính líu với thân-sắc, hay dính-chấp 
vào nó, hay nương dựa vào nó như “tái-ta của ta” (bản thân “ta`). 
Người đó không bị dính líu với cảm-giác ... với nhận-thức ... với 
những sự tạo-tác có-y ... với thức, hay dính-chấp vào nó, hay 
nương dựa vào nó như “cái-ta của ta”. Năm uán bị dính-chấp này, 
nhờ người đó không bị dính líu hay dính-chấp vào đó, nên không 


dẫn tới sự nguy-hại và khố-đau dài lâu cho người đó. 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, thật đúng là như vậy đối với 
những quý thầy có được những huynh đệ dày bi mẫn và nhân từ 
trong đời sống thánh thiện để khuyên răn và chỉ dẫn cho họ. Và giờ 
tôi đã được nghe sự chỉ dạy Giáo Pháp này của Thầy Xá-lợi-phát, 
tâm tôi được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính- 


châp.” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 175 


Trên đây là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Thầy Yamaka hài 


lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết của thầy Xá-lợi-phát.Š! 


(SN 22:85) 


86 (4) Ngài Anuradha ?. 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesali (Tỳ-xá-li) 
trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm) trong Hội Trường Mái Nhọn. Bấy 
giờ, vào lúc đó có Ngài Anuradha đang trú trong một cái chòi trong 
rừng cách không xa chỗ đức Thế Tôn. Rồi một số du sĩ giáo phái 
khác đến gặp thầy Anuradha, và chào hỏi với thầy. Sau khi xong 
phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên và nói với thầy 


ây: 


“Này bạn Anuradha, khi một Như Lai đang mô tả một Như 
Lai—loại người сао nhất, bậc tối thượng, bậc chứng ngộ sự chứng 
ngộ tôi thượng—thì Như Lai có mô tả về Như Lai theo bốn trường 
hợp sau đây: “Như Lai còn hiện hữu sau khi chết, hay “Như Lai 
không còn hiện hữu sau khi chét’, hay ... “Như Lai không còn hiện 


333 


hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi chết”. 


Sau khi điều này được nói ra, thầy Anuradha đã nói với các 
du sĩ đó như vây: “Này các bạn, khi một Như Lai đang mô tả một 
Như Lai—loąi người cao nhất, bậc tối thượng, bậc chứng ngộ sự 


chứng ngộ tôi thượng—thì Như Lai mô tả về Như Lai khác với bốn 


176 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


trường hợp sau đây: “Như Lai còn hiện hữu sau khi chết, hay 
“Như Lai không còn hiện hữu sau khi chết”, Һау... “Như Lai không 


э 33 


còn hiện hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi chét’. 


Sau khi điêu này được nói ra, các du sĩ đã nói với thây 
Anuradha răng: “VỊ Tỳ kheo này chắc mới được thụ giới, chưa xuât 
gia lâu; hoặc nêu vị này có là một trưởng lão lâu năm thì chắc ông 


chỉ là một người ngu dàn thiêu năng.” 


Rồi những du sĩ giáo phái khác đó, sau khi đã lăng mạ thầy 
Anuradha bằng những từ ngữ như “mới được thụ giới” và “ngu 


dàn”, đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi, và bỏ đi. 


Rồi, không lâu sau khi những du sĩ đó bỏ đi, ý nghĩ này đã 
xảy đến với thầy Anuradha: “Nếu những du sĩ khác giáo phái đó 
mà hỏi ta thêm nữa, thì ta sẽ trả lời theo cách nào để nói đúng điều 
đã được đức Thế Tôn nói ra và không trình bày sai ý của đức Thế 
Tôn bằng những gì trái với điều (đức Thế Tôn đã nói) đó? Và theo 
cách nào ta giảng bày cho đúng theo Giáo Pháp, và không để tạo ra 


cơ sở có lý nào để bị (họ) phê bình?” 


Rồi, thầy Anuradha đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế 
Tôn, ngòi xuống một bên, và Кё lại với đức Thế Tôn chuyện đã xảy 
ra với các du sĩ, và hỏi răng: “Nếu những du sĩ khác giáo phái đó 
mà hỏi con thêm nữa, thì con sẽ trả lời theo cách nào ... để sau đó 


không tạo ra cơ sở có lý nào để bị (họ) phê bình?” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 177 


- “Này Anuradha, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng hay 


vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Vì уйу... Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu 
rằng: ““Sinh đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu 


này nữa". 


- “Này Anuradha, thầy nghĩ sao, thầy có coi thân-sắc là Như 
Lai hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn” — “Thầy có coi cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác сӧ-у ... thức là Như Lai hay 
không?” — “Không, thưa Thế Tôn”. 


- “Này Anuradha, thầy nghĩ sao, thầy có coi Như Lai là ở 
trong thân-sắc hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn” — “Thây có 
coi Như Lai là khác với thân-sắc?” — “Không, thưa Thế Tôn” — 
“Thầy có coi Như Lai là ở trong cảm-giác? Như Lai là khác với 
cảm-giác? Như Lai là ở trong nhận-thức? Như Lai là khác với 
nhận-thức? Như Lai là ở trong những sự tạo-tác có-y? Như Lai là 
khác với những sự tạo-tác có-y? Như Lai là ở trong thức? Như Lai 


là khác với thức?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


- “Này Anuradha, thầy nghĩ sao, thầy có coi thân-sắc, cảm- 
giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức [hợp lại với nhau] 


là Như Lai hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn”. 


- “Này Anuradha, thầy nghĩ sao, thầy có coi Như Lai là người 


không có thân-sắc, không có cảm-giác, không có nhận-thức, không 


178 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


có những sự tạo-tác cố-ý, không có thức?” — “Không, thưa Thế 


Tôn”. 


- “Nhưng, này Anuradha, trong khi Như Lai không được thầy 
coi là có-thực và có-thật ở đây ngay trong kiếp này, (nếu thầy đã 
hiểu theo kiểu như vậy) thì đâu có hợp lý khi thầy lại tuyên bố 
rằng: “Này các bạn, khi một Như Lai đang mô tả một Như Lai— 
loại người cao nhất, bậc tối thượng, bậc chứng ngộ sự chứng ngộ 
tối thượng— thì Như Lai có mô tả về Như Lai khác với bốn trường 
hợp sau đây: “Như Lai còn hiện hữu sau khi chết, hay “Như Lai 
không còn hiện hữu sau khi chét’, hay ... “Như Lai không còn hiện 


hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi chết”?”. 
“Dạ không (hợp lý), thưa Thế Tôn”. 


“Tốt, tốt, này Anuradha! Này Anuradha, trước đây và bây giờ 
cũng vậy, ta chỉ tuyên bó (chỉ dạy, tuyên tuyết, làm cho biết) về sự 


khổ và sự chấm dứt khổ.” 


(SN 22:86) 


87 (5) Ngài Vakkali 


Tôi nghe như уду. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được 


gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Вау Sóc. Вау giờ, vào lúc đó có Ngài 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 179 


Vakkali đang trú trong chái kho của một lò gốm; thầy ấy bị bệnh, 
đau đớn, bệnh nặng gần chét.54 Rồi thầy Vakkali đã nói với những 


người phụ cận của mình: 


“Này các đạo hữu, hãy nhân danh ta đến gặp và kính lễ đức 
Thế Tôn với đầu cúi xuống chân của Người, và thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Vakkali đang bị bệnh, đau đớn, bệnh 
nặng gần chết; thầy ấy chuyền lời kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi 
xuống chân của Đức Thế Tôn.’ Rồi thưa: “Thưa Thế Tôn, sẽ tốt 
lành nếu đức Thế Tôn đến gặp (thăm) thầy Vakkali vì lòng bi 


2939 


mân. 


“Được, này đạo hữu”, các Ty kheo đáp lại, và họ đi gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và 
chuyên lại lời của thầy Vakkali. Đức Thế Tôn đồng ý trong im 


lặng. 


Rồi, đức Thế Tôn mặc y áo, và mang theo bình bát và cà sa, 
đi gặp thầy Vakkali. Thầy Vakkali nhìn thấy đức Thế Tôn đi tới từ 
xa và cử động thân mình trên giường bệnh; Đức Thế Tôn đã nói 
với thầy ấy: “Đủ rồi, này Vakkali, thầy đừng cử động trên giường 


nữa. Có sẵn máy chỗ ngồi ở đây, ta sẽ ngồi xuống йау.”8° 


Rồi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị, và 
nói với thầy Vakkali: “Ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, này 
Vakkali, ta hy vọng thầy đang đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Ta hy 


vọng những cảm-giác đau đớn của thầy đang lắng lặn và không gia 


180 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


tăng, và răng sự lăng lặn của chúng, không phải sự gia tăng, sẽ 


được mau thấy.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng nổi, con đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng 
trong con, không phải đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, 


không phải sự lắng lặn, càng lúc càng thấy rõ.” 

“Này Vakkali, ta hy vọng thầy không bị bận tâm bởi sự ân 
hận và hối tiếc nào.” 

“Thưa Thế Tôn, thực đúng là, con có khá nhiều sự ân hận và 
hối tiếc.” 

“Này Vakkali, ta hy vọng thầy không có gì để tự trách bản 


thân mình về mặt đức-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, con không có gì để tự trách bản thân về mặt 


đức-hạnh.” 


“Này Vakkali, nếu thầy không có gì để tự trách bản thân về 
mặt đức-hạnh, vậy thì tại sao thầy lại bị bận tâm với sự ân hận và 


hôi пёс?” 


“Thưa Thế Tôn, bởi từ lâu con đã muốn đến gặp đức Thế 


Tôn, nhưng con không đủ khỏe mạnh để làm được việc đó.” 


“Đủ rôi, này Vakkalil Tai sao Шау lại muôn nhìn ау cái 


thân ó ué này làm gì? Ai nhìn thấy Giáo Pháp là nhìn thấy ta; ai 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 181 


nhìn thấy ta (năm uán này) là nhìn thấy Giáo Pháp. Bởi khi nhìn 
thấy Giáo Pháp, này Vakkali, là nhìn thấy ta; và khi nhìn thấy ta, là 
nhìn thấy Giáo Pháp. 


“Này Vakkali, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hàng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” .... — “Vì уду ... Sau khi 
đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải 
nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa'. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã ban sự khởi xướng (giáo huấn) 
cho thầy Vakkali, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và quay về Đỉnh Núi 


Кёп Кёп. 


Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn ra về, thầy Vakkali đã 


nói với những người phụ cận của mình như vây: 


“Này các đạo hữu, hãy khiêng tôi trên tám giường này và đưa 
tôi tới chỗ (được gọi tên là) Đá Đen, trên Sườn Núi Isigili; (đó 
cũng chính là nơi Ngài Godhika đã tự kết liễu thân minh).°° Làm 
sao người như tôi có thé thích năm chết giữa khu nhà cửa đông đúc 


như уйу?” 


“Được, đạo hữu”, những Tỳ kheo đó đáp lại, và sau khi 
khiêng thầy Vakkali trên tám giường đó, họ đã đưa Һау ấy tới chỗ 


Đá Đen, trên Sườn Núi Isigili. 


182 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Đức Thế Tôn trải qua phần còn lại của ngày và đêm hôm đó 
trên Đỉnh Núi Кёп Кёп. Rồi, khi đêm đã qua khuya, có hai thiên 
thần với vẻ đẹp huy hoàng đã đến gặp đức Thế Tôn, chiếu sáng hào 
quang cả vùng Núi Кёп Kèn .... Sau khi đứng qua một bên, một 


thiên thần đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Vakkali đang ý định giải phóng” 


Thiên thần kia thì nói rằng: 


“Chắc là vậy rồi, thưa Thế Tôn, thầy ấy sẽ được giải thoát 


như một bậc được giải-thoát một cách thiện khéo.”88 


Đây là điều hai thiên thần đó đã nói. Sau khi nói xong, họ 
kính chào đức Thế Tôn, và giữ hướng đức Thế Tôn phía bên phải, 
họ biến mất tại đó. Rồi khi đêm đã trôi qua, đức Thế Tôn đã nói 


với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, hãy đến gặp Tỳ kheo Vakkali và nói với 
thầy ấy: “Này đạo hữu Vakkali, hãy lắng nghe lời của đức Thế Tôn 
và hai thiên thần. Này đạo hữu, tối qua, khi đêm đã qua khuya, có 
hai thiên thần với vẻ đẹp huy hoàng đã đến gặp đức Thế Tôn. Một 
thiên thần đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo 
Vakkali đang ý định giải phóng”. Thiên thần kia thì nói rằng: 
“Chắc là vậy rồi, thưa Thế Tôn, thầy ấy sẽ được giải thoát như một 
bậc được giải thoát một cách thiện khéo”. Và đức Thế Tôn thì 


(chuyền lời) nói với thầy răng: “Đừng sợ hãi, Vakkali, đừng sợ hãi 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 183 


gì! Cái chết của thầy không phải là một cái chết tôi tệ. Sự qua đời 


của thầy không phải là một sự tôi tệ.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và họ đi gặp 
thầy Vakkali, và nói lại với thầy ấy: “Này đạo hữu Vakkali, hãy 


lắng nghe lời nói của đức Thế Tôn và hai thiên thần.” 


Rồi, (ngay khi đó) thầy Vakkali đã nói với những người phụ 
cận của mình: “Này các đạo hữu, hãy khiêng tôi xuống khỏi 
giường. Làm sao một người như tôi có thể nghĩ mình lắng nghe lời 
dạy của đức Thế Tôn khi mình đang nằm [ngồi] ở trên [giường, 


chỗ] cao như vây.” 


“Được, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và họ khiêng 


Һау xuống khỏi giường. 


“Này đạo hữu Vakkali, tối qua có hai thiên thần với vẻ đẹp 
huy hoàng đã đến gặp đức Thế Tôn. Một thiên thần đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Vakkali đang ý định giải 
phóng”. Thiên thần kia thì nói rằng: “Chắc là vậy rồi, thưa Thế 
Tôn, thầy ау sẽ được giải thoát như một bậc được giải thoát một 
cách thiện khéo”. Và đức Thế Tôn thì (chuyền lời) nói với thầy 
rằng: “Đừng sợ hãi, Vakkali, đừng sợ hãi gì! Cái chết của thầy 
không phải là một cái chết tôi tệ. Sự qua đời của thầy không phải là 


A 99 


sự tôi tệ. 


“Được rôi, này các đạo hữu, hãy nhân danh tôi дёп cúi đầu 


xuống chân của đức Thế Tôn để kính lễ, và thưa: “Thưa Thế Tôn, 


184 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Tỳ kheo Vakkali bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng gần chết; thầy ấy 
kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống chân của Đức Thế Tôn.’ 
Rồi thưa: “Thân-sắc là vô thường: con không còn lò-mờ về điều 
đó, thưa Thế Tôn; con không còn nghi-ngờ ràng: mọi thứ vô 
thường đều là khổ. Con không còn nghi-ngờ rằng: đối với thứ gì là 
vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi, con đã không còn tham-muốn, 
nhục-dục, hay luyến-ái (cảm-tình) ... (đối với nó). Cảm-giác là vô 
thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo-tác cố-ý là vô 
thường ... Thức là vô thường: con không còn lò-mờ về điều đó, 
thưa Thế Tôn; con không còn nghi-ngờ rằng: mọi thứ vô thường 
đều là khổ. Con không còn nghi-ngờ ràng: đối với thứ gì là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đổi, con đã không còn tham-muốn, 


2939 


nhục-dục, hay luyến ái (đối với nó). 


“Được, này đạo hữu”, các Ty kheo đó đáp lại, và họ ra về. 
Rồi, không lâu sau khi họ ra về, thầy Vakkali đã dùng dao. (tức: tự 


kết liễu thân bệnh đau đớn của mình)? 


Rồi các Tỳ kheo đã về đến gặp đức Thế Tôn ... và chuyên lại 
lời của thầy Vikkali. Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 
“Này các Tỳ kheo, chúng ta hãy đến chỗ Đá Đen, trên Sườn Núi 


Isigili, nơi có người họ tộc Vakkali vừa mới dùng dao.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi đức Thế 
Tôn, cùng với một số Tỳ kheo, đã đi đến chỗ Đá Đen, trên Sườn 
Núi Isigili. Từ xa đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy Vakkali đang 


năm trên giường với vai quặp lại. Bây giờ, vào lúc đó có một làn 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 185 


khói nhẹ, một cuộn khí đen, đang phóng vọt về phía đông, rồi phía 
tây, phía bắc, phía nam, vọt lên, vọt xuống, và rồi vọt khắp hướng 
xen giữa các hướng. Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như уйу: 
“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy một làn khói nhẹ, một 
cuộn khí đen, đang vọt về phía đông, rồi phía tây, phía bắc, phía 
nam, vọt lên, vọt xuống, và rồi vọt khắp hướng xen giữa các 


hướng?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn” 


“Này các Tỳ kheo, đó là Ma-vương Ác Ma đang tìm kiếm 
thức của người họ tộc Vakkall, (hắn) đang thắc mắc: “Thức của 
người họ tộc Vakkali đã được lập thành ở даи?” Tuy nhiên, này các 
Tỳ kheo, với thức chưa được lập thành (để còn tái sinh), người họ 


tộc Vakkali đã chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn).” 


(SN 22:87) 


88 (6) Ngài Assaji 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được 
gọi là Chỗ Kiếm Ăn của Bày Sóc. Вау giờ, vào lúc đó có Ngài 
Assaji đang trú tại Khu Vườn (của thầy) Ca-Diếp (Kassapa), thầy 
ấy bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng gần chết. [Tiếp тис lời kinh giống 
hệt như bài kinh SN 22:87 kế trên, cho đến:] 


186 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Này Assaji, nếu thầy không có gì để tự trách bản thân mình 
về mặt đức-hạnh, vậy tại sao thầy bị bận tâm với sự ân hận và hối 


пёс?” 


“Thưa Thế Tôn, trước đây khi con bị bệnh con liên tục làm 
lắng lặn những sự tạo-tác thuộc thân (thân hành), nhưng [bây giờ] 
con không đạt định được.” Khi con không đạt định được, điều này 
xảy đến với con: “Ta sẽ (cố) không bị rớt ra!?” (tức: cố găng để 


khỏi bị rớt khỏi định, khỏi bị thất định) 


“Này Assaji, những tu sĩ và bả-la-môn nào coi (để cao) sự 
định-tâm là cốt lõi, và đồng hóa sự định-tâm với đời sống tu hành, 
thì khi không đạt định được họ cứ lo nghĩ: ‘Chúng ta sẽ cố không 


bị rớt га!??! 


- “Này Assaji, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hàng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Тӧп” .... — 


“Vì уйу... Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu 
rằng: ““Sinh đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu 


này na’. 


- “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó 
hiểu: “Nó là vô thường”; người đó hiểu: “Không còn nắm giữ nó'; 
người đó hiểu: ‘Không còn tham thích nó’. Khi người đó cảm nhận 
một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô thường”; người đó 


hiệu: “Không còn năm giữ nó’; người đó hiệu: “Không còn sân bực 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 187 


nó’. Khi người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính [không khổ 
không sướng], người đó hiểu: “Nó là vô thường”; người đó hiểu: 


“Không còn năm giữ nó’; người đó hiệu: “Không còn si mờ về nó’. 


- “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó 
cảm nhận tách ly với nó; khi người đó cảm nhận một cảm-giác 
khô, người đó cảm nhận tách ly với nó; khi người đó cảm nhận một 


cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận tách ly với nó. 


- “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu (kết 
thúc, chấm dứt) cùng với thân, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một 
cảm-giác đang kết liễu cùng với thân.” Khi người đó cảm nhận một 
cảm-giác đang kết liễu cùng mạng sống, người đó hiểu: “Ta cảm 
nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng sống”. Người đó 
hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn-dứt mạng sống, tất cả 
(mọi cảm-giác) đều được cảm nhận, nhưng không còn tham thích, 


sẽ nguội tắt ngay tại dày.” 


“Này Assaji, cũng như ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc vào dầu 
và tim, và khi dầu cạn tim hết, nếu nó không được tiếp liệu thêm 
nữa, nó sẽ bị tắt пойт do không còn nhiên liệu; cũng giống như 
vậy, khi một Tỳ kheo cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
với thân ... đang kết liễu cùng với mạng sống ... Người đó hiểu: 
“Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn-dứt của mạng sống, tất cả (mọi 
cảm-giác) đều được cảm nhận, nhưng không còn được tham thích, 
đều trở thành nguội mát ngay tại йау?” 


(SN 22:88) 


188 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


89 (7) Ngài Khemaka 


Trong một lần có một số Tỳ kheo đang sống tại Kosambī 
trong Tịnh Xá (của ông) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc đó có Ngài 
Khemaka đang sống trong khu vườn Cây Táo Ta, đang bị bệnh, 


đau đớn, bệnh nặng gần chết. 


Rồi, vào buổi chiều, những Tỳ kheo trưởng lão đó ra khỏi 
chỗ án tu, và nói với Ngài Dãsaka như уйу: “Này đạo hữu Dãsaka, 
hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy ấy: “Này đạo hữu 
Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo hữu, chúng 
tôi hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, chúng tôi hy vọng thầy đang 
đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Chúng tôi hy vọng những cảm-giác đau 
đớn của thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn 


của chúng, không phải sự gia tăng, sẽ được mau thấy.” 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy di gặp 
thầy Khemaka và chuyển lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 
“Này các đạo hữu, tôi đang không chịu đựng nổi, tôi đang không 
đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong tôi, 
không phải đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự 


lắng lặn, đang càng lúc càng thấy rõ.” 


Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại 
điều thầy Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: “Này 
đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy ấy: 


“Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 189 


hữu, năm ийп bị dính-chấp, đã từng được đức Thé Tôn chỉ dạy; đó 
là: uán thân-sắc bị dính chấp, uán cảm-giác bị dính chấp, uân nhận- 
thức bị dính chấp, uán những sự tạo-tác có-ý bị dính chấp, uán thức 
bị dính chấp. Trong năm uán bị dính-chấp đó, thầy Khemaka có 
col (nhìn nhận) cái nào là cái “а”, hoặc nghĩ nó thuộc cái ‘ta’ hay 


không?” 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp 
thầy Khemaka và chuyển lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 
“Năm uấn bị dính-chấp đã được dạy bởi đức Thế Tôn; đó là: пап 
thân-sắc bị dính chấp ... uån thức bị dính chấp. Trong năm uán bị 
dính-chấp đó, tôi không coi cái nào là cái “ta” hay thuộc cái ‘ta’ 


nào са.” 


Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại 
điều thầy Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: “Này 
đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy ấy: 
“Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo 
hữu, năm uán bị dính-chấp đã được nói bởi đức Thế Tôn; đó là: 
uán thân-sắc bị dính chấp ... uån thức bị dính chấp. Nếu thầy 
Khemaka không coi cái nào trong số năm uán bị dính-chấp đó là 
cái ‘ta’ hay thuộc cái “ta”, vậy thì thầy là một bậc thánh A-la-hán 


rôi, người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm.””” 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp 
thầy Khemaka và chuyển lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


“Năm uấn bị dính-chấp đã được dạy bởi đức Thế Tôn; đó là: uán 


190 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


thân-sắc bị dính chấp ... uán thức bị dính chấp. Tôi không coi cái 
nào trong năm uân bị dính-chấp đó là cái ‘ta’ hay thuộc cái “ta”, 
nhưng tôi không phải là một A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô- 
nhiễm. Này các đạo hữu, [cái quan niệm] cái “ta” [ta là] vẫn chưa 
biến mát trong tôi trong mối liên hệ với năm uán bị dính-chấp này, 


nhưng tôi không coi [bất kỳ uẫn nào] là cái “Đây là ќа”. 


Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại 
điều thầy Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: “Này 
đạo hữu Dãsaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với thầy ấy: 
“Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này đạo 
hữu Khemaka, khi thầy nói về cái ‘ta’ như vậy— thì đó là cái-gì 
mà thầy nói về nó là cái ‘ta’? Có phải ý thầy nói về thân-sắc là cái 
“а? hay ý thầy nói về một cái “ta” khác với thân-sắc? Có phải ý 
thầy nói cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức 
là cái Ча” hay ý thầy nói về một cái “ta” khác với thức? Này đạo 
hữu Khemaka, khi thầy nói về một cái ‘ta’ như vậy, cái gì là cái mà 


thây nó là cái ‘ta’? 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp 
thầy Khemaka và chuyển lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 
“Đủ rồi, này đạo hữu Dãsaka! Tại sao cứ phải chạy đi chạy về như 
vậy? Hãy gọi người phụ cận của ta đến đây, đạo hữu. Ta sẽ tự thân 


đi đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó.” 


Rồi thầy Khemaka, nương dựa vào người phụ cận, đã đến 


ойр các Tỳ kheo trưởng lão đó, chào hỏi qua lại với họ, và ngồi 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 191 


xuống một bên. Rồi các Tỳ kheo trưởng lão nói với thầy ấy: “Này 
đạo hữu Khemaka, khi thầy nói về cái “ta” như vậy ...... cái gì là 


cái mà thây nói là cái “ta?” 


“Này các đạo hữu, tôi không nói thân-sắc là cái “ta”, tôi cũng 
không nói cái “а” là khác với thân-sắc. Tôi không nói cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức là cái “ta”, tôi cũng 
không nói cái “ta” là khác với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác có-y ... thức. Này các đạo hữu [quan niệm] cái “ta” vẫn 
chưa biến mát trong tôi trong mối liên hệ với năm uán bị dính-chấp 


3.99 


này, nhưng tôi vẫn không coi [bất kỳ uán nào] là cái “Đây là ta”. 


“Này các đạo hữu, giả sử có mùi hương của hoa sen xanh, 
sen đỏ, hay sen trăng. Liệu có aí nói đúng mà nói răng: “Mùi 
hương thuộc cánh hoa", hay “Mùi hương thuộc cuông hoa", hay 


“Mùi hương thuộc nhụy hoa’?” 
“Không thuộc cái nào, này đạo hữu”. 


“Này các đạo hữu, vậy nêu ai trả lời đúng là trả lời theo cách 


nào?” 


“Này đạo hữu, nêu trả lời đúng thì người đó nên trả lời răng: 


“Mùi hương thuộc bông hoa.”” 


“Cũng giông như vậy, này đạo hữu tôi không nói thân-sắc là 


cái “ta”, tôi cũng không nói cái ‘ta’ là khác với thân-sắc. Tôi không 


nói cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... thức là cái 


192 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


‘ta’, tôi cũng không nói cái “ta” là khác với cảm-giác ... nhận-thức 

. những sự tạo-tác cố-ý ... thức. Này các đạo hữu, mặc dù [cái 
quan niệm] cái “а” vẫn chưa biến mát trong tôi trong mối liên hệ 
với năm uán bị dính-chấp này, nhưng, tôi vẫn không coi [bất kỳ 


uân nào] là cái “Đây là ta’. 


“Này các đạo hữu, mặc dù một người đệ tử thánh thiện đã 
dẹp bỏ năm gông-cùm nhẹ hơn (năm gông cùm đầu tiên), nhưng, 
trong mối liên hệ với năm uán bị dính-chấp này, vẫn còn dính lại 
trong người đó một chút tàn dư hơi hướng của cái “ta” [“ta là”|, một 
tham-muốn cái ‘ta’, một khuynh hướng tiềm ån (tùy miên) cái ‘ta’ 
vẫn chưa được bứng-sạch. Nhiều lúc sau đó người đó sống quán 
xét (quán niệm, thiền quán) về sự lên và xuống (hiện và lặn, khởi 
sinh và biến mất) trong năm uán bị dính-chấp, như уду: “Này là 
thân-sắc, này là sự khởi sinh của nó, này là sự biến diệt của nó; này 
là cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, này là 
sự khởi sinh của nó, này là sự biến diệt của nó.’ Khi người đó sống 
quán xét như vậy về sự lên và xuống của năm uán bị dính-chấp, thì 
chút tàn dư hơi hướng của cái ‘ta’, tham-muốn cái ‘ta’, khuynh 
hướng tiềm ấn cái “ta” trước giờ chưa được bứng-sạch— giờ sẽ 


được bứng-sạch. 


“Này các đạo hữu, giả như có một tâm vải bị dính đât và bị 
dơ bân, và người chủ đưa cho người giặt đô. Người giặt đô sẽ vò 
nó băng muôi tây, băng nước (kiêm) giặt đô, hoặc băng phân bò, 


và sau đó xô sạch nó trong nước sạch. Mặc dù tâm vải đó đã được 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 193 


tinh (ду và sạch sẽ, nhưng, nó vẫn còn lại chút tàn dư của mùi muối 
táy, thuốc giặt, hoặc phân bò vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Rồi 
người thợ giặt mang giao tám vải cho người chủ. Rồi người chủ 
mang cất vào một học tủ đầy mùi thơm (chăng hạn: có để hương 
thơm, nước hoa, long não...), thì phần tàn dư của mùi muối tây, 
thuốc giặt, hoặc phân bò trước đó chưa biến mát rồi sẽ biến mát 


hoàn toàn.” 


“Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, mặc dù mặc dù một 
người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ năm gông-cùm nhẹ hơn (năm 
gông cùm đầu tiên), nhưng, trong mối liên hệ với năm uán bị dính- 
chấp này, vẫn còn dính lại trong người đó một chút tàn dư hơi 
hướng của cái ‘ta’ [“ta 14°], một tham-muốn cái ‘ta’, một khuynh 
hướng tiềm ân (tùy miên) cái ‘ta’ vẫn chưa được bứng-sạch.... Khi 
người đó sống quán xét như vậy về sự lên và xuống của năm uẫn bị 
dính-chấp, thì chút tàn dư hơi hướng của cái ‘ta’, tham-muốn cái 
“ta, khuynh hướng tiềm ап cái “а” trước giờ chưa được bứng- 


sach— giờ sẽ được bứng-sạch. 


Khi lời này được nói ra, các Tỳ kheo trưởng lão đã nói với 
Һау: “Chúng tôi không (có ý) hỏi những câu hỏi để làm phiền 
Thầy Khemaka, mà (thực lòng) chúng tôi nghĩ rằng Thầy Khemaka 
có khả năng giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, 
phân tích, và làm rõ giáo lý của đức Thế Tôn một cách chỉ tiết. Và 
(thực vậy) Thầy Khemaka đã giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, 


thiết lập, khai mở, phân tích, và làm rõ giáo lý.” 


194 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Trên đây là điều mà Ngài Khemaka đã nói ra. Các Tỳ kheo 
hài lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết của Ngài Khemaka. Và 
trong khi bài thuyết giảng đang được nói ra như vậy, tâm của sáu 
mươi vị Tỳ kheo trưởng lão đó đã được giải thoát nhờ sự không- 


còn dính-chấp. 


(SN 22:89) 


90 (8) Ngài Channa 


Trong một lần có một số Tỳ kheo đang sống ở xứ Baranast 
(Ва-Ја-па1) trong khu Vườn Nai ở vùng Isipatana (Isipatana có 
nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi chiều, Ngài 
Chamna ra khỏi chỗ án tu, và mang theo chìa khóa của mình, đi tới 
từng chỗ trú của các Tỳ kheo và nói với họ như уйу: “Các bậc 
trưởng lão hãy khởi xướng cho tôi, các bậc trưởng lão hãy chỉ dạy 
cho tôi, các bậc trưởng lão hãy nói Giáo Pháp cho tôi theo một 
cách dé tôi có thể nhìn thấy Giáo Pháp.””# 

Khi điều này được nói ra, các Tỳ kheo trưởng lão đã nói với 
thầy Channa: “Này đạo hữu Channa, thân-sắc là vô thường, cảm- 
giác là vô thường, nhận-thức là vô thường, những sự tạo-tác сб-ў là 
vô thường, thức là vô thường. Thân-sắc là vô ngã, cảm-giác là vô 


ngã, nhận-thức là vô ngã, những sự tạo-tác cố-ý là vô ngã, thức là 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 195 


vô ngã. Tất cả mọi sự tạo-tác (chư hành) đều là vô thường; tất cả 


mọi hiện tượng (chư pháp) đều là vô ngã.” 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với thầy Channa: “Ta cũng nghĩ theo 
cách này: “Thân-sắc là vô thường ... thức là vô thường. Thân-sắc 
là vô пра ... thức là vô ngã. Tất cả mọi sự tạo-tác đều là vô 
thường; Tất cả mọi hiện tượng đều là vô ngã.” Nhưng tâm của ta 
không phát huy tới sự làm lắng-lặn tất cả mọi sự tạo-tác, sự từ-bỏ 
tất cả mọi sự chấp-giữ (sở đắc, sở hữu), sự tiêu-diệt dục-vọng, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn; nó cũng không có được niềm tin, 
không an bài, và không nhất quyết theo hướng đó. Thay vì vậy, (hễ 
khi có) sự khích-động (do lo sợ này nọ...) và sự dính-chấp (những 
quan điểm này nọ...) khởi sinh và (thì) tâm quay lưng lại, nghĩ ngợi 
rằng: “Nhưng ai là cái “ta” của ta (bản thân ta)?” Nhưng điều (ý 
nghĩ, ý niệm) như vậy thì không xảy ra đối với người nhìn thấy 
Giáo Pháp. Vậy ai có thê chỉ dạy cho ta Giáo Pháp theo cách đề ta 
có thể nhìn thấy Giáo Pháp?” 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với thầy Channa: “Ngài Ananda này 
đang sống tại Kosambi trong khu Tịnh Xá Ghosita, và thầy ấy đã 
được khen ngợi bởi đức Thế Tôn và được kính trọng bởi những 
đạo hữu huynh đệ của mình trong đời sống thánh thiện. Thầy 
Ananda có khả năng chỉ dạy Giáo Pháp cho ta theo một cách để ta 
có thể nhìn thấy Giáo Pháp. Bởi ta đã có nhiều tin tưởng vào thầy 
Ananda, vậy ta nên đi gặp thầy ấy.” 


196 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Rồi thầy Channa thu dọn chỗ ở, mang bình bát và cà sa, và đi 
đến Tịnh Xá Ghosita ở Kosambi, ở đó thầy ấy đã gặp thầy Ananda, 
và chào hỏi qua lại với thầy Ananda. Sau khi xong phần chào hỏi 
thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và ké cho thầy Ananda về 
mọi chuyện đã xảy ra với mình, và nói thêm: “Mong thầy Ananda 
khởi xướng (giáo huấn) cho tôi, thầy hãy chỉ dạy tôi, thầy hãy nói 
cho tôi Giáo Pháp theo một cách để tôi có thể nhìn thấy Giáo 


Pháp.” 


“Cho đến nước này (tình trạng này), tôi vẫn rất vui lòng với 
thầy Channa. Có lẽ thầy Channa đã khai mở bản thân mình và đã 


phá vỡ sự trơ-cằn của mình (căn сді, không phát triển). 


Này đạo hữu Channa, hãy lóng tai nghe, thầy có khả năng 


hiệu được Giáo Pháp đó mà.” 


Rồi ngay lập tức một niềm khoan khoái cao độ và sự hoan hỷ 
đã khởi sinh trong tâm thầy Channa khi thầy ấy nghĩ răng: “Dường 


như mình cũng có khả năng hiêu được Giáo Pháp.” 


[Rồi thầy Ananda nói:] “Khi có mặt đức Thé Tôn tôi đã nghe 
điều này, này đạo hữu Channa, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe 
nhận được lời khởi xướng mà đức Thế Tôn đã nói cho Tỳ kheo 


Kaccãnagotta như уду: [годи bộ lời bài kinh SN 12:15] 


“Này Kaccana, hầu hết trong thế gian này (trừ các bậc thánh 


nhân) đều phụ thuộc vào hai mặt quan điểm ... [тёр tuc toàn bộ lời 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 197 


bài kinh SN 12:15 được thầy Ananda đọc lại ở đây... .... Đó là sự 


chám-dut của toàn bộ đông khô này.” 


“Này đạo hữu Ananda, thật đúng thực là như vậy đối với 
những quý thầy có-được những huynh đệ dày bi mẫn và nhân từ 
trong đời sống thánh thiện dé khuyên răn và chỉ dạy cho họ. Và giờ 
tôi đã được nghe sự chỉ dạy Giáo Pháp này từ Ngài Ananda, tôi đã 
làm-được sự đột-phá (chứng ngộ) vào Giáo Pháp.” ([tức: thầy ấy 
thâm nhập Bốn Diệu Bé bằng trí tuệ và chứng ngộ thánh quả 


Nhập-lưu]) 


(SN 22:90) 


91 (9) Ngài Rahula (1) 
[Bài kinh này là tương ứng giống hệt kinh SN 18:21 và 22] 


О Sãvatthi. Lúc đó Ngài Rãhula đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, để mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả 
những dấu hiệu (hình tướng) bên ngoài, cái sự tạo nên cái “ta”, su 
tạo nên cái “của-ta°, và khuynh hướng tiềm ân tạo nên sự tự-ta (tự 


ngã, ta-đây) không còn xảy ra bên-trong (tâm)?” 


198 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Này Rahula, mọi thân-sắc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, 
xa hay gần— một người nhìn thấy mọi thân-sắc đúng như nó thực 
là, bằng trí tuệ chánh đúng như уду: “Đây không phải là “của-ta', 
đây không phải là “а”, đây không phải bản thân ta.” 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cố-ý Е: 
Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một 
người nhìn thấy tất cả mọi cảm-giác ... mọi thức đúng như nó thực 
là, bằng trí tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta”, 
đây không phải là “а”, đây không phải bản thân ta.’ 


“Này Rahula, khi một người biêt và Һау như vậy, thì đôi với 
“thân có-thức” này và đôi với tât са mọi dâu hiệu bên ngoài, thì sự 
tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và khuynh hướng tiêm ân 


tạo ra sự tự-ta không còn xảy ra ở bên-trong.” 


(SN 22:91) 


92 (10) Ngài Rahula (2) 
[Bài kinh này là tương ứng giống hệt kinh SN 22:71 và 72] 


Ó Sāvatthī. Lúc đó Ngài Rahula đến gặp ... và thưa với đức 
Thế Tôn: 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 199 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, để mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả 
những dấu hiệu (hình tướng) bên ngoài, tâm loại bỏ hết sự tạo nên 
cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta', và khuynh hướng tiềm án tạo nên 
sự “tự-ta' (tự ngã, ta-đây), (nó) đã vượt trên sự phân biệt đối đãi, và 


được bình an và được giải thoát một cách khéo léo?” 


“Này Rãhula, mọi thân-sắc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tai ... xa hay gần— sau khi đã nhìn thấy mọi thân-sắc 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không 
phải là “của-ta', đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân 


ta’, người tu được giải thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cố-ý з 
Mọi thức dù là loại gi, quá khứ, tương lai, hay hiện tại ... xa hay 
gàn— sau khi nhìn thấy tất cả mọi cảm-giác ... mọi thức đúng như 
nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng như уйу: “Đây không phải là 
“của-taˆ, đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta”, người 
tu được giải thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. 


“Khi một người biết và thấy như vậy, này Rahula, thì đối với 
“thân có-thức' này và đối với tất cả những dấu hiệu bên ngoài, tâm 
loại bỏ cái sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái “của-ta”, và sự “tự-ta”, 
(nó) đã vượt trên sự phân biệt đối đãi, và được bình an và được giải 


thoát một cách khéo léo.” 


(SN 22:92) 


200 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


NHÓM 5 
NHÓM ‘HOA’ 
(Puppha-vagøsa) 


KK K K K K K K 


93 (1) Dòng Sông 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một dòng sông chảy xuống từ 
trên núi, chảy xa với một dòng chảy xiết. Nếu hai bên bờ sông có 
cỏ kasa hay cỏ kusa mọc, chúng cũng mọc nhô ra từ bờ; nếu có 
những cây bắc, lau sậy, hay cây cối khác mọc, chúng cũng mọc 
nhô ra từ bờ. Nếu một người đang bị cuốn trôi bởi dòng chảy đó có 
(chụp, bám) năm lẫy cỏ Kasa, thì cỏ sẽ bị đứt gãy và do vậy người 
đó sẽ gặp phải tai-nạn và thảm-họa; nếu người đó năm lấy những 
cây bắc, lau sậy, hay cây cối khác, thì chúng cũng bị đứt gãy và do 


vậy người đó sẽ gặp phải tai-nạn và thảm-họa; 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, người phàm phu 
không được chỉ дау... cứ coi thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ cái “ta” 
sở hữu thân-sắc, hoặc thân-sắc là ở trong cái “ta”, hoặc “ta” ở trong 
thân-sắc. Rồi thân-sắc đó tan rã và do vậy người đó gặp phải tai- 


nạn và thảm-họa. 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 201 


“Người đó cứ coi cảm-giác là cái Ча”... nhận-thức là cái ‘ta’ 
... những sự tạo-tác cố-ý là cái “а”... thức là cái ‘ta’, hoặc nghĩ 
cái “Ча” sở hữu thức, hoặc thức là ở trong cái “ta”, hoặc “ta” ở trong 
thức. Rồi cảm-giác ... thức đó tan rã và do vậy người đó gặp phải 


tai-nạn và thảm-họa. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng 
hay vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... — 


“Vì vậy ... Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu 


rằng: “Sinh đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu 


này nữa””. 
(SN 22:93) 
94 (2) Hoa 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta không tranh chấp với thế gian [tức: thế 
giới chúng sinh]; mà ngược lại, thế gian tranh chấp với ta. Một 
người chủ trương theo Giáo Pháp thì không tranh chấp với bất cứ 
ai trong thế gian này. Những gì trong thế gian người có trí đồng ý 


là không-có (không tòn tại, không phải, không đúng, không thực), 


202 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


thì ta cũng nói đó là không-có. Và những gì người có trí đồng ý là 


có, ta cũng nói đó là có. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thứ người có trí đồng ý là 
không-có, và ta cũng nói đó là không-có? 7hân-sắc là thường 
hằng, bất diệt, không bị thay đổi: điều này người có trí đã đồng ý là 
không-có, và ta cũng nói đó không-có. Cảm-giác ... Nhận-thức ... 
Những sự tạo-tác có-y ... Thuc là thường hàng, bất diệt, không bị 
thay đổi: điều này người có trí đã đồng ý là không-có, và ta cũng 


nói đó là không-có. 


“Này các Tỳ kheo, đó là điều những người có trí trong thế 


gian đồng ý là không-có, ta cũng nói đó là không-có. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thứ người có trí đồng ý là 
có, và ta cũng nói đó là có? Thân-sắc là vô thường, khó, và luôn bị 
thay đôi: điều này người có trí đã đồng ý là có, và ta cũng nói đó là 
có. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác có-y ... Thuc là 
vô thường, khó, và luôn bị thay đổi: điều này người có trí đã đồng 
ý là có, và ta cũng nói đó là có. 

“Này các Tỳ kheo, đó là điều những người có trí trong thế 
gian đồng ý là có, ta cũng nói đó là có. 


- “Này các Tỳ kheo, có một hiện tượng-thế giới (pháp thế 
gian) trong thế giới mà Như Lai đã giác ngộ và đột phá (chứng 


ngộ). Sau khi đã làm được như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 203 


dạy nó, tuyên bô nó, thiệt lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm rõ 


nó.” 


“Và cái gì là hiện tượng-thế giới trong thế giới mà Như Lai 
đã giác ngộ và đột phá? Này các Tỳ kheo, thân-săc là một hiện 
tượng-thế giới trong thế giới mà Như Lai đã giác ngộ và đột phá. 
Sau khi đã làm được như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, 
tuyên bó nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm rõ nó. 
Trong khi nó đang được Như Lai giảng giải như vậy ... làm rõ như 
vậy, nếu có ai không biết được và không thấy được thì ta đâu còn 
biết làm gì hơn đối với người phàm phu ngu dại đó, mù quáng và 


không thấy gì, là những người không biết và không thấy? 


“Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cő-ý ... Thức 
là một hiện tượng-thế giới trong thế giới mà Như Lai đã giác ngộ 
và đột phá. Sau khi đã làm được như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, 
chỉ dạy nó, tuyên bó nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm 
rõ nó. Trong khi nó đang được Như Lai giảng giải như vậy ... làm 
rõ như vậy, nếu có ai không biết được và không thấy được thì ta 
đâu còn biết làm gì hơn đối với người phàm phu ngu đại đó, mù 


quáng và không thấy gì, là những người không biết và không thấy? 


“Này các Tỳ kheo, cũng giống như một bông sen xanh, sen 
đỏ, hay sen trắng được sinh ra trong nước và lớn lên trong nước, 
nhưng sau khi vượt khỏi mặt nước, nó không còn bị dính nhiễm 
bởi nước (bùn, dơ, ô nhiễm); cũng giống như vậy, Như Lai đã 


được sinh ra trong thế gian [tức: thế giới địa lý, thế giới địa cầu 


204 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


này, trần gian này] và lớn lên trong thế gian, nhưng sau khi đã vượt 
trên thế gian, Như Lai sống không-còn bị dính-nhiễm bởi thế-gian 


[tức: bởi thế giới của những sự tạo-tác|””? 


(SN 22:94) 


95 (3) Bọt Nước... 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Ayojjha bên bờ 


sông Hằng. Ó đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo:”? 


- “Này các Tỳ kheo, giả sử con sông Hằng này đang chảy 
mang theo một đống bọt nước. Một người có mắt sáng có thể kiểm 
tra đống bọt nước, suy xét nó, và điều tra kỹ càng nó, và người đó 
có thé thấy rằng đống роѓ-пибс đó chỉ là trỗng không, trống rỗng, 
và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì (chắc chắn) bên trong 
đồng bọt nước đó đâu? Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi 
thể-sắc đù là loại nào, là quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần—một Tỳ 
kheo kiểm tra thể-sắc, suy xét nó, và điều tra kỹ càng nó, và người 
đó có thê thấy rằng thể-sắc chỉ là trống không, trống rỗng, và không 


thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong thể-sắc đó đâu? 


- “Này các Ty kheo, giả sử lúc mùa thu, khi trời đang mưa và 
những giọt mưa lớn đang rơi xuông, một bong bóng nước nôi lên và 


vỡ tan trên mặt nước. Một người сб mặt sáng có thê kiêm tra một 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 205 


bong bong nước, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó 
có thê thấy rằng bong-bóng nước chỉ là trống không, trống rỗng, và 
không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong bong bóng nước 
đó đâu? Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi cđm-giác dù là 
loại nào, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, 
thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một Tỳ kheo kiểm tra 
cảm-giác, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thể 
thấy rằng cảm-giác chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực 


chât. Bởi vì có thực chât gì chắc chăn bên trong cảm-giác đó đâu? 


- “Này các Tỳ kheo, giả sử lúc cuối tháng mùa nóng, vào lúc 
trưa năng gắt, một ảo ảnh lung linh xuất hiện (dàng xa, trên mặt 
đường...). Một người có mắt sáng có thể kiểm tra ảo ảnh, suy xét 
nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thê thấy rằng đo-ảnh 
chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực 
chất gì bên trong ảo ảnh đó đâu? Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, mọi nhán-£hức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay уі tế, trội hay xấu, xa hay gẦn— 
một Tỳ kheo kiểm tra nhận-thức, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về 
nó, và người đó có thé thấy rằng nhận-thức chỉ là trống không, trống 
rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong nhân- 


thức đó đâu? 
- “Này các Tỳ kheo, giả sử có người đang cân gỗ lõi, đang tìm 
kiếm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, người đó lây một rìu bén và đi vô 


rừng. Người đó nhìn thấy một cây chuối lớn, thăng, tươi, không có 


206 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


cùi buồng chuối. Người đó đốn gốc hạ cây xuống, chặt bỏ phần lá, 
và lột bẹ chuối. Khi người đó lột bẹ chuối, người đó không tìm thấy 
thậm chí một chút phần gỗ mềm, nói chi tới phần gỗ lõi. Một người 
có mắt sáng có thể kiểm tra thân cây chuối, suy xét nó, và điều tra 
kỹ càng về nó, và người đó có thé thấy rằng /hân-cây-chuối chỉ là 
trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì 
bên trong thân cây chuối đó đâu? Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, mọi sự tao-tác cő-ý dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 
gần— một Tỳ kheo kiểm tra những sự tạo-tác cố-ý, suy xét chúng, 
và điều tra kỹ càng về chúng, và người đó có thê thấy rằng những 
sự tạo-tác có-y chỉ là trống không, trông rỗng, và không thực chất. 


Bởi vì có thực chất gì bên trong những sự tạo-tác có-y đó đâu?199 


- “Này các Ty kheo, giả sử có một nhà ảo thuật hay người phụ 
việc của ông có thê biểu diễn một trò ảo thuật ở một ngã tư đường. 
Một người có mắt sáng có thé kiểm tra trò ảo thuật, suy xét nó, và 
điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thể thấy rằng màn írò-đo- 
thuật chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có 
thực chất gì bên trong trò ảo thuật đó đâu? Cũng giống như vậy, này 
các Ty kheo, mọi thuc dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay уі tế, trội hay xấu, xa hay gẦn— 
một Tỳ kheo kiểm tra thức, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và 
người đó có thể thấy rằng thức chỉ là trống không, trồng rỗng, và 


không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong thức đó đâu?!°! 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 207 


“Này các Tỳ kheo, sau khi nhìn thấy như vậy, người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân-sắc, 
ghê-sợ đối với cảm-giác, ghê-sợ đôi với nhận-thức, ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác có-y, ghê-sợ đôi với thức. Sau khi trải nghiệm sự 
ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] 
người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự hiểu- 
biết: “Тат được giải thoát.” Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt 
đời sống thánh thiện đã được sống, những gi cần làm đã làm xong, 


không còn quay lại (tái sinh vào) trạng thái hiện hữu này nữa. ” 


Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, 


bậc Phúc Lành, vị Sư Thây, đã nói thêm như уду: 


““Thân-sắc chỉ như đống bọt-nước, 
Cảm-giác chỉ như bong-bóng nước; 
Nhận-thức chỉ như ảo-ảnh, 

Những sự tạo-tác chỉ như thân-cây-chuối, 
Và thức chỉ như màn ảo-thuật, 

Bậc Hậu Duệ của Thái Dương, 


Đã thuyết giảng như vậy. 


“Tuy vậy người nên suy xét nó, 
Và điêu tra nó kỹ càng, 
Khi nhìn nó kỹ càng sẽ thây: 


Nó hiện vậy, nhưng trống rỗng trống không. 


“Khi nói vê thân này, 


208 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Bậc Trí Rộng đã dạy, 
Dẹp bỏ được ba điều, 
Sẽ thấy thân-sắc chỉ là đồ bỏ đi. 


“Khi nguồn sống, nhiệt huyết, và thức 
Rời bỏ thân xác này, 

Nó chỉ còn như đồ bỏ đi: 

Chỉ làm được thức ăn cho loài khác, 


Đâu còn ý chí (ý hành) nào ở đó. 


“Sự liên tục (thân-sắc) là như vậy, 

Sự ảo tưởng này, chỉ là kẻ lừa bip những người ngu đại. 
Chỉ là do phường trộm cướp đặt ra; 

Chứ đâu tìm thấy có thực chất gì trong đó. 


“Một Ty kheo với năng lượng được phát khởi 
Nên (thiền tập) quán xét về năm-uẫn như vậy, 
Dù là ngày hay đêm, 

Luôn tỉnh-giác, luôn chánh-niệm như vậy. 
“VỊ đó nên phá bỏ mọi gông-cùm 

Và tạo ra chỗ nương-tựa cho mình; 


Sống (tu liên tục cho kịp) như lửa đang cháy trên đầu, 


Tâm nguyện đạt tới đến trạng thái bắt-diệt (Niết-bàn).” 


(SN 22:95) 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 209 


96 (4) Phân Bò 


Ó Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp ... Sau khi ngồi 


xuống một bên, vị Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có thứ thé-săc (như thân-sắc, vật chất...) nào 
là thường hăng, chắc chắn, bắt diệt, không bị thay đối, và nó sẽ trụ 
nguyên như chính sự bất diệt vậy? Thưa Thế Tôn, có thứ cảm-giác 
.. nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thuc nào là thường hằng, 
bất diệt, không bị thay đổi, và nó sẽ trụ nguyên như chính sự bất 


diệt vậy?” 


“Này Tỳ kheo, không có thế-sắc (thân-sắc..) nào là thường 
hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đổi, và vẫn giữ nguyên 
giống như chính sự bắt diệt vậy. Không có cảm-giác ... nhận-thức 

. những sự tạo-tác cố-ý ... thức là thường hằng, chắc chắn, bất 
diệt, không bị thay đổi, và nó sẽ luôn giữ nguyên giống như chính 


sự bất diệt vậy.” 


Rồi đức Thế Tôn nhặt lên một chút xíu phân bò trong tay và 
nói với Ty kheo đó: “Này Ty kheo, thậm chí không có được chút 
hữu thể [thể hiện hữu, vật thể] nào như уйу là thường hằng, chắc 
chẵn, bát diệt, không bị thay đổi, và sẽ trụ nguyên như chính sự bất 
diệt vậy. Nếu có chút hữu thể nào như уйу là thường hằng, chắc 
chẵn, bất diệt, không bị thay đổi, thì sự sống của đời-sống (tu 
hành) thánh-thiện để tiêu diệt hoàn toàn sự khó đau sẽ không được 


nhận thấy. ([Vì mọi thứ đều vô-thường, và do đó khổ, nên mới có 


210 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


đời sống tu hành để làm lặn mất mọi sự tạo-tác, dé thoát khỏi mọi 
sự khó]. Nhưng bởi vì không có được thậm chí một chút hữu thé 
nào là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đối, nên sự 
sống của đời-sống (tu hành) thánh-thiện аё tiêu diệt hoàn toàn sự 


khổ đau mới được nhận thấy. 


“Này Tỳ kheo, trong quá khứ ta đã từng là một vị vua giai 
cấp chiến-sĩ [khattiya] được phong vương. Ta có 84.000 đô thành, 
kinh thành chính là kinh đô Коѕауаі. Ta có 84.000 cung điện, 
cung điện chính là cung điện [có tên] Giáo Pháp [Dhamma]. Ta có 
84.000 sảnh đường có mái nhọn, sảnh đường chính [có tên] là sảnh 
đường Đại Tràng (nghĩa: hàng, dãy, đoàn lớn; Maha-vyuuha). Та 
có 84.000 ghé dài làm băng ngà voi, bằng gỗ lõi, bằng vàng và bạc, 
được bọc bằng nệm thảm lông dày, được thêu những bông hoa, với 
những tám trải làm bằng da sơn dương, có dù che màu đỏ ở trên và 


hai gôi màu đỏ ở hai đâu. 


“Ta có 84.000 voi đực với những đồ trang trí bằng vàng và 
cờ xí bằng vàng, mình được bọc màn lưới sợi bằng vàng, đứng đầu 
là voi đực hoàng gia [có tên 14] Bố-tát [Uposatha]. Ta có 84.000 
ngựa chiến với những đồ trang trí bằng vàng và cờ xí bằng vàng, 
mình được bọc màn lưới sợi bằng vàng, đứng đầu là ngựa chiến 
hoàng gia [có tên] Valahaka. Ta có 84.000 cỗ xe với những đồ 
trang trí bằng vàng và cờ xí bằng vàng, mình được bọc màn lưới 


sợi bằng vàng, dẫn đầu là xe ngựa [có tên] Vejayanta. 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 211 


“Та có 84.000 châu báu, đứng đâu là đá bảo-báu (như nghĩa 
trong chữ Tam Bảo). Ta có 84.000 phụ nữ, đứng đầu là Hoàng hậu 
Subhadda. Ta có 84.000 thần dân (chư hầu) thuộc giai cấp chiến-sĩ, 
đứng đầu là vị chỉ-huy-báu. Ta có 84.000 con bò với dây thừng 
làm bằng sợi đay mịn và những thùng đựng sữa làm bằng đồng 
thau. Та có 84.000 thứ [kotis] quần áo được làm từ vải day min, lụa 
mm, len mịn, bông vải mịn. Та có 84.000 dĩa đựng thức ăn được 


dọn ra cho bữa ăn sáng và bữa ăn chiêu. 


“Này Ty kheo, trong 84.000 đô thành đó chỉ có một kinh 
thành ta ở vào thời đó: kinh đô Kusävati. Trong 84.000 cung điện 
đó, chỉ có một cung điện ta ở vào thời đó: cung điện [có tên] Giáo 
Pháp [Dhamma]. Trong 84.000 sảnh đường có mái nhọn đó, chỉ có 
một sảnh đường ta ở vào thời đó: sảnh đường [có tên] Đại Tràng. 
Trong 84.000 ghế dài đó, chỉ có một ghế dài ta dùng vào thời đó, 


chế được làm từ ngà voi, hay gỗ lõi, hay vàng, hay bạc. 


“Trong 84.000 con voi đó, chỉ có một con voi ta có! đi удо 
thời đó, đó là voi đực hoàng gia [có tên] Bố-tát [Uposatha]. Trong 
84.000 ngựa chiến đó, chỉ có một ngựa chiến ta cỡi đi vào thời đó, 
đó là ngựa chiến hoàng gia [có tên] Valahaka. Trong 84.000 cỗ xe 
đó, chỉ có một cỗ xe ta đi vào thời đó, đó là cỗ xe [có tên] 


'VeJayanta. 


“Trong 84.000 phụ nữ đó, chỉ có một người phụ nữ hầu cận 
ta vào thời đó, đó là một hầu nữ thuộc giai cấp chiến-sĩ hoặc hầu 


nữ thuộc lưỡng câp velamika [có cha thuộc giai cap bà-la-môn, mẹ 


212 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


thuộc giai cấp chiến-sĩ, hay ngược lại]. Trong 84.000 thứ [kożis] 
quần áo, chỉ có một bộ quần-áo ta mặc vào thời đó, đó là bộ được 
làm từ vải day mịn, hoặc lụa mịn, hoặc len mịn, hoặc bông vải min. 
Trong 84.000 dĩa đựng thức ăn, chỉ có một đĩa ta ăn trong đó chủ 


yêu là cơm và một món cà ri thích hop. 


“Vậy đó, này Tỳ kheo, tất cả những sự tạo-tác đó đều đã phai 
biến, chấm dứt, và thay đổi. Tất cả mọi sự tạo-tác đều thật là vô 
thường, thật là không chắc chắn, thật là không đáng dựa vào. Này 
Tỳ kheo, điều đó là quá đủ dé (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả 
mọi sự tạo-tác, quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ 


(để nỗ lực tu hành) để giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 22:96) 


97 (5) Móng Tay 


О SãvatthT. Sau khi ngồi xuống một bên, vị Tỳ kheo đó thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có thứ thế-sắc (như thân-sắc, vật chất...) nào 
là thường hăng, chắc chắn, bắt diệt, không bị thay đổi, và nó sẽ trụ 
nguyên như chính sự bất diệt vậy? Thưa Thế Tôn, có thứ cảm-giác 
... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức nảo là thường hằng, 
bất diệt, không bị thay đổi, và sẽ trụ nguyên như chính sự bát diệt 


vậy?” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 213 


“Này Tỳ kheo, không có thể-sắc nào là thường hằng, chắc 
chắn, bất diệt, không bị thay đổi, và vẫn giữ nguyên giống như 
chính sự bất diệt vậy. Không có cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác có-ý ... thức là thường hằng, chắc chắn, bát diệt, không 
bị thay đổi, và sẽ luôn giữ nguyên giống như chính sự bất diệt 


vậy. 


Rồi đức Thế Tôn khươi ra một chút xíu đất trong móng tay 


và nói với Ty kheo đó: 


“Này Tỳ kheo, thậm chí không có được chút xíu thể-sắc nào 
như уйу là thường hăng, chắc chăn, bất diệt, không bị thay đổi, và 
sẽ trụ nguyên như chính sự bất diệt vậy. Nếu có được chút xíu thê- 
sắc nào như уду là thường hăng, chắc chắn, bắt diệt, không bị thay 
đổi, thì sự sống của đời-sống (tu hành) thánh-thiện để tiêu diệt 
hoàn toàn sự khổ đau sẽ không được nhận thấy. Nhưng bởi vì 
không có được thậm chí một chút thể-sắc nào như vầy là thường 
hằng, chắc chắn, bắt diệt, không bị thay đổi, cho nên sự sống của 
đời-sống (tu hành) thánh-thiện để tiêu diệt hoàn toàn sự khổ đau 


mới được nhận thấy. 


“Thậm chí không có được chút xíu cảm-giác nào ... nhân- 
thức nào ... những sự tạo-tác cô-ý nào ... thức nào là thường hằng, 
chắc chăn, bất diệt, không bị thay đổi, và sẽ trụ nguyên như chính 
sự bất diệt vậy. Nếu có được chút xíu cảm-giác nào ... thức nào là 
thường hằng, chắc chắn, bát diệt, không bị thay đổi, thì sự sống của 


đời-sống (tu hành) thánh-thiện dé tiêu diệt hoàn toàn sự khó đau sẽ 


214 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


không được nhận thấy. Nhưng bởi vì không có được thậm chí chút 
xíu cảm-giác nào ... thức nào là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, 
không bị thay đổi, cho nên thì sự sống của đời-sống (tu hành) 


thánh-thiện để tiêu diệt hoàn toàn sự khổ đau mới được nhận thấy. 


“Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”.... — “Vì уду... Sau khi đã 
nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải 
nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


о 5° 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa'. 


(SN 22:97) 


98 (6) Bán Kinh Tóm Gọn (đơn giản) 


О SãvatthT. Sau khi ngồi xuống một bên, vị Tỳ kheo đó thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có thứ thể-sắc nào, cảm-giác nào, nhận-thức 
nào, những sự tạo-tác cố-ý nào, hay thức nào là thường hàng, chắc 
chẵn, bát diệt, không bị thay đổi, và sẽ trụ nguyên như chính sự bất 
diệt, hay không?” 


“Này Tỳ kheo, không có thê-sắc nào, không có cảm-giác nào, 


không có nhận-thức nào, không có những sự tạo-tác cô-ý nào, và 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 215 


không có thức nào là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị 


thay đổi, và sẽ trụ nguyên như chính sự bất diệt cả.” 


(SN 22:98) 


99 (7) Dây Xích (1) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân hài sinh tử này là không có 
điểm khởi đầu có thể nhận thấy được. Một thời điểm khởi đầu (của 
nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị 
chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không 


thê nhận biết được. !?2 


- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới một thời đại dương cạn khô và 
nước bốc hơi hết, và đại dương không còn nữa; “ ta nói, (cho dù có 
chấm dứt đại đương kia) nhưng vẫn không chấm dứt nói sự khó đau 
của những chúng sinh còn lang thang và trôi giạt (trong vòng luân 
hồi sinh tử) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục- 


vong. 


- “Này các Ty kheo, rôi sẽ tới một thời núi Sineru (Tu-di), vua 
của các ngọn núi, bóc cháy và rụi tàn, núi không còn nữa; ta nói, 
(cho dù có châm dứt núi vua kia) nhưng уап không châm dứt nôi sự 


khổ đau của những chúng sinh còn lang thang và trôi giạt (trong 


216 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


vòng luân hài sinh tử) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói 


buộc bởi dục-vọng. 


- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới thời đại địa cầu này bốc cháy và 
rụi tàn, và trái đất không còn nữa; ta nói, (cho dù chấm dứt trái đất 
này) nhưng vẫn không chấm dứt nói sự khổ đau của những chúng 
sinh còn lang thang và trôi giạt (trong vòng luân hồi sinh tử) do bị 


chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng.” 


“Này các Tỳ kheo, giống như một con chó bị xích bằng một 
sợi dây cột chặt vào một cây trụ hay cột nhà. Cũng tương tự vậy, 
người phàm phu không được chỉ dạy cứ coi thân-săc là Ча’... cám- 
giác là “а? ... nhận-thức là “а? ... những sự tạo-tác có-y là “ta”... 
thức là ‘ta’... Người đó cứ chạy vòng quanh thân-sắc, chạy vòng 
quanh cảm-giác, chạy vòng quanh nhận-thức, chạy vòng quanh 
những sự tạo-tác cố-ý, vòng quanh thúc." Khi người đó cứ chạy 
vòng quanh chúng, người đó không giải thoát khỏi thân-sắc, không 
giải thoát khỏi cảm-giác, không giải thoát khỏi nhận-thức, không 
giải thoát khỏi những sự tạo-tác cố-ý, không giải thoát khỏi thức. 
Người đó không giải thoát khỏi sự sinh, già, chết; không giải thoát 
khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng; 


không giải thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy.” 


(SN 22:99) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 217 


100 (8) Dây Xích (2) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân hài sinh tử này là không có 
điểm khởi đầu có thể nhận thấy được. Một thời điểm khởi đầu (của 
nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị 
chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, là không 


thê nhận biết được. 


“Này các Tỳ kheo, ví như một con chó bị xích bằng một sợi 
dây cột chặt vào một cây trụ hay cột nhà. Nếu nó đi, nó cũng di 
quanh quán bên trụ hay cột đó. Nếu nó đứng, nó cũng đứng quanh 
quần trụ hay cột đó. Nếu nó ngồi, nó ngồi quanh quán bên trụ hay 


cột đó. Nêu nó năm, nó năm cũng quanh quân bên trụ hay cột đó. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, người phàm phu 
không được chỉ dạy cứ coi thân-sắc như уду: “Đây là “của-ta', đây 
là “ta”, đây là bản thân ta’. Người đó cứ coi cảm-giác ... nhận-thức 
... những sự tạo-tác có-y ... thức như уду: “Đây là “của-ta', đây là 
‘ta’, đây là bản thân ta’. Nếu đi, người đó đi quanh quần bên năm- 
uán bị dính-chấp. Nếu đứng, người đó đứng quanh quán bên năm- 
uán bị dính-chấp. Nếu ngồi, người đó ngòi quanh quân bên năm- 
uán bị dính-chấp. Nếu năm, người đó nằm quanh quán bên năm- 


uån bị dính-chấp. 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, người tu nên quán chiêu (suy xét, 


quán niệm) trong tâm mình như уйу: “Đã từ lâu tâm này đã bị ô- 


218 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


nhiễm bởi tham, sân, 51°. Bởi có những ô-nhiễm của tâm nên chúng 
sinh bị ô-nhiễm; với sự làm trong sạch cái tâm thì chúng sinh được 


thanh-lọc. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy một bức họa được gọi là 


“5и Trả Giá’ hay không?” (nghĩa như: trả nghiệp, giá phải tra)! 


“Có, thưa Thế Tôn” 


“Ngay cả bức họa có tên “Sự Trả Giá’ đó cũng được vẽ nên 
băng sự đa dạng khác biệt bởi cái tâm, bởi cái tâm còn đa dạng 


khác biệt rất nhiều hơn cả bức tranh được gọi là “Sự Trả Giá’ đó". 


“Vi vậy, này các Tỳ kheo, người tu nên quán chiếu (suy xét, 
quán niệm) trong tâm mình như уду: “Đã từ lâu tâm này đã bị ô 
nhiễm bởi tham, sân, si’. Bởi có những sự ô-nhiễm của tâm nên 
chúng sinh bị ô nhiễm; với sự làm trong sạch cái tâm thì chúng 


sinh được thanh-lọc. 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy có trật tự (hệ) chúng sinh 
nảo mà đa dạng khác biệt như chúng sinh trong cõi súc sinh. Ngay 
cả những chúng sinh trong cõi súc sinh đó cũng đa dạng khác biệt 
về tâm (chàng hạn: rất nhiều loài và giống chúng sinh bị sinh ra do 
quá nhiều loại nghiệp thức tái sinh...), nhưng tâm này còn đa dạng 


khác biệt nhiều hơn (số) chúng sinh trong cõi súc sinh. 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, người tu nên quán chiêu (suy xét, 


quán niệm) trong tâm mình như уду: “Đã từ lâu tâm này đã bị ô 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 219 


nhiễm bởi tham, sân, 51°. Bởi có những ô-nhiễm của tâm nên chúng 
sinh bị ô nhiễm; với sự làm trong sạch cái tâm thì chúng sinh được 


thanh-lọc. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một nghệ sĩ hay họa sĩ, dùng 
nước màu hoặc màu sơn cánh kiến hoặc màu nghệ vàng hoặc màu 
chàm hoặc màu đỏ thắm, để vẽ thành hình một người nam hay nữ 
trên mặt ván gỗ hay trên tường hay trên nën vải bat.” Cũng giống 
như vậy, khi một người phàm phu không được chỉ dạy tạo tác ra 
thứ gì thì đó chỉ là thân-sắc người đó tạo ra; chỉ là cảm-giác người 
đó tạo ra; chỉ là nhận-thức người đó tạo ra; chỉ là những sự tạo-tác 


cô-ý người đó tạo ra; chỉ là thức người đó tạo ra. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng 
hay vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”.... — “Vì уйу... 
Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận 


diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này па”. 


(SN 22:100) 


101 (9) Cán Rìu (hay Con Тһиуёп) 
О SãvatthI. 


“Này các Ту kheo, ta nói răng sự tiêu-diệt ô-nhiêm là cho 


người biết và thấy, không phải cho người không biết và không 


220 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


thấy. Cho người biết cái gì, người thấy cái gì, mà xảy ra (có được, 
dẫn tới) sự tiêu-diệt ô-nhiễm?. “Này là thân-sắc, này là sự khởi sinh 
của thân-sắc, này là sự biến diệt của thân-sắc; này là cảm-giác ... 
này là nhận-thức ... này là những sự tạo-tác cố-ý ... này là thức, 
này là sự khởi sinh của thức, này là sự biến diệt của thức”: chính là 
cho người biết như vậy, cho người thấy như vậy, thì sự tiêu-diệt ô- 


nhiêm sẽ xảy га. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo không sống tận tụy 
(dành hết) cho sự tu tập phát triển, thì cho đà người đó có phát 
khởi ‘ý nguyên’ (thệ nguyện, ước nguyện...) trong đầu như уду: 
“Ôi, cầu cho tâm tôi được giải thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự 
không-còn dính-chấp!” thì tâm người đó cũng đâu có được giải 
thoát khỏi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp như vậy. Bởi lý 
do gì? Nên nói rõ: bởi không chịu tu tập phát triển. Bởi không chịu 
tu tập phát triển cái gì? Bởi không chịu tu tập phát triển “Bốn nên 
tảng chánh niệm” (tử niệm xứ)... “Bồn sự nỗ lực đúng dan” (tứ 
chánh cần) ... “Bồn cơ sở (dé tạo) năng lực tâm linh” (її thần túc) 
... “Nam căn tâm linh” (ngũ căn) ... “Năm năng lực” (ngũ lực)... 
“Bảy yéu-tó giác ngộ” (thất giác chi) ... “Con đường Tám phần 
Thánh thiện” (bát thánh đạo). (= 37 phần tu)!” 


“Này các Ty kheo, ví như có con gà mái với tám, mười, hay 
mười hai trứng không âp, ủ, và nuôi dưỡng chúng (trứng) đúng 


cách. 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 221 


Cho dù nó có phát khởi ‘ý nguyên’ trong đầu như уду: ‘Ôi, 
cầu cho những đứa gà con dùng móng chân chọt lủng vở trứng, 
dùng mỏ mồ ra và nở ra an toàn!’ thì những con gà con cũng không 
có khả năng dùng móng chân chot lủng vở trứng, dùng mỏ mó ra 
và nở ra an toàn. Bởi lý do gì? Bởi con gà mái đó với tám, mười, 


hay mười hai trứng không ấp, ủ, và nuôi dưỡng chúng đúng cách. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo khi một Tỳ kheo 
không sống tận tụy (dành hết) cho sự tu tập phát triển, thì cho dù 
người đó có phát khởi “ý nguyên’ (thệ nguyện, ước nguyện...) 
trong đầu như vầy: “Ôi, cầu cho tâm tôi được giải thoát khởi mọi ô 
nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp!? thì tâm người đó cũng đâu có 
được giải thoát khỏi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp như 
vậy. Bởi lý do gì? Nên nói rõ: bởi không chịu tu tập phát triển. Bởi 


không chịu tu tập phát triển cái gì? Bởi không chịu tu tập phát triển 


“Bốn nên tảng chánh niệm”... “Bốn sự nỗ lực đúng đến”... “Bốn 
cơ sở năng lực tâm linh”... “Năm căn tâm linh... “Năm năng 
lực”... “Bảy yéu-tő giác ngộ”... “Con đường Tám phần Thánh 
thiên”. 


- “Này các Ту kheo, (ngược lại), khi một Ty kheo sóng tân 
tụy (dành hết) cho sự tu tập phát triển, thì cho dù người đó không 
phát khởi “у nguyên’ trong đầu như уду: “Ôi, cầu cho tâm tôi được 
giải thoát khởi mọi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp!? thì tâm 
người đó cüng được giải thoát khỏi ô-nhiễm nhờ sự không-còn 


dính-chấp như vậy. Bởi lý do gì? Nên nói rõ: bởi nhờ có tu tập phát 


222 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


triên. Bởi có tu tập phát triên cái gì? Bởi có tu tập phát triên “Bồn 
nên tảng chánh niêm”... “Bồn sự nô lực đúng dan” ... “Bồn cơ sở 
năng lực tâm linh”... “Năm căn tâm linh"... “Năm năng lực”... 


“Bảy yéu-tő giác ngộ”... “Con đường Tám phần Thánh thiện”. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có con gà mái với tám, mười, hay 
mười hai trứng có ấp, ủ, và nuôi dưỡng chúng (trứng) đúng cách. 

Cho dù nó không phát khởi “ý nguyện” trong đầu như уду: 
“Ôi, cầu cho những đứa gà con dùng móng chân chot lủng vở 
trứng, dùng mỏ mồ ra và nở ra an toàn!’ thì những con gà con cüng 
có thể dùng móng chân chot lủng vở trứng, dùng mỏ mó ra và nở 
ra an toàn. Bởi lý do gì? Bởi con gà mái đó với tám, mười, hay 
mười hai trứng có ấp, ủ, và nuôi dưỡng chúng đúng cách. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo khi một Tỳ kheo sống 
tận tụy (dành hết) cho sự tu tập phát triển, thì cho dù người đó 
không phát khởi ‘ý nguyên’ (thệ nguyện, ước nguyện...) trong đầu 
như уйу: “Ôi, cầu cho tâm tôi được giải thoát khởi mọi ô-nhiễm 
nhờ sự không-còn dính-chấp!? thì tâm người đó cüng được giải 
thoát khỏi ô-nhiễm nhờ sự không-còn dính-chấp như vậy. Vì lý do 
gì? Nên nói rõ: bởi nhờ có tu tập phát triển. Bởi có tu tập phát triển 
cái gì? Bởi có tu tập phát triển “Bốn nên tảng chánh niệm”... “Bốn 
sự nỗ lực đúng đắn”... “Bốn cơ sở năng lực tâm linh”... “Năm 
căn tâm linh”... “Năm năng lực”... “Bảy yéu-tó giác ngộ”... 


“Con đường Tám phán Thánh thiện”. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 223 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người thợ mộc hay người phụ 
việc của ông ta nhìn vào cán rìu, người đó nhìn thấy những dấu 
mòn bởi những ngón tay và ngón tay cái, nhưng người đó không 
biết rằng: “Bữa nay cán rìu bị mòn đi một chút, hôm qua cũng vậy, 
hôm trước cũng уду” (mỗi ngày mòn đi một chút). Nhưng đến khi 
nó bị mòn-rõ đi, thì sự-biết mới xảy đến trong đầu ông ta rằng cán 
búa đã bị mòn đi nhiều. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo 
sống tận tụy (dành hết) cho sự tu tập phát triển, thì cho đù người đó 
(mỗi ngày) không biết rằng: “Віа nay ô-nhiễm của ta đã bớt [mòn] 
đi một chút, hôm qua cũng vậy, hôm trước cũng уду”, nhưng khi 
chúng (những ô-nhiễm) đã bớt-nhiều đi, thì sự-biết mới xảy đến 


trong tâm người đó rằng những ô-nhiễm đã bớt đi nhiêu. 


- “Này các Tỳ kheo, giả sử có một con thuyën đi biển có 
những trang thiết bị (cột bum, các loại dây căng buồm...) đã bị 
mòn hao trong nước biển qua sáu tháng. Rồi nó được kéo lên bờ 
khô trong mùa lạnh và những trang thiết bị đó lại bị tán công thêm 
bởi gió và nắng. Rồi tới khi bị ngập ướt bởi mưa rào, những trang 
thiết bị đó càng dễ dàng bị tàn mục và gãy rớt. Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo sống tận tụy (dành hết) cho 
sự tu tập phát triển, thì (dàn dần) những gông-cùm trói buộc của 
+108 


người đó sẽ dễ dàng tàn rụi và gãy rớt. 


(SN 22:101) 


224 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


102 (10) Nhận Thức về Sự Vô- Thường 
О SãvatthI. 


1- “Này các Tỳ kheo, khi “nhận-thức về sự vô-thường? được 
tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham-dục giác quan (nhục 
dục), nó sẽ loại bỏ tất cả tham-dục muốn được hiện hữu (hữu dục), 
nó sẽ loại bỏ tất cả vô-minh, nó sẽ bứng sạch tất cả sự “tự ta” (tự 


ngã, ngã mạn). 


- “Này các Tỳ kheo, giống như vào mùa thu người cày ruộng 
cày xới bằng một lưỡi cày cắt đứt tất cả gốc rạ khi cày; (Ý nói: 
'nhận-thức về tính vô-thường ' néu tu tập được sẽ cắt bỏ sốc rễ 
những gông-cùm, ô-nhiễm!); cũng giỗng như vậy, khi “nhận-thức 
về sự vô-thường"” được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả 


tham-dục giác quan (nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như một người chặt phát cây 
cối chặt hạ một cây, túm ngọn của nó, quật nó xuống và quật ra và 
chỏng gốc lên quơ tới quơ lui (cho rễ sạch đất và chết tiệt); (Ý nói: 
như ké trên); cũng giỗng như vậy, khi 'nhận-thức về sự vô-thường? 
được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham-dục giác quan 


(nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, giống như cuống của một chùm xoài đã 
bị cắt đứt, thì tất cả trái xoài dính vào cuống đó sẽ một-phát rớt hết; 
(Ý nói: 'nhận-thức về tính vô-thường ` néu tu tập được sẽ một-phát 


cat đứt hết các gông-càm, д-пћіёт!); cũng giông như vậy, khi 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 225 


“nhận-thức vê sự vô-thường" được tu tập và phát ёп, nó sẽ loại 


bỏ tất cả tham dục giác quan (nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, giống như những thanh xà dọc của một 
căn nhà có mái nhọn đều dẫn lên đỉnh chóp và hội tụ tại đỉnh chóp; 
tất cả sẽ bị đỡ bung một-phát khi cái đỉnh chóp bị gỡ đi; (Ý nói: 
như ké trên); cũng giỗng như vậy, khi 'nhận-thức về sự vô-thường? 
được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham dục giác quan 


(nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, giống như trong số những rễ cây có 
hương thơm, thì rễ cây ô-rít đen được cho là thơm đứng đầu; (Ý 
nói: “nhận-thức vé tính vô thường` là quan trọng bậc nhất để phá 
bỏ các gông-cùm, ô-nhiễm!); cũng giỗng như vậy, khi “nhận-thức 
vë sự vô-thường`” được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả 


tham dục giác quan (nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như trong số những gỗ lõi có 
hương thơm, thì gỗ chiên-đàn đỏ được cho là thơm đứng đầu; (Ý 
nói: nhw Кё trên); cũng giống như vậy, khi “'nhận-thức về sự vô- 
thường? được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham dục giác 


quan (nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như trong số những bông 
hoa có hương thơm, thì hoa lài được cho là thơm đứng đầu; (Ý nói: 


như ké trên); cũng giỗng như vậy, khi 'nhận-thức về sự vô-thường? 


226 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham dục giác quan 


(nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như tất cả những hoàng tử 
nhỏ là chư tử chư thần của vị vua quay chuyển bánh xe (giáo 
pháp), thì vị vua quay chuyển bánh хе là người đứng đầu của họ: 
(Y nói: như kế trên); cũng giỗng như vậy, khi “nhận-thức về sự vô- 
thường? được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham dục giác 


quan (nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như sự chiếu sáng của tất cả 
các vì sao (cộng lại) cũng không bằng 1/16 sự chiếu sáng của mặt 
trăng, nên sự chiếu sáng của mặt trăng (như: đối với mắt người 
đứng nhìn từ trái đất vào ban đêm) được cho là đứng đầu trong số 
đó; (Y nói: như kế trên); cũng giỗng như vậy, khi 'nhận-thức về sự 
vô-thường' được tu tập và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham dục 


giác quan (nhục dục) .... 


- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như vào mùa thu, khi trời 
quang và mây tạnh, mặt trời mọc lên xua tan tất cả màn đêm khỏi 
không gian khi nó phát sáng, tỏa sáng, và chiếu sáng; (Y nói: 
'nhận-thức vé tính vô thường ` пёи tu tập được sẽ thành như một tia 
sáng cực mạnh và lớn để soi rọi và phá tan màn đêm уб-тіпћ!); 
cũng giống như vậy, khi “nhận-thức về sự vô-thường" được tu tập 
và phát triển, nó sẽ loại bỏ tất cả tham dục giác quan (nhục dục), 


nó sẽ loại bỏ tât cả tham-dục muôn được hiện hữu (hữu dục), nó sẽ 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ • 227 


loại bỏ tât cả sự vô-minh, nó sẽ bứng sạch tât cả sự “tự ta” (tự ngã, 


ngã mạn). 


2- “Và, này các Ty kheo, theo cách nào thì “nhận-thức về sự 
vô-thường" được tu tập và phát triển để nó (có thể) loại bỏ tất cả 
tham dục giác quan (nhục dục), loại bỏ tất cả tham muốn được hiện 
hữu (hữu dục), loại bỏ tất cả sự vô-minh, và bứng sạch tất cả sự 
“tự-ta” (tự ngã, ngã mạn)? “Này là /hân-sắc, này là sự khởi sinh của 
thân-sắc, này là sự biến diệt của thân-sắc; này là cám-giác ... này 
là nhận-thức ... này là những sự tạo-tác cố-ý ... này là thức, này là 
sự khởi sinh của thức, này là sự biến diệt của thức”; (Y nói: cách đó 
là quán xét, thiên quán, để thấy và biết mọi thứ [năm-uẩn] trong 
chúng ta đêu chỉ là sinh-diệt, vô-thường!): đó là cách mà “nhận- 
thức về sự vô-thường' được tu tập và phát triển để nó (có thể) loại 
bỏ tất cả tham dục giác quan (nhục dục), loại bỏ tất cả tham dục 
muốn được hiện hữu (hữu dục), loại bỏ tất cả sự vô-minh, và bứng 


sạch tất cả sự “tự-ta” (tự ngã, ngã mạn). ” 


(SN 22:102) 


228 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 229 


PHẢN Ш 
“ХАМ MƯƠI KINH СООР 


NHÓM 1 
NHÓM “CÁC PHẢN? 
(Anta-vagøa) 


KK K KK K K K 


103 (1) Các Phân (nghĩa gốc: đầu cuối, biên [antā]) 
Ó SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phần này.!? Bốn đó là gì? Phần 
danh-tính, phần nguồn-gốc danh tính, phần chấm-dứt danh tính, 


phần con-đường dẫn tới sự chấm dứt danh tính. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phần danh-tính? Nên nói 
rằng: đó là năm uân bị dính-chấp. Сап /hân-sắc bị dính-chấp, uán 
cảm-giác bị dính-chấp, uán nhận-thức bị dính-chấp, uân những sự 
tạo-tác có-y bị dính-chấp, uán гис bị dính-chấp. Đây được gọi là 


phần danh-tính. 


230 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phẩn nguồn-gốc của danh 
tính? Chính là dục-vọng này dẫn tới tái sinh [sự hiện hữu mới], có 
đi kèm bởi sự khoái lạc và nhục dục, tìm kiếm khoái lạc chỗ này 
chỗ nọ; đó là dục vọng khoái lạc giác quan (nhục dục), dục vọng 
muốn được hiện hữu (hữu dục), dục vọng muốn/vì bị hủy diệt (phi 
hữu dục). Đây được gọi là phần nguồn-gốc của danh tính. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phán chẩm-dứr danh tính? Đó 
là sự phai biến sạch sẽ (không còn dấu vết) của chính dục-vọng đó, 
sự dẹp bỏ và từ bỏ nó, sự tự do khỏi nó, sự không phụ thuộc vào 
nó. Đây được gọi là phần chắm-dứt danh tính. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phần con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt danh tính? Dó là Con đường Tám phần Thánh thiện (Bát 
thánh đạo), đó gồm: cách nhìn đúng đắn ... định tâm đúng đắn. Đây 


được gọi là phần con-đường dẫn tới sự chấm dứt danh tính. 


° 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn phần.” 


(SN 22:103) 


104 (2) Khổ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây vë sự khô, nguôn- 


góc khô, sự chắm-dứt khó, và con-đường dẫn tới sự châm dứt khô. 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 231 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là khó? Nên nói rằng: đó là năm 
uån bị dính-chấp. Năm đó là gì? Uán thân-sắc bị dính-chấp.... Đây 
được gọi là sự khô. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn-gốc khổ? Chính là duc- 
vọng này dẫn tới sự tái sinh [sự hiện hữu mới] .... Đây được gọi là 
nguồn-gốc khó. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chấm-dứt khổ. Đó là sự 
phai biến sạch sẽ và sự chấm dứt chính dục-vọng đó.... Đây được 
gọi là sự chấm-dứt khó. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt khổ? Dó là Con đường Tám phần Thánh thiện (Bát thánh đạo), 
đó gồm: cách nhìn đúng đắn ... định tâm đúng dàn. Đây được gọi là 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ.” 


(SN 22:104) 


105 (3) Danh Tính 

Ó Sāvatthī. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về danh-tính, 
nguồn-gốc danh tính, sự chấm-dứt danh tính, và con-đường dẫn tới 
sự châm dứt danh tính.” 

[Phần còn lại giống hệt bài kinh kế trên, thay chữ ‘khô’ bằng 
chữ “danh tính". | 


(SN 22:105) 


232 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


106 (4) Được Hiểu Hoàn-Toàn 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, ta sẽ day cho các thây những điêu nên 
được hiệu hoàn toàn, sự hiêu hoàn toàn, và người đã hiêu hoàn 


toàn. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được hiểu 
hoàn toàn (một cách đây đủ, toàn diện)? Này các Tỳ kheo, thân-sắc 
là thứ nên được hiểu hoàn toàn. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những 
sự tạo-tác cố-ý ... Thức là thứ nên được hiểu hoàn toàn. Đây được 


gọi là những điêu nên được hiệu hoàn toàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hiêu hoàn toàn? Đó là sự 
tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt si: đây được gọi là sự 


hiểu hoàn toàn. ([Sự tiêu diệt ba thứ này là Niết-bàn]) 


“Và, này các Tỳ kheo, ai là người đã hiểu hoàn toàn? Nên nói 
rằng: đó là bậc A-la-hán, bậc được gọi với danh từ đó và tên họ tộc 
của mình (tức được đọc chữ A-la-hán trước tên họ, ví dụ: A-la-hán 


Xá-lợi-phất...). Đây được gọi là người đã hiểu hoàn toàn.” 


(SN 22:106) 


107 (5) Các Ти Sĩ (Sa-môn) (1) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 233 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, có năm uân bị dính-châp này. Năm đó là 


gì? Сап thân-sắc bị dính-chấp ... uẫn thức bị dính-chấp. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu 
được, đúng thực như chúng là, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
giải-thoát đối với [trong trường hợp] năm uẫn bị dính-chấp này: thì 
những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la- 
môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do chưa tự mình 
chứng ngộ điều đó (sự thật đó) bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên 
trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những thứ đó đúng như chúng thực là, thì những người đó ta 
coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la- 
môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều đó (sự 
thật đó) bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên ngay trong kiếp này chứng 
nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và mục tiêu của 


bà-la-môn.” 


(SN 22:107) 


108 (6) Các Tu Sĩ (Sa-môn) (2) 


234 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


[Giống hệt kinh kế trên, chỉ thêm vào chữ “nguôn-gốc, sự 
biến-diệt”] 

О Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có năm uán bị dính-chấp này. Năm đó là 
gì? Сап thân-sắc bị dính-chấp ... uẫn thức bị dính-chấp. 

“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu 
được, đúng thực như chúng là, nguồn-gốc, sự biến-diệt, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] năm 
uán bị dính-chấp này: thì những người đó ta không coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn.... 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những thứ đó đúng như chúng thực là.... nên ngay trong kiếp 
này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và mục 


tiêu của bà-la-môn.”ˆ 


(SN 22:108) 


109 (7) Người Nhập-Lưu (Dự Lưu, Tu-đà-hoàn) 
О SãvatthI. 


“Này các Ty kheo, có năm uân bị dính-châp này. Năm đó là 


gì? Сап thân-sắc bị dính-chấp ... uẫn thức bị dính-chấp. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 235 


“Này các Tỳ kheo, khi môt người đệ tử thánh thiện hiêu 
được, đúng như chúng thực là, nguồn-gốc và sự biến-diệt, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] năm 
uán bị dính-chấp này, thì người đó được gọi là một người Nhập- 
lưu (người đã nhập vào dòng thánh đạo siêu thế, là bậc thánh 
Nhập-lưu), không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích-đên của mình.” 


(SN 22:109) 


110 (8) A-la-hán 


... Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu được, đúng như chúng 
thực là, nguồn-gốc và sự biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và 
sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] năm uán bị dính-chấp này, 
một Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp, thì 
người đó được gọi là một Tỳ kheo, đó là một A-la-hán, người đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống thánh thiện, đã làm 
xong những gì cần làm, đã hoàn toàn tiêu diệt những gông-cùm 
trói buộc vào sự hiện-hữu (tái sinh), người đã hoàn toàn giải thoát 


nhờ (thông qua) sự hiểu-biết cuối-cùng.”!!9 


(SN 22:110) 


236 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


111 (9) Dẹp Bỏ Tham Muốn (1) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, bất luận có tham-muốn nào đối với thân- 
sắc, bất luận có nhục-dục nào, sự khoái-lạc nào, dục-vọng nào (đối 
với thân-sắc)— hãy dẹp bỏ nó. Làm như vậy thì thân-sắc sẽ được 
dep bỏ, bị cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị xóa 
số để nó không còn khởi sinh lại trong tương lai. Cũng làm như 
vậy đối với [trong tường hợp] cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo- 


tác cô-ý, và thức.” 


(SN 22:111) 


112 (10) Dẹp Bỏ Tham Muốn (2) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, bất luận có tham-muốn nào đối với thân- 
sắc, bất luận có nhục-dục nào, sự khoái-lạc nào, dục-vọng nào, sự 
dính-líu và dính-chấp nào, những quan điểm tâm ý nào, những có- 
chấp nào, những khuynh-hướng tiềm-ấn nào (đối với thân-sắc)— 
hãy dẹp bỏ nó. Làm như vậy thì thân-sắc sẽ được đẹp bỏ, bị cắt bỏ 
tận gốc, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị xóa số để nó không 


còn khởi sinh lại trong tương lai. Cũng làm giống như vậy đối với 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 237 


[trong tường hợp] cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố -ý, và 


thức.” 


(SN 22:112) 


238 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


NHÓM 2 
NHÓM “NGƯỜI THUYÉT PHÁP? 
(Dhammakathika-vagøa) 


KK K K K K K K 


113 (1) Vô Minh 


Ó Sãvatthr. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh”. Giờ, 
thưa Thê Tôn, cái gì là vô-minh (sự ngu tôi, sự không hiêu biết, sự 
hiệu biệt sai lạc), và theo cách nào người ta bị chìm дап trong sự 


vô-minh?” 


“Này Tỳ kheo, ở đây, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiểu được /hân-sắc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, 
và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Người đó không hiểu được 
cảm-giác.... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố-ÿ ... thức, nguồn 
gốc спа nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt 
nó. Đây được gọi là sự vô-minh, và theo cách như vậy là người ta 


bị chìm đắm trong vó-minh.”!11 


(SN 22:113) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 239 


114 (2) Sự Hiểu Biết Đích Thực (Hữu-Minh) 


Ó Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sự hiểu-biết đích thực, sự 
hiểu-biết đích thuc’. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là sự hiểu-biết đích 
thực (sự hiều-biết chân thực; chân trí, minh), và theo cách nào một 


người đạt tới sự hiểu-biết đích thực?” 


“Này Tỳ kheo, ở đây, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy hiểu được /hân-sắc, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và 
con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Người đó hiểu được cảm-giác 

. nhận-thức ... những sự tạo-tác сд-у ... thức, nguồn góc của nó, 
sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Đây 
được gọi là sự hiểu-biết đích thực (hữu-minh), và theo cách như 


vậy là người đã đạt tới sự hiểu-biết đích thực.” 


(SN 22:114) 


115 (3) Người Thuyết Pháp (1) 
О Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người thuyết Pháp, người 
thuyết Pháp’. Thưa Thế Tôn, theo cách nào thì một người là người 


thuyết Pháp?”112 


240 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Này Tỳ kheo, nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới 
sự ghê-sợ đối với /hân-sắc, dé dẫn tới sự phai-biễn và sự chấm-dứt 
của nó, thì người đó có thé được gọi là một người thuyết Pháp. Nếu 
ai đang tu tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với thân-sắc, dé dẫn 
tới sự phai-biến và sự chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được 
gọi là một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp. Nếu, thông 
qua sự ghê-sợ đối với thân-sắc, thông qua sự phai-biễn và sự châm- 
dứt của nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp, 
thì người đó có thé được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết-bàn 


ngay trong kiếp này. 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp với mục đích 
dẫn tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác có-y ... thức, dé dẫn tới sự phai-biến và sự châm-dứt của nó, thì 
người đó có thể được gọi là một người thuyết Pháp. Nếu ai đang tu 
tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... thức, аё dẫn 
tới sự phai-biến và sự chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được 
gọi là một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp. Nếu, thông 
qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... thức, thông qua sự phai-biến và 
sự chấm-dứt của nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không-còn 
dính-chấp, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đã chứng 
ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này. 


(SN 22:115) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 241 


116 (4) Người Thuyết Pháp (2) 


Ó Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người thuyết Pháp, người 
thuyết Pháp’. Thưa Thế Tôn, theo cách nào thì một người là người 
thuyết Pháp? Theo cách nào là một người đang tu tập đúng theo 
Giáo Pháp? Theo cách nào là một người đã chứng ngộ Niết-bàn 


ngay trong kiếp này?” 


[Phân còn lại giống hệt nhw lời định nghĩa trong kinh kế 


trên. | 


(SN 22:116) 


117 (5) Sự Ràng Buộc 


Ó Sãvatth1. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ 
dạy ... cứ col thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ ‘ta’ sở hữu thân-sắc, 
hoặc thân-sắc là ở trong cái ‘ta’, hoặc ‘ta’ ở trong thân-sắc. Này 
các Tỳ kheo, đây được gọi là người phàm phu không được chỉ dạy 
là người bị trói buộc bởi sự ràng-buộc vào thân-sắc, người bị trói 
buộc bởi sự ràng-buộc bên trong và bên ngoài, người không nhìn 
thấy bờ gần và bờ xa (thử ngạn và bỉ ngạn), người lớn già trong sự 


ràng-buộc, người chêt đi trong sự ràng-buộc, người ở trong sự 


242 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


ràng-buộc cứ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác (tức luôn bị tái 
sinh luân hỏi). 

“Người đó cứ col cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác 
có-y .. thuc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ “а” sở hữu thức, hoặc thức ở 
trong cái “ta”, hoặc “ta” ở trong thức. Này các Tỳ kheo, đây được 
gọi là người phàm phu không được chỉ dạy là người bị trói buộc 
bởi sự ràng-buộc vào cảm-giác ... thức ... người ở trong sự ràng- 


buộc cứ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy không coi thân-sắc là cái ‘ta’, hoặc nghĩ “а” sở hữu thân- 
sắc, hoặc thân-sắc là ở trong cái “ta”, hoặc ‘ta’ ở trong thân-sắc. 
Này các Tỳ kheo, đây được gọi là người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy là người không bị trói buộc bởi sự ràng-buộc vào thân-sắc, 
người không bị trói buộc bởi sự ràng-buộc bên trong và bên ngoài, 
người nhìn thấy bờ gần và bờ xa, người được giải thoát khỏi sự 


khô đau, ta nói vậy. 


“Người đó không coi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác cố-ý ... thức là cái Ча”, hoặc nghĩ “а” sở hữu thức, hoặc 
thức ở trong cái “ta”, hoặc “а” ở trong thức. Này các Tỳ kheo, đây 
được gọi là người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy là người 
không bị trói buộc bởi sự ràng-buộc vào cảm-giác ... thức ... người 


đó được giải thoát khỏi sự khó đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:117) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 243 


118 (6) Chất Vấn (D) !Š 


Ó Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, các thầy có coi /hân- 
sắc như vầy không: “Đây là “của-ta', đây là ‘ta’, đây là bản thân 


ta’ ?” 
“Không, thwa Thé Tôn” 


“Tót, các Tỳ kheo! Thân-sắc nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như уду: “Đây không phải là “của- 
ta’, đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta’. 

“Các thày có col cam-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác 
cő-ý ... thức như уду không: “Đây là ‘cùa-ta’, đây là ‘ta’, đây là 


bản thân ta”?” 
“Không, thưa Thế Tôn” 


“Tốt, các Tỳ kheo! Cảm-giác ... Thức nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không 
phải là “của-ta”, đây không phải là ‘ta’, đây không phải bản thân 


° 


ta. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 22:118) 


244 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


119 (7) Chất Vấn (2) 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, các thầy có coi thân- 
sắc như уду không: “Đây không phải là “của-ta, đây không phải là 
‘ta’, đây không phải là bản thân ta”?” 


“Có, thưa Thế Tôn” 


“Tốt, các Tỳ kheo! Thân-sắc nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, băng trí tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không phải là “của- 
ta’, đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta’. 


“Các thầy có col cđm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác 
cő-ý ... thức như vầy không: “Đây không phải là “của-ta', đây 
không phải là “ta”, đây không phải bản thân ta”. 

“Có, thưa Thế Tôn” 


“Tốt, các Tỳ kheo! Cảm-giác ... Thức nên được nhìn thấy 
đúng như nó thực là, bằng trí tuệ chánh đúng, như уйу: “Đây không 
phải là “của-ta', đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân 


° 


ta. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa).” 


(SN 22:119) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 245 


120 (8) Những Thứ Gông Cùm 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ gông 


cùm (trói buộc), và sự gông cùm. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ gông cùm, và cái 
øì là sự gông cùm? Này các Tỳ kheo, thân-sắc là một thứ gông 
cùm; tham-muốn và nhục-dục đối với nó chính là sự gông cùm ở 
đó. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cố-ý ... Thức là 
một thứ gông cùm; tham-muốn và nhục-dục đối với nó chính là sự 


gông cùm ở đó. 


“Những (năm) thứ này được gọi là những thứ gông cùm, và 


đây chính là sự gông cùm.” 


(SN 22:120) 


121 (9) Những Thứ Có Thể Bị Dính-Chấp Vào Đó 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ (mình) 
có thể bị dính-chấp vào đó và sự dính-chấp. Hãy lắng nghe điều 
đó.... 


246 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ (mình) có thé bị 
dính-chấp vào đó, và cái gì là sự dính-chấp? Này các Tỳ kheo, 
thân-sắc là thứ mình có thể bị dính-chấp vào nó; tham-muốn và 
nhục-dục đối với nó chính là sự dính-chấp ở đó. Cảm-giác ... 
Nhận-thức ... Những sự tạo-tác có-y ... Thức là thứ mình có thể bị 
dính-chấp vào nó; tham-muốn và nhục-dục đối với nó chính là sự 


dính-chấp ở đó. 


“Những (năm) thứ này được gọi là những thứ (mình) có thé 


bị dính-chấp vào đó, và đây chính là sự dính-chấp.” 


(SN 22:121) 


122 (10) Có Đức Hanh (Giới Hanh) 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la 
(Mahãkotthita) đang sống ở Bãrãnasĩ (Ba-la-nại) trong khu Vườn 
Nai tại Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). 
Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi nơi ån tu, đến 


ойр thầy Xá-lợi-phất, chào hỏi, và nói: 


- “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà môt Ту 
kheo có đức hạnh (giới hạnh) nên chú-tâm một cách kỹ càng (như 


lý tác ý)?” 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 247 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo có giới hạnh nên chú 
tâm một cách kỹ càng tới năm uán bị dính-chấp /à vô thuong, là 
khổ, như là căn bệnh, như ung nhọt, nhw một mũi tên, là sự thống 
khó, là tai họa, như người dung kẻ lạ, là đang tan rã, là trồng 
không, là vô ngã (vô ngã: không là gì cả, không phải là “Ча”, không 
phải là ngã). 1“ Năm đó là gì? Uán £hân-sắc bị dính-chấp, uán cám- 
giác bị dính-chấp, uán nhận-thức bị dính-chấp, uân những sự tạo- 
tác cô-ý bị dính-chấp, uân ức bị dính-chấp. Một Tỳ kheo có giới 
hạnh nên chú tâm một cách kỹ cảng vào năm uán bị dính-chấp này 
là vô thường ... là trồng không, là vô ngã. Này đạo hữu, khi một Tỳ 
kheo có đức hạnh chú tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm uán 
bị dính-chấp này, thì có khả năng người đó chứng ngộ được thánh 


quả Nhập-lưu.” 


- “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà тої 


Ту kheo là bác thánh Nhập-lưu nên chú-tâm một cách kỹ càng?” 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh Nhập-lưu 
nên chú tâm một cách kỹ càng vào năm uán bị dính-chấp này là vô 
thường ... là trồng không, là vô ngã. Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo 
là bậc thánh Nhập-lưu chú tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm 
uán bị dính-chấp này, thì có khả năng rằng người đó chứng ngộ 


được thánh quả Nhắt-lai.” 


- “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà тої 


Tỳ kheo là bậc thánh Nhát-lai nên chú-tâm một cách kỹ càng?” 


248 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh Nhất-lai 
nên chú tâm một cách kỹ càng vào năm uán bị dính-chấp này là vô 
thường ... là trồng không, là vô ngã. Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo 
là bậc thánh Nhất-lai chú tâm một cách kỹ cảng như vậy vào năm 
uấn bị dính-chấp này, thì có khả năng rằng người đó chứng ngộ 


được thánh quả Bắt-lai.” 


- “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà тё 


Tỳ kheo là bậc thánh Bát-lai nên chú-tâm một cách kỹ càng?” 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh Bắt-lai 
nên chú tâm một cách kỹ càng vào năm uán bị dính-chấp này là vô 
thường ... là trồng không, là vô ngã. Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo 
là bậc thánh Bắt-lai chú tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm 
uån bị dính-chấp này, thì có khả năng ràng người đó chứng ngộ 


được thánh quả A-la-hán.” 


- “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà mót 
Tỳ kheo là một bác thánh A-la-hán nën chú-tầm một cách kỹ 


càng?” 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh A-la-hán 
nên chú tâm một cách kỹ càng vào năm uán bị dính-chấp này là vô 
thường ... là trồng không, là vô ngã. Này đạo hữu, đối với một bậc 
thánh A-la-hán thì không còn gì để làm thêm nữa và cũng không 
cần lặp lại những gì đã làm xong. Tuy nhiên, khi những điều đó 


vẫn được tu tập và phát triển (được chú tâm kỹ càng) như vậy, thì 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 249 


chúng sẽ dẫn tới một sự an trú lạc-trú ngay trong kiếp này và dẫn 


tới sự chánh-niệm và sự thường rõ-biết (tỉnh giác).”!!Š 


(SN 22:122) 


123 (11) Đã Được Chỉ Dạy 
[Giống hệt bài kinh kế trên, chỉ khác là “một Ту kheo có đức 
hạnh” được thay bằng “một Ту kheo đã được chỉ dạy”. ] 


(SN 22:123) 


124 (12) Kappa (1) 


О Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Kappa đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, dé mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả 
những dấu hiệu (hình tướng) bên ngoài, cái sự tạo nên cái “ta”, su 
tạo nên cái “của-ta”, và khuynh hướng tiềm др tạo nên sự “tự-ta” (tự 


ngã, ta-đây) không còn xảy ra ở bên trong?” 


[Phân còn lại giống hệt kinh SN 22:71, chỉ khác là người 
nghe được đổi thành thầy Kappa.] 


(SN 22:124) 


250 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


125 (13) Kappa (2) 


Ó Sãvatthr. Lúc đó có Ngài Kappa đến gặp đức Thế Tôn... 


và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, để mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả 
những dấu hiệu (hình tướng) bên ngoài, tâm loại bỏ hết cái sự tạo 
nên cái ‘ta’, sự tạo nên cái “của-ta', và khuynh hướng tiềm án tạo 
nên sự “tự-ta' (tự ngã, ta-đây), (nó) đã vượt qua sự phân biệt đối 


đãi, và được bình an và được giải thoát một cách khéo léo?” 


[Phân còn lại giống hệt kinh SN 22:72, chỉ khác là người 
nghe được đổi thành thầy Kappa.] 


(SN 22:125) 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 251 


NHÓM 3 
NHÓM “VÔ MINH 
(Avijjā-vagga) 


KK K KK KK K 


126 (1) Thuộc Tính Khởi Sinh (1) 


(i) Ó Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn 
... và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô- 
minh, vô-minh°. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là vô-minh, và theo cách 


nào người ta bị chìm đăm trong vô-minh?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiêu được thân-săc là thuộc tính (bị, tùy thuộc, phải chịu, 
luôn có) khởi sinh, đúng như nó thực là như vầy: “Thân-sắc là 
thuộc tính khởi sinh” (hữu sinh). Người đó không hiểu được thân- 
sắc luôn là biến diệt, đúng như nó thực là như уду: “Thân-sắc là 
thuộc tính biến diệt (hữu diệt). Người đó không hiểu được thân- 
sắc là thuộc tính khởi sinh và biến diệt, đúng như nó thực là như 
уйу: “Thân-sắc là thuộc tính khởi sinh và biến diệt” (hữu sinh, hữu 
diệt). 

“Người đó không hiểu được cám-giác ... nhận-thức ... những 


sự tạo-tác сӧ-у ... thức là thuộc tính khởi sinh, đúng như nó thực là 


252 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


như уйу: “Thức là thuộc tính khởi sinh” (sinh) ... là thuộc tính biến 
diệt (diệt) ... là thuộc tính khởi sinh và biến diệt” (sinh và diệt). 
“Này Tỳ kheo, đây được gọi là sự vô-minh, và theo cách như 


vậy là một người bị chìm đăm trong vô-minh.” 


() Sau khi điều này được nói ra, vị Tỳ kheo đó đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sự hiểu-biết đích 
thực, sự hiểu-biết đích thực' (hữu-minh, chân trí). Giờ, thưa Thế 
Tôn, cái gì là sự hiểu-biết đích thực, và theo cách nào một người 


đạt tới sự hiểu-biết đích thực?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy thi hiểu được /hân-sắc là thuộc tính khởi sinh, đúng như nó 
thực là như уду: “Thân-sắc là thuộc tính khởi sinh’ (sinh). Người 
đó hiểu được thân-sắc là thuộc tính biến diệt, đúng như nó thực là 
như уду: “Thân-sắc là thuộc tính biến diệt (diệt). Người đó hiểu 
được thân-sắc là thuộc tính khởi sinh và biến diệt, đúng như nó 
thực là như vây: “Thân-sắc là thuộc tính khởi sinh và biến diệt 
(sinh và diệt). 

“Người đó hiểu được cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác có-y .. thuc là thuộc tính khởi sinh, đúng nhu nó thực là 
như уду: “Thức là thuộc tính khởi sinh’ (sinh) ... là thuộc tính biến 
diệt (diệt) ... là thuộc tính khởi sinh và biến diệt” (sinh và diệt). 

“Này Tỳ kheo, đây được gọi là sự hiểu-biết đích thực, và 
theo cách như vậy là một người đạt tới sự hiểu-biết đích thực.” 


(SN 22:126) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 253 


127 (2) Thuộc Tính Khởi Sinh (2) 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la 
(Mahãkotthita) đang sống ở Bārāņasī (Ва-Ја-паі) trong khu Vườn 
Nai tại Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). 
Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi chỗ án tu, đến 
gặp thầy Xá-lợi-phất ... và nói: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, thường 
nghe nói “vô-minh, vô-minh”. Giò, пау đạo hữu, cái gì là vô-minh, 


và theo cách nào người ta bị chìm đăm trong vô-minh?” 


[Phần còn lại giống hệt lời đoạn kinh ( của bài kinh SN 
22:126 kế trên. 


(SN 22:127) 


128 (3) Thuộc Tính Khởi Sinh (3) 


О Вагапазт (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai tại Isipatana 
(Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Sau khi ngồi xuống 
một bên, thầy Đại Câu-hi-la đã nói với thầy Xá-lợi-phát: “Này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “sự hiểu-biết đích thực, sự hiểu- 
biết đích thực” (hữu-minh). Giờ, này đạo hữu, cái gì là sự hiểu-biết 
đích thực, và theo cách nào một người đạt tới sự hiểu-biết đích 


thực?” 


254 * Bộ Kinh Liên Кё — QUYỀN 3 


[Phân còn lại giống hệt lời đoạn kinh Gü của bài kinh SN 
22:126 ở trên. 


(SN 22:128) 


129 (4) Sự Thỏa Thích... (1) 


О Вагапаѕт (Ba-la-nai) trong khu Vườn Nai tại Isipatana 
(Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Sau khi ngồi xuống 
một bên, thầy Đại Câu-hi-la đã nói với thầy Xá-lợi-phất: “Này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh'. Giờ, này 
đạo hữu, cái ої là vô-minh, và theo cách nào người ta bị chìm đắm 


trong vô-minh?” 


“Ở đây, này đạo hữu, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiểu được, đúng như nó thực là, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, 
và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc, cảm-giác, 
nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức. Này đạo hữu, đây được 
gọi là sự vô-minh, và theo cách như vậy là một người bị chìm đắm 


trong vô-minh.” 


(SN 22:129) 


150 (5) Sự Thỏa Thích... (2) 


О Bārāņasī (Ba-la-nạai) trong khu Vườn Nai tại Isipatana 


(Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Sau khi ngồi xuống 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 255 


một bên, thầy Đại Câu-hi-la đã nói với thầy Xá-lợi-phất: “Này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “sự hiểu-biết đích thực, sự hiểu- 
biết đích thực” (hữu-minh, chân trí). Giờ, này đạo hữu, cái gì là sự 
hiểu-biết đích thực, và theo cách nào một người đạt tới sự hiểu-biết 


đích thực?” 


“Ở đây, này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
thi hiểu được, đúng như nó thực là, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và 
sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] thân-sắc, cảm-giác, nhận- 
thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức. Này đạo hữu, đây được gọi là 
sự hiểu-biết đích thực, và theo cách như vậy là một người đạt tới 


sự hiểu-biết đích thực.” 


(SN 22:130) 


131 (6) Sự Khởi Sinh... (1) (Nguồn Gốc) 


О Вагапазт (Ba-la-nạai) trong khu Vườn Маі tại Isipatana 
(Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới).... “Này đạo hữu 
Xá-lợi-phất, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh', và theo cách 


nào người ta bị chìm đăm trong vô-minh?” 


“Ở đây, này đạo hữu, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiểu được, đúng như nó thực là, sự khởi-sinh (nguồn góc) và 
sự biến-mất, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với 


[trong trường hợp] cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và 


256 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


thức. Này đạo hữu, đây được gọi là sự vô-minh, và theo cách như 


vậy là một người bị chìm đăm trong vô-minh.” 


(SN 22:131) 


132 (7) Sự Khởi Sinh... (2) 


О Вагапаѕт (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai tại Isipatana 
(Isipatana có nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới).... “Này đạo hữu 
Xá-lợi-phất, thường nghe nói “sự hiểu-biết đích thực, sự hiểu-biết 
đích thực” (hữu-minh, chân trí), và theo cách nào một người đạt tới 


sự hiểu-biết đích thực?” 


“Ó đây, này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ day 
thì hiêu được, đúng như nó thực là, sự khởi sinh (nguồn góc) Và su 
biến mát, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp] cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức. 
Này đạo hữu, đây được gọi là sự hiểu-biết đích thực, và theo cách 


như vậy là một người đạt tới sự hiểu-biết đích thực.” 


(SN 22:132) 


133 (8) Ngài Câu-hi-la (Koffhita) (1) 


[Giống hệt bài kinh SN 22:129 và SN 22:130 cộng lại, chỉ 
khác là lân này thì thầy Xá-lợi-phất lại hỏi và thầy Đại Câu-hi-la 
trả lời. ] 


(SN 22:133) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 257 


134 (9) Ngài Câu-hi-la (Koffhita) (2) 


[Giống hệt bài kinh SN 22:131 và SN 22:132 cộng lại, chỉ 
khác là lần này thì thầy Xá-lợi-phất lại hỏi và thầy Đại Câu-hi-la 


trả lời. | 


(SN 22:134) 


135 (10) Ngài Câu-hi-la (Koffhia) (3) 


[Tình huống cũng giống kinh trên]. Sau khi ngồi xuống một 
bên, thầy Xá-lợi-phất nói với thầy Đại Câu-hi-la: “Này đạo hữu 
Câu-hi-la, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh”. Gio, này đạo hữu, 
cái gì là vô-minh, và theo cách nào người ta bị chìm đắm trong vô- 


minh?” 


“Ở đây, này đạo hữu, người phàm phu không được chỉ dạy 
không hiểu được, đúng như nó thực là, thân-săc, sự khởi-sinh của 
nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó. 
Người đó không hiểu được, đúng như nó thực là, cám-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thuc, su khởi-sinh của nó, 
sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Này 
đạo hữu, đây được gọi là sự vô-minh, và theo cách như vậy là một 


người bị chìm đăm trong vô-minh.” 


258 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với 
thầy Đại Câu-hi-la: “Này đạo hữu Câu-hi-la, thường nghe nói “sự 
hiểu-biết đích thực, sự hiểu-biết đích thực” (hữu-minh, chân trí. 
Giờ, này đạo hữu, cái gì là sự hiểu-biết đích thực, và theo cách nào 


một người đạt tới sự hiểu-biết đích thực?” 


“Ó đây, này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã duoc chỉ day 
thì hiéu được, đúng như nó thực là, hân-sắc, sự khởi-sinh của nó, 
sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Người 
đó hiểu được, đúng như nó thực là, cảm-giác.... nhận-thức.... 
những sự tạo-tác cő-ý ... thức, sự khởi-sinh của nó, sự châm-dứt 
của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó. Này đạo hữu, đây 
được gọi là sự hiểu-biết đích thực, và theo cách như vậy là một 


người đạt tới sự hiểu-biết đích thực.” 


(SN 22:135) 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 259 


NHÓM 4 
NHÓM ‘THAN CHÁY ĐỎ? 
(Kukkula-vagga) 


KK K K K K K K 


136 (D) Than Cháy Đỏ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là than cháy đỏ ([Y nói: nhu hỏa 
hoạn thiêu cháy = bản chất сйа sự khổi), cảm-giác là than cháy đỏ, 
nhận-thức là than cháy đỏ, những sự tạo-tác có-y là than cháy đỏ, 
thức là than cháy đỏ. Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như 
vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ 
đối với thân-sắc ... sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự 
ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ.... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã 


tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:136) 


137 (2) Vô-Thường (1) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, các thây nên dẹp bỏ tham-muôn đôi với 


bất cứ thứ gì là vô-thường. Và cái gì là vô thường? Thân-sắc là vô 


260 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


thường; các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với nó. Cảm-giác ... 
Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cố-ý ... Thức là vô thường; các 
thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy 


nên đẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ thứ gì là vô thường.” 


(SN 22:137) 


138 (3) Vô-Thường (2) 


.. “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với 


bất cứ thứ gì là vô thường.”.... 


[Phần còn lại giống hệt kinh kế trên, ngoại trừ chữ “tham- 


muốn” được thay bằng chữ “nhục-dục”.] 


(SN 22:138) 


139 (4) Vô- Thường (3) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và 


nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là vô thường.”... 


[Phần còn lại giống hệt kinh SN 22:137 ở trên, ngoại trừ chữ 


“tham-muón” được thay băng chữ “tham-muôn và nhục-dục”. | 


(SN 22:139) 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 261 


140 (5) Khổ (1) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối 


với bất cứ thứ gì là khổ.”... (107 kinh tương tự như kinh 137 ở trên) 


(SN 22:140) 


141 (6) Khổ (2) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với 


bất cứ thứ gì là khổ.”... (lời kinh tương tự như kinh 138 ở trên) 


(SN 22:141) 


142 (7) Khổ (3) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và 
nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là khổ.”... (ởi kinh tương tự như 


kinh 139 ở trên) 


(SN 22:142) 


143 (8) Vô-Ngã (1) 


262 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn đối 
với bất cứ thứ gì là vô ngã.”... (lời kinh tương tự như kinh 137 ở 


trên) 


(SN 22:143) 


144 (9) Vô-Ngã (2) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với 


bất cứ thứ gì là vô ngã.”... (lời kinh tương tự như kinh 138 ở trên) 


(SN 22:144) 


145 (10) Vô-Ngã (3) 


... “Này các Tỳ kheo, các Шау nên dẹp bỏ tham-muôn và 
= E 


nhục-dục đôi với bât cứ thứ gì là vô ngã. 


kinh 139 ở trên) 


.. (lời kinh tương tự nhw 


(SN 22:145) 


146 (11) Thám Nhuán Trong Sự Ghê-Sợ 


Ó Sāvatthī. 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 263 


“Này các Tỳ kheo, đối với một người họ tộc đã xuất gia (tu 
hành) vì niềm-tin, thì điều này là đúng theo Giáo Pháp: người đó 
nên sống thám nhuàn (miên man, miên mật) trong sw ghê-sợ đối 
với thân-sắc, cảm-giác, nhán-thức, những sự tạo-tác có-y, và 
thức.!!® Người đó sông thấm nhuàn trong sự ghê-sợ đối với thân- 
sắc ... thức, hoàn toàn hiểu được thân-sắc, cảm-giác, nhận-thức, 
những sự tạo-tác cố-ý, và thức. Người hoàn toàn hiểu được thân- 
sắc ... thức thì được tự do khỏi thân-sắc ... thức. Người đó thoát 
khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng; 


người đó thoát khỏi sự khó đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:146) 


147 (12) Quán Xét Sự Vô- Thường'" 
Ó Sãvatth. 


“Này các Ty kheo, đối với một người họ tộc đã xuất gia Vì 
niềm-tin, thì đây là điều đúng theo Giáo Pháp: người đó sống quán 
xét (quán niệm, thiền quán) sự vô-/ường trong thân-sắc ... thức... 
[Tiếp tục giống hệt như lời bài kinh kế trên, ngoại trừ “sống thấm 
nhuân trong sự ghê-sợ đối với...” được thay bằng “sống quán xét 
sự vô-thường trong...”]| ... người đó thoát khỏi sự khổ đau, ta nói 


vậy. 


(SN 22:147) 


264 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


148 (13) Quán Xét Sự Khổ 


... “người đó sống quán xét sự khổ trong thân-sắc ... thức... 
[Tiếp tục giống hệt như lời bài kinh kế trên, ngoại trừ “sự vô 
thường trong...” được thay bằng “sự khổ trong...”] ... người dó 


thoát khỏi sự khô đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:148) 


149 (14) Quán Xét Sự Vô-Ngã 


... “người đó sống quán xét sự vô-ngã trong thân-sắc ... thức 
= [Tiếp tuc giống hệt như lời bài kinh kế trên, ngoại tre “sự khổ 
trong...” được thay bằng “sự vô ngã trong...”].... người đó thoát 


khỏi sự khô đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:149) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 265 


NHÓM 5 
NHÓM “CÁCH NHÌN? 
(DIitthi-vagga) 


KK K K K K K K 


150 (1) Ó Bên Trong 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt, {дп tại), do dính- 


châp vào cái gì, nên có sướng và khô khởi sinh ở bên-trong?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 
đức Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào 
đức Thế Tôn. Thật tốt lành nếu Thế Tôn giảng giải cho chúng con 
ý nghĩa của điều đó. Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi 


nhớ nó.” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, do dính-châp vào thân- 
sắc, nên có sướng và khô khởi sinh ở bên-trong. Khi có cảm-giác 
. nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... thức, do dính-châp vào 


cảm-giác ... thức, nên có sướng và khô khởi sinh ở bên-trong. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng 


hay vô thường?” 


266 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Vô thường, thưa Thế Tôn” 

“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” 

“Khô, thưa Thế Tôn” 

“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu sướng và khó có khởi sinh ở bên-trong, 
hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn” 

“Cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cỗ-ý .. thức là 
thường hằng hay vô thường?.... Nhưng nếu không dính-chấp vào 
thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi, thì liệu sướng và khổ 
có khởi sinh ở bên-trong, hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:150) 


151 (2) Đây Là “Của-Ta” 
О Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, và do dính-chấp vào cái gì, 
do có-cháp vào cái gì, nên người ta coi các thứ là như уду: “Đây là 


“của-ta°, đây là ‘ta’, đầy là bản thân ta?” 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 267 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn....” 


“Khi có thân-sắc, do dính-chấp vào thân-sắc, do cố-chấp vào 
thân-sắc, nên người ta cứ coi các thứ là như уду: “Đây là “của-ta”, 
đây là ‘ta’, đây là bản thân ќа’. Khi có cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý ... thức, do dính-chấp vào thức, do có-cháp 
vào thức, nên người ta cứ coi các thứ là như уду: “Đây là “của-ta”, 


đây là ‘ta’, đây là bản thân ta’. 
“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 
thường hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”.... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu người ta có thể coi thứ gì là như уду: 


“Đây là “của-ta”, đây là ‘ta’, đây là bản thân ta”, hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:151) 


268 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


152 (3) Cái ‘Ta’ (Ngã) 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-chấp vào cái gì, do 
cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (quan điểm, kiến chấp) 
như уйу: “Cái là cái “а” (ngã) chính là thế giới; sau khi qua đời 
(chết đi), ta sẽ là— thường hằng, ón định (chắc chắn), bất diệt, 
không bị thay đôi”??!!8 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do có-cháp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: 
“Cái là cái “ta” (ngã) chính là thế giới; sau khi qua đời (chết đi), ta 
sẽ là—thường hằng, ón định, bất diệt, không bị thay đổi”. Khi có 
... do đính-chấp vào ... do cố-chấp vào cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: 
“Cái là cái “а” (ngã) chính là thế giới; sau khi qua đời (chết đi), ta 
sẽ là—thường hằng, ón định, bát diệt, không bị thay đồi". 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 


thường hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”.... 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 269 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi, thì liệu cách-nhìn như vậy có thể khởi sinh hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:152) 


153 (4) Nếu Điều Đó Không Là Vậy Đối Với Та 
О SãvatthI. 


“Này các Ту kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (quan điêm) như vây: 
“Nêu ta đã không là vậy, và nêu điêu đó không là vậy đôi với ta; ta 
sẽ là vậy, [và] nó sẽ không là vậy đối với ta'??1! 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, do dính-châp vào thân- 
sắc, do cô-châp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: 


“Nêu ta đã không là vậy, và nêu điêu đó không là vậy đôi với ta; ta 


270 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


sẽ là vậy, [và] điều đó sẽ không là vậy đối với ta’. Khi сб... do 
dính-chấp vào ... do cố-chấp vào cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác сб-ў ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như уду: “Nếu ta 
đã không là vậy, và nếu điều đó không là vậy đối với ta; ta sẽ là 
vậy, [và] nó sẽ không là vậy đối với ta’. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc ... thức là 
thường hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ là vô thường, khó, và 
luôn bị thay đổi, thì liệu cách-nhìn như vậy có thể khởi sinh hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:153) 


154 (5) Cách Nhìn Sai Lạc (tà kiến) 


Ó Sāvatthī. 


Chương 22 — Liên Kết МАМ-ОАМ * 271 


“Này các Ту kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 


cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn sai lạc (tà kiến)?”!29 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, do dính-châp vào thân- 
sắc, do cô-châp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn sai lạc. Khi 
có cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... thức, nên khởi 


sinh cách-nhìn sai lạc. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 


thường hằng hay vô thường?” 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi, thì liệu cách-nhìn (sai lạc) như vậy có thể khởi 


sinh hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:154) 


272 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


155 (6) Cách Nhìn Danh Tính (thân kiến) 
О SãvatthI. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (có) danh-tính (thân 


kiện)?! 


[Giống hệt bài kinh ké trên, ngoại trừ chữ “cách-nhìn sai 


~ 


lạc” được thay bằng chữ “cách-nhìn danh tính". | 


(SN 22:155) 


156 (7) Cách Nhìn Cái ‘Ta’ (ngã kiến) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (có) cái ‘ta’ (ngã 
kiên)?” 

[Giống hệt bài kinh kê trên, ngoại trừ chữ “cách-nhìn danh- 


tính” được thay bằng chữ “cách-nhìn cái ча?” ] 


(SN 22:156) 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN • 273 


157 (8) Sự Có Chấp 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái ої, nên khởi sinh những gông-cùm, những cô-châp, 


và những xiềng-xích trói buộc?”!2? 


[Giống hệt bài kinh kế trên, ngoại trừ chữ “cách-nhìn cái 
“а?” được thay bằng những chữ “những gông-cùm, những có- 


chap, và những xiêng-xích trói buộc). ] 


(SN 22:157) 


158 (9) Sự CÉ Chấp (2) 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái ої, nên khởi sinh những gông-cùm, những cô-châp, 


và những còng-xích trói buộc, và sự năm-g1ữ?” 


[Giống hệt bài kinh kê trên, chỉ thêm chữ “sự năm-giữ` sau 


chữ “...những xiêng-xích trói buộc”. ] 


(SN 22:158) 


159 (10) Ananda 


274 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Ó Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn ... 


thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo 
Pháp một cách ngắn gọn, để sau khi nghe được Giáo Pháp từ đức 
Thế Tôn, con sẽ sống (tu hành) một mình, thu mình (lui về), 


chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định.”!2 


“Này Ananda, thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường là 
sướng hay khó?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là như уду: “Đây là 
“của-ta', đây là ‘ta’, đây là bản thân ta”, hay không? — “Không, 
thưa Thế Tôn”. 


“Cảm-giác là thường hằng hay vô thường?” ... Nhận-thức là 
thường hăng hay vô thường?”.... Những sự tạo-tác có-ý là thường 
hằng hay vô thường?”.... Thức là thường hăng hay vô thường?” — 
“Vô thường, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường là sướng hay 
khổ?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thú gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi thì có đáng được coi là như vây: “Đây là “của-ta', đây là 


‘ta’, đây là bản thân ta’, hay không? — “Không, thưa Thế Tôn”. 


“Do vậy, này Ananda, mọi thê-sắc dù là loại ої, quá khứ, 
š y 


tương lai, hay hiện tại.... 


Chương 22 — Liên Kết NĂM-UẨN * 275 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 22:159) 


276 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Chương 23 


Liên Kết RADHA 


(23 Radha—samyutta) 
(23 Tương Ung Оап) 


278 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 279 


NHÓM 1 
NHÓM “MA-VƯƠNG THỨ NHÁT? 
(Pathama-Mara-vagøa) 


KK K K K K K K 


1 (1) Ma- Vương (Māra) 


О Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Rādha đến gặp đức Thế Tôn,” 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa đức Thế Tôn, thường nghe nói “Ма Vương, Ma 


Vuong’. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là như có Ma Vuong?”!25 


“Này Rādha, khi có /hân-sắc là như có Ma Vương, có kẻ 
giết, hay kẻ bị giết. Do vậy, này Rãdha, hãy nhìn thân-sắc là Ma 
Vương, nhìn nó như kẻ giết, nhìn nó như kẻ bị giết. Hãy nhìn nó 
như căn bệnh, như ung nhọt, như một mũi tên, như sự thống khó, 
như nỗi thống khó thực sự. Ai nhìn thấy như vậy là nhìn thấy một 


cách đúng dàn. 


“Này Radha, khi có cđm-giác ... Khi có nhận-thức ... Khi có 
những sự tao-tác có-y ... Khi có ức, là như có Ma Vương, có kẻ 
giết, hay kẻ bị giết. Do vậy, này Rãdha, hãy nhìn cảm-giác ... thức 
là Ma Vương, nhìn nó như kẻ giết, nhìn nó như kẻ bị giết. Hãy 


280 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


nhìn nó như căn bệnh, như ung nhọt, như một mũi tên, như sự 
thống khổ, như nỗi thống khổ thực sự. Ai nhìn thấy như vậy là 


nhìn thấy một cách đúng đắn.” 
“Thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích của sự nhìn-thấy một cách 
đúng dán (chánh kiến)? 


“Mục đích của sự nhìn-thấy một cách đúng dàn là (để dẫn 
tới) sự ghê-sợ. ” 

“Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích của sự ghê-sợ?” 

“Mục đích của sự ghê-sợ là (đề dẫn tới ) sự chán-bỏ.” 

“Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích của sự chán-bỏ?” 

“Mục đích của sự chán-bỏ là (аё dẫn tới) sự giải-thoát.” 

“Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích của sự giải-thoát?” 

“Mục đích của sự giải-thoát là (dé dẫn tới) Niết-bàn.”1?6 


“Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích của Niết-bàn?” 


“Radha, thầy đã đi quá giới hạn của sự hói.!27 Thầy (đã) chưa 
thể năm được (chưa với tới được) giới hạn của sự hỏi. Bởi, này 
Rãdha, đời sống thánh thiện được sống với Niết-bàn là nên táng 
của nó, Niết-bàn là đích đến cả nó, Niết-bàn là mục tiêu cuối cùng 


của nó.” 


(SN 23:01) 


Chương 23 — Liên Kết RADHA • 281 


2 (2) Một Chúng Sinh 


Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha đã thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói ‘môt chúng sinh, một chúng 
sinh’. Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người được gọi là một 


chúng sinh?” 


“Này Radha, người bị dính kẹt, bị mắc kẹt, trong sự tham- 
muốn, nhục-dục, sự khoái-lạc, và dục-vọng đối với £hân-sắc; do 
vậy người đó được gọi là một chúng sinh.” Người bị dính kẹt, bị 
mắc kẹt, trong sự tham-muốn, nhục-dục, sự khoái-lạc, và dục-vọng 
đối với cảm-giác ... đỗi với nhận-thức ... đỗi với những sự tạo-tác 


có-Y ... đôi với thuc; do vậy người đó được gọi là một chúng sinh. 


“Này Radha, giả sử có mấy đứa con trai hay con gái đang 
chơi đùa với lâu đài cát. Chừng nào chúng chưa dep bỏ tham-dục, 
tham-muốn, cảm-tình (luyến-ái), sự thèm-khát, sự đam-mê, và dục- 
vọng đối với những lâu dài cát, thì chúng vẫn còn yêu mến chúng, 
còn chơi với chúng, còn trân quý, và đối xử với chúng như là của- 
mình [theo một cách sở hữu]. Nhưng tới khi mấy đứa con trai hay 
con gái đó mất hết (không còn) tham-dục, tham-muốn, cảm-tình, 
sự thèm-khát, sự đam-mê, và dục-vọng đối với những lâu đài cát, 
thì chúng sẽ phá tan chúng băng tay và chân, phá hủy chúng, phá 


vỡ chúng, và dẹp bỏ chúng ra khỏi trò chơi. 


282 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Cũng giống như vậy, này Вааћа, hãy phá tan thân-sắc, phá 
hủy nó, phá vỡ nó, dẹp bỏ nó ra khỏi cuộc chơi; hãy tu tâp sự tiêu- 
diệt dục-vọng. Hãy phá tan cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác có-ý ... thức, phá hủy nó, phá vỡ nó, dep bỏ nó ra khỏi cuộc 
chơi; tu tập sự tiêu-diệt dục-vọng. Bởi vì, này Radha, sự tiêu-diệt 


dục-vọng là Niết-bàn.” 


(SN 23:02) 


3 (3) Đường Dẫn Tới Sự Hiện-Hữu 


О Sãvatth. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “đường dẫn tới sự hiện-hữu, 
đường dẫn tới sự hiện-hữu' ([tức: nguyên nhân tái sinh, luân hồi]). 
Thưa Thế Tôn, cái gì là đường dẫn tới sự hiện-hữu, và cái gì là sự 


chấm dứt đường dẫn tới sự hiện-hữu?” 


“Này Radha, sự tham-muốn, nhục-dục, sự khoái-lạc, dục- 
vọng, sự dính-líu và dính-chấp, những quan điểm này nọ (tà kiến) 
của tâm ý, những cố-chấp, và những khuynh hướng tiềm án (tùy 
miên) đối với :hân-sắc:!” đây được gọi là đường dẫn tới sự hiên- 
hữu. Sự chấm dứt những thứ đó là sự chấm dứt đường dẫn tới sự 


hiện-hữu. 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 283 


“Sư tham-muốn, nhục-dục, sự khoái-lạc, dục-vọng, sự dính- 
Ни và dính-chấp, những quan điểm này nọ của tâm ý, những có- 
chấp, và những khuynh hướng tiềm án đối với cđm-giác ... nhân- 
thức ... những sự tạo-tác cô-ý .. hức: đây được gọi là đường dẫn 
tới sự hiện-hữu. Sự chấm dứt những thứ đó là sự chấm dứt dường 


dẫn tới sự hiện-hữu. 


(SN 23:03) 


4 (4) Nên Được Hiểu Hoàn Toàn - (SN 23:04) 
5 (5) Ти Sĩ(Sa-môn) (1) - (SN 23:05) 

6 (6) Tu Sĩ(Sa-môn) (2) - (SN 23:06) 

7 (7) Bậc Nhập-Lưu - (SN 23:07) 

8 (8 Bậc A-la-hán - (SN 23:08) 

9 (9) Тһат-Рис (1) - (SN 23:09) 


10 (10) Tham-Dục (2) - (SN 23:10) 


[7 bài kinh này là giống hệt 7 kinh SN 22:106—112, chỉ khác là 
người nghe bây giờ là thây Rādha.] 


284 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


NHÓM 2 
NHÓM “MA-VƯƠNG THỨ HAI? 
(Dutiya-Mara-vagøga) 


KK >= KK K K K 


11 (1) Ma Vương 


Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “Ма Vương, Ma Vuong’. 
Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là Ma Vương?” 


“Này Rādha, thân-săc là Ma Vương. Cđm-giác ... Nhận-thức 


.. Những sự tạo-tác có-y ... Thức là Ma Vương.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:11) 


12 (2) 52 Ві Ma Vương 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 285 


Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sẽ bị Ma Vương, sẽ bị Ma 
Vuong’ ([Tức: có thuộc tính chết, phải bị chết, át sẽ bị chết]) Gió, 


thưa Thế Tôn, cái gì sẽ bị Ma Vương?” 


“Này Radha, thân-sắc là bị Ma Vương. Cảm-giác ... Nhận- 


thức ... Những sự tạo-tác có-ç ... Thức là bị Ma Vương. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:12) 


13 (3) Vô-Thường 


Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô thường, vô thường". 


Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là vô thường?” 


“Này Rādha, thân-sắc là vô thường ... Cảm-giác ... Nhận-thức 


.. Những sự tạo-tác có-ý ... Thức là vô thường. 


286 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:13) 


14 (4) Thuộc Bản Chất Vô- Thường 

Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thuộc bản chất vô thường, 
thuộc bản chất vô thường”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là thuộc bản 
chất vô thường?” 

“Này Radha, thân-sắc là thuộc bản chất vô thường ... Cảm- 
giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác сб-ў ... Thức là thuộc bản 
chất vô thường. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 
đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:14) 


15 (5) Khổ 


О Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 


với đức Thê Tôn: 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 287 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói ‘khô, khổ. Giờ, thưa Thế 


Tôn, cái gì là khô?” 


“Này Rãdha, thân-sắc là khó ... Cảm-giác ... Nhận-thức ... 


Những sự tạo-tác cố-ý ... Thức là khó. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:15) 


16 (6) Thuộc Bản Chất Khổ 


Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thuộc bản chất khổ, thuộc 


bản chất khổ”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là thuộc bản chất khổ?” 


“Này Rādha, thân-sắc là thuộc bản chất khó ... Cảm-giác ... 


Nhận-thức ... Những sự tạo-tác сӧ-ӯ ... Thức là thuộc bản chất khổ. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:16) 


288 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


17 (7) Vô-Ngã 


О Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô ngã, vô ngã”. Giờ, thưa 
Thé Tôn, cái gì là vô ngã?” 

“Này Radha, thân-sắc là vô ngã ... Cảm-giác ... Nhận-thức ... 


Những sự tạo-tác сӧ-ӯ ... Thức là vô ngã. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:17) 


18 (8) Thuộc Bản Chất Vô-Ngã 
Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thuộc bản chất vô ngã, 
thuộc bản chất vô ngã”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là thuộc bản chất 


vô ngã?” 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 289 


“Này Radha, thân-sắc là thuộc bản chất vô ngã ... Cảm-giác 
.. Nhận-thức ... Những sự tạo-tác có-ý ... Thức là thuộc bản chất 


VÔ ngã. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:18) 


19 (9) Sẽ Bị Hoạt Diệt 
О SãvatthI. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sẽ bị hoại diệt, sẽ bị hoại 
diệt” (tức: có thuộc tính bị hoại diệt). Giờ, thưa Thế Tôn, cái øì là 


sẽ bi hoại diệt?” 


“Này Radha, thân-sắc là sẽ bị hoại diệt ... Cảm-giác ... Nhận- 


thức ... Những sự tạo-tác сб-ў ... Thức là sẽ bị hoại diệt. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:19) 


290 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


20 (10) Sẽ Bị Biến Mát 
О Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sẽ bị biến mất, sẽ bị biến 
mát” (tức: thuộc tính bị biến mát). Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là sẽ 


bị biên mât?” 


“Này Radha, thân-sắc là sẽ bị biến mát ... Cảm-giác ... Nhận- 


thức ... Những sự tạo-tác сб-ӯ ... Thức là sẽ bị biến mát. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:20) 


21 (11) Sẽ Có Khởi Sinh 
Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “sẽ có khởi sinh, sẽ có khởi 
sinh" (tức: có thuộc tính khởi sinh, có sinh, hữu sinh). Giờ, thưa 


Thê Tôn, cái gì là sẽ có khởi sinh?” 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 291 


“Này Radha, thân-sắc là sẽ có khởi sinh... Cảm-giác ... 


Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cố-ý .. Thức là sẽ có khởi sinh. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:21) 


22 (12) Sẽ Bị Chấm Dút 
Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 
với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sẽ bị chấm dứt, sẽ bị chấm 
dứt' (tức: có thuộc tính chấm dứt, có diệt, hữu diệt). Giờ, thưa Thế 


Tôn, cái gì là sẽ bị châm dứt?” 


“Này Rādha, thân-sắc là sẽ bị chấm dứt ... Cảm-giác ... Nhân- 


thức ... Những sự tạo-tác cố-ý ... Thức là sẽ bị chấm dứt. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


(SN 23:22) 


292 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


NHÓM 3 
NHÓM “YÊU CÂU? 
(Ауӣсапа-уасра) 


KK K K K K K K 


23 (1) Ma Vương 


Ó Sāvatthī. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa 


với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy Giáo 
Pháp cho con một cách ngắn gọn, dë mà, sau khi nghe được Giáo 
Pháp từ đức Thế Tôn, con sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui vè), 


chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Radha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn, thầy nên dep bỏ 
nhục-dục, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ 
thứ gì là Ma Vương ([tức: cái chết, sự chết, có thuộc tính chết]). 


Và, này Radha, cái gì là Ma Vương? Thân-săc là Ma Vương. 


“Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cô-ý ... Thre là 


Ma Vương.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 293 


(SN 23:23) 


(2) Sẽ Bị Ma Vương - (SN 23:24) 

(3) Vô- Thường - (SN 23:25) 

(4) Thuộc Bản Chất Vô- Thường - (SN 23:26) 
(5) Khổ - (SN 23:27) 

(6) Thuộc Bản Chất Khổ - (SN 23:28) 

(7) Vô-Ngã - (SN 23:29) 

(8) Thuộc Bản Chất Vô-Ngã - (SN 23:30) 

(9) Sẽ Bị Hoại Diệt - (SN 23:31) 

(10) Sẽ Bị Biến Mất - (SN 23:32) 

(11) Sẽ Có Khới Sinh - (SN 23:33) 


(12) Sẽ Bị Chấm Dút - (SN 23:34) 


[11 kinh này (SN 23:24—34) có lời kinh giống hệt bài kinh kế 


trên, ngoại trừ chữ “là Ma Vương” sẽ được được lần lượt thay bởi 


11 tính từ: “sẽ bị Ma Vương”... “sẽ bị chấm dut”, như sau:] 


294 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Ó Sãvatth1. 
“ ... nhiệt thành, và kiên định. ”... 


“Này Radha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn, thầy nên dẹp bỏ 
nhục-dục, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ 
thứ gì là sẽ bị Ma Vương ... bất cứ thứ gì là vô-thường ... thuộc bản 
chất vô-thường ... khó ... thuộc bản chất khó ... vô-ngã ... thuộc bản 
chất vô-ngã ... sẽ bị hoại-diệt ... sẽ bị bién-mát ... sẽ có khởi-sinh 
... sẽ bị chấm-dứt. Và, này Rãdha, cái gì là sẽ bị chấm-dứt. Thân- 


sắc là sẽ bị Ma Vương ... sẽ bị chắm-dứt. 


“Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cố-ý ... Thức là 


sẽ bị Ma Vương ... sẽ bị chắm-dứt.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ .... Người đó hiểu rằng: “Sinh 


đã tận diệt ... không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.”” 


Chương 23 — Liên Kết RADHA * 295 


NHÓM 4 
NHÓM ‘NGÔI BÊN CANH’ 


(Upanisinna-vagga) 


KK KK K K K K 


35 (1) Ma Vương (Mara) 


Ở Sāvatthī. Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Rādha khi thầy ấy 


đang ngồi bên cạnh: 


“Này Rãdha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn, thầy nên dẹp bỏ 
nhục-dục, thầy nên dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với bất cứ 
thứ gì là Ma Vương. Và, này Rãdha, cái gì là Ma Vuong?” ... [tiép 
tục như bài kinh SN 23:23 ở trên.] 


(SN 23:35) 


36 (2) Bị Ma Vương - (SN 23:36) 
37 (3) Vô-Thường - (SN 23:37) 


38 (4) Thuộc Bản Chất Vô-Thường - (SN 23:38) 


296 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


39 


40 


41 


42 


45 


44 


45 


46 


(5) Khổ - (SN 23:39) 

(6) Thuộc Bản Chất Khổ - (SN 23:40) 

(7) Vô-Ngã - (SN 23:41) 

(8) Thuộc Bản Chất Vô-Ngã - (SN 23:42) 
(9) Sẽ Bị Hoại Diệt - (SN 23:43) 

(10) Sẽ Bị Biến Mát - (SN 23:44) 

(11) Sẽ Có Khới Sinh - (SN 23:45) 


(12) Sẽ Bị Chấm Dút - (SN 23:46) 


[11 bài kinh này (SN 23:36—46) có lời giống hệt 11 bài kinh 
(SN 23:24—34) ở trên: chỉ khác ở chỗ trong 11 bài kinh này, câu 
mở đâu đêu giống bài kinh dẫn đầu NHÓM này (SN 23:35): “О 
Sāvatthī. Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Rãdha khi thầy ấy đang 


ngôi bên cạnh. `] 


Chương 24 


Liên Kết CÁCH-NHÌN 


(24 Ditthi—samyutta) 
(24 Tương Ưng Оиап-Кіёп) 


298 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 299 


NHÓM 1 
NHÓM “NHẠP-LƯU? 
(Sotāpatti-vagga) 


KKK KK KK K 


1 (1) Gió... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt, {дп tại), do dính- 
chấp vào cái gì, do có-cháp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (sai 
lạc, phản tự nhiên; tà kiến) như уйу: “Gió không thối, sông không 
chảy, phụ nữ không sinh đẻ, mặt trăng và mặt trời không mọc và 
lặn mà chỉ đứng yên như cây cột nhà”?” ([tức: như bất động, bất 


biến]) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 
đức Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào 
đức Thế Tôn. Thật tốt lành nếu Thế Tôn giảng giải cho chúng con 
ý nghĩa của điều đó. Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi 


nhớ nó.” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-săc, do dính-châp vào thân- 
sắc, do cô-châp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: 
‘Gió không thôi ... mà chỉ đứng-yên như cây cột nhà.” Khi có cám- 


giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... thuc, do dính-cháp 


300 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


vào cảm-giác ... thức, do cô-châp vào cảm-giác ... thức, nên khởi 
sinh cách-nhìn như vây: “Gió không thôi ... mà chỉ đứng-yên như 


cây cột nhà.” 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc là thường hằng 


hay vô thường ... Thức là thường hàng hay vô thường?” 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”.... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Thú được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận; được 


nhận biệt, được đạt tới, được tìm kiêm, và được bao quát bởi cái 


tâm: là thường hằng hay vô thường?”139 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”. 
“Thứ gì vô thường là sướng hay khổ?” 
“Khổ, thưa Thế Tôn”. 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn”. 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 301 


“Này các Ty kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ (không biết chắc) trong sáu trường hợp này,!?! và, hơn 
nữa, khi người đó đã dẹp bỏ sự lò-mờ về sự khó, nguồn-gốc khó, 
sự chám-dút khó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt khó, thì người 
đó được gọi là một người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu, 
không còn bị ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 


sự giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:01) 


2 (2) Dây Là “Của- Ta” 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Đây là “của- 


ta’, đây là “ta”, đây là bản thân ta?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, do dính-châp vào thân- 
sắc, do cô-châp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: 
“Đây là “của-ta”, đây là ‘ta’, đây là bản thân ta”. Khi có cảm-giác ... 


nhận-thức ... những sự tạo-tác có-ý ... thức, do dính-chấp vào thức, 


302 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


do cô-châp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Đây là 


“của-ta°, đây là ‘ta’, đây là bản thân ta’. 


“Này các Ty kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:02) 


3 (3) Đáy Là Cái *Та? (ngã, bản ngã) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Cái là cái 
‘ta’ (ngã) chính là thê giới; sau khi qua đời (chêt đi), ta sẽ là — 


thường hằng, ón định (chắc chắn), bát diệt, không bị thay đôi.'?”132 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có /hân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do сӧ-сһар vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: 
“Cái là cái ‘ta’ (ngã) chính là thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là— 
thường hằng, ón dinh, bát diệt, không bị thay đôi." Khi có cám- 


giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô-ý ... ћис, do dính-chấp 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 303 


vào cảm-giác ... thức, do cố-chấp vào cảm-giác ... thức, nên khởi 
sinh cách-nhìn như уду: “Cái là cái ‘ta’ (ngã) chính là thế giới; sau 
khi qua đời, ta sẽ là—thường hàng, ón định, bát diệt, không bị thay 


đôi. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:03) 


4 (4) Điều Đó Đã Không Là Vậy Đối Với Ta 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-chấp vào cái gì, do 
cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như уйу: “Ta đã không 
là vậy, và điều đó đã không là vậy đối với ta; Ta sẽ không là vậy, 
[và] điều đó sẽ không là vậy đối với ta'?”13 

“Này các Tỳ kheo, khi có /hân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do cô-chấp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn như уду: “Ta 
đã không là vậy, và điều đó đã không là vậy đối với ta; Ta sẽ 
không là vậy, [và] điều đó sẽ không là vậy đối với ta’. Khi có cám- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức, do dính-chấp 


vào cảm-giác ... thức, do cô-châp vào cảm-giác ... thức, nên khởi 


304 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


sinh cách-nhìn như уйу: “Ta đã không là vậy, và điều đó đã không 
là vậy đối với ta; Ta sẽ không là vậy, [và] điều đó sẽ không là vậy 


đôi với ta. 


“Này các Ty kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:04) 


5 (5) Không Có 


Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 


cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vày:!34 < 


Không có 
gì phải cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần 
phải bố thí), không có gì phải cúng dường, không có gì để hiến 
tặng hay hy sinh cho ai; không có nghiệp quả tốt và xấu cho những 
nghiệp (hành động) tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không 
có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không có những 
chúng sinh được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); 
không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt và đức hạnh nào trong thế 
gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp và 
tuyên bó lại trong thế gian này và thế giới khác.” Cá-nhân này chỉ 


gòm có bốn yếu-tố lớn (tứ đại). Khi người chết, đất trở về và nhập 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 305 


lại với thé [thân]-đất; nước trở về và nhập lại với thể-nước; nhiệt 
trở về và nhập lại với thê-nhiệt; khí trở về và nhập lại với thể-khí; 
các căn (thuộc phần tâm thần, để cảm nhận, nhận biết, ý định, ý 
thức...) thì được chuyển qua hư-không. [Bốn] người đàn ông 
khiêng cái giá quan tài với một người chết nằm trong đó là năm. 
Lời tụng cúng chăng bay tới đâu xa ngoài nghĩa địa; chỉ còn lại 
xương trắng: lễ thiêu xác kết thúc bằng tro tàn. Cho đi (bố thí) là 
triết lý của kẻ ngu. Khi có ai khẳng định triết lý là-có [sự cho đi, bố 
thí, cũng dường...] thì đó là lời sáo rỗng, giả dối. Kẻ ngu và người 
khôn gì rồi cũng đều bị cắt bỏ và diệt vong với thân tan rã; sau khi 


chết họ chăng còn hiện hữu.”?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc ... khi có cảm-giác ... khi 
có nhận-thức ... khi có những sự tạo-tác cố-ý ... khi có thức, do 
dính-chấp vào thức, do сӧ-сһар vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn 
như уду: ‘Không có gì phải cho đi .... sau khi chết họ chẳng còn 


hiện hữu. ˆ” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 23:05) 


306 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


6 (6) Hành Động (nghiệp) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-chấp vào cái gì, do 
cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vày:!35 “Khi người 
ta tự làm hoặc khiến (xui, chỉ, ép, thông qua...) người khác làm, khi 
gây tón hại hoặc khiến người khác gây tón hại, khi hành hạ hoặc 
khiến người khác hành hạ, khi gây ra ưu buồn hoặc khiến người 
khác gây ưu buôn, khi áp bức hoặc khiến người khác áp bức, khi 
hăm dọa hoặc khiến người khác hăm dọa, khi người ta sát sinh 
hoặc lấy của không được cho, đột nhập nhà cửa, lấy cướp của cải, 
làm nghề trộm cắp, đi cướp đường, dụ dỗ vợ người khác, nói sai 
nói 401— thì làm vậy chàng có gì là tội ác cả. Nếu, có lấy một 
bánh xe gắn dao bén, đem băm chém hết chỗ chúng sinh của trái 
đất này thành thịt đống, thành đống đống thịt, thì do vậy cũng 
chăng có gì là tội ác và chàng có ác quả ác báo nào cả. Nếu người 
ta có đi dọc bờ nam sông Hằng sát sinh và tàn sát, gây tôn hại và 
khiến người khác gây tón hại, hành hạ hoặc khiến người khác hành 
hạ, thì do vậy cũng chẳng có gì là tội ác và chăng có ác quả ác báo 
оі cà. Nếu người ta có đi dọc bờ bắc sông Hằng bó thí (cho, tặng, 
cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ...) hoặc khiến người khác bó thí, thì 
do làm vậy cũng chăng có công đức gì và chăng có đức quả phước 
quả gì cả. Có bó thí, có tu dưỡng bản thân, có tự chủ kiềm chế, có 
nói thật nói đúng, thì do vậy cũng chắng có công đức gì hay đức 


quả phước quả gì cả.”?” 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 307 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc ... có cảm-giác ... khi có 
nhận-thức ... khi có những sự tạo-tác сб-ў ... khi có thức, do dính- 
chấp vào thức, do cố-chấp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như 
vây: “Khi người ta làm hay khiến người khác làm ... cũng không có 


công đức hay đức quả phước quả gì cả.” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:06) 


7 (7) Nguyên Nhân (nhân) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-chấp vào cái gì, do 
cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vày:!36 ‘Không có 
nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duyên) nào tạo nên sự ô-nhiễm 
của chúng sinh; chúng sinh bị ô nhiễm không phải do nhân duyên 
nào cả. Không có nhân duyên tạo nên sự trong-sạch của chúng 


sinh; chúng sinh được thanh lọc không phải do nhân duyên. 


308 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


[Không có nghiệp do mình, không có nghiệp do người khác, không 
có nghiệp của con người.] (đoạn trong ngoặc vuông này được lấy 
thêm từ phiên bản trong DN I, nó không có trong SN và phiên bản 
trong MN D. Không có năng lực, không có năng lượng, không có 
sức mạnh của con người, không có nỗ lực của con người. Tất cả 
mọi người, tất cả chúng sinh, tất cả sinh vật, tất cả mọi linh hồn 
đều không có sự làm-chủ, không có năng lực, và năng lượng; đều 
được đúc khuôn bởi số phận, hoàn cảnh, và tự nhiên, họ nếm trải 


sướng và khổ trong sáu giai cấp”?”13 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc ... có cảm-giác ... khi có 
nhận-thức ... khi có những sự tạo-tác сб-ў ... khi có thức, do dính- 
chấp vào thức, do cố-chấp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như 
уйу: 'Không có nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duyên) nào tạo 
nến sự ô-nhiễm của chúng sinh ... họ nếm trải sướng và khó trong 


sáu giai cap.” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:07) 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 309 


6 (8) Cách Nhìn Lớn Lao (đại tà kiến) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-chấp vào cái gì, do 
cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như уйу:'* “Có bảy 
thân này là không được làm ra, không được tạo ra, không được 
sáng tạo ra, không có đắng sáng tạo, là cằn trơ, vững chắc (thường 
trụ, đứng yên) như những đỉnh núi, vững chắc như những cột đá. 


Chúng không chuyền động hay thay đổi hay cản trở lẫn nhau. 


Chàng cái nào có khả năng gây ra sướng hay khổ hoặc 
sướng-và-khổ cho cái khác. Bảy đó là gì? Đó là thân(thể)-đất, thân- 
nước, thân-nhiệt, thân-khí, sự sướng, sự khổ, và thứ bảy là linh- 
hồn. Bảy thân này là không được làm ra.... [Trong đó, không có 
người sát sinh, không người tàn sát, không người nghe, không 
người nói, không người biết, không người thông tin.]!3? Cho dù ai 
có cắt đầu người khác bằng kiếm sắc cũng không thực sự là lấy 
mạng ai; đơn giản chỉ là lưỡi kiếm cắt qua không gian giữa bảy 
Шап này mà thôi. Có 1.400.000 chủng loài trong hệ chúng sinh, và 
thêm 6.000, và 600; có 500 loại nghiệp, và thêm năm loại nghiệp, 
và toàn nghiệp và bán nghiệp; có 62 đường lối, 62 tiểu-kiếp, 6 giai 
cấp, 8 giai đoạn trong kiếp người, 4.900 loại khổ sĩ Äjïvaka, 49 
loại du sĩ, 4.900 cõi rồng na-ga, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 
cõi bụi trần, 7 cảnh xứ của chúng sinh có nhận thức, 7 cảnh xứ 
chúng sinh không có nhận thức, bảy cảnh xứ chúng sinh không có 


máu, 7 loại thiên thần, 7 loại con người, 7 loại quý thần, 7 loại hồ 


310 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


lớn, 7 loại có máu, thêm 700 loại có máu [khác], 7 vực núi, thêm 
700 vực núi [khác], 7 loại mộng mơ, thêm 700 loại mộng mơ khác, 
§4 trăm ngàn đại kiếp trong (suốt thời gian) đó những kẻ ngu và kẻ 
trí lang thang và trôi giạt qua hết, sau đó tất cả đều chấm dứt hết 
khó đau. Chàng có gì như уйу: “Với đức-hạnh này hay tâm-nguyện 
này hay sự kiềm-chế này hay đời sống thánh-thiện này, tôi sẽ làm 
chín muồi nghiệp chưa chín muỗi hoặc xóa bỏ nghiệp đã chín muỗi 
bằng sự trải-nghiệm nó một cách tái tuc”— làm gì có như vậy! 
Sướng và khổ tự chúng bị tan biến; những giới-hạn của vòng luân- 
hồi đã được án định; không có chuyện làm ngắn lại hay kéo dài 
thêm hạn-định của nó, không có cái vụ tién thêm hay lùi bớt gì cả. 
Cũng giống như, khi một trái chỉ cuộn (như trái len) được quăng ra 
thì nó chạy tháo bung chỉ ra; tương tự vậy, kẻ ngu và kẻ trí, cứ tháo 
bung (lang thang và trôi giạt) cho tới khi nào hết (luân hồi) thì 


xong, thì lúc đó (tất cả) đều giải-thoát khỏi sự sướng và khổ”?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, khi có cảm-giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, do dính-chấp vào thức, do 
сӧ-сһар vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, tà kiến) như 
vậy: “Có bảy thân này là không được làm ra .... tương tự như vậy, 
kẻ ngu và kẻ trí, cứ tháo bung (lang thang và trôi giạt) cho tới khi 
hết (luân hồi) thì xong, thì (tất cả) đều giải-thoát khỏi sự sướng và 


khổ.” 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 311 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:08) 


P [70 bài kinh tiếp theo này (SN 24:09—18) lần lượt nói về 
“những cách-nhìn hay quan-điểm chưa được tuyên bó” (bởi Phật): 
và chúng được nói theo những góc-nhìn khác so với góc-nhìn trong 


các kinh thuộc các chương SN 33 và SN 44.] (263) 


9 (9) Thế Giới Là Bát Diệt 
О SãvatthI. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Thê giới là 


bất-diệt?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ....” 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, khi có cảm-giác ... nhận- 


thức ... những sự tạo-tác cố-ý ... thức, do dính-chấp vào thức, do 


312 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


cô-châp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, tà kiên) như 


vậy: “Thế giới là bất-diệt."... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ 
sự lò-mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một 
người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 


đích đên của người đó.” 


(SN 24:10) 


10 (10) Thế Giới Là Không Bất Diệt 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
сӧ-сһар vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như уйу: “Thế giới là 
không bât-diệt”?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:10) 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 313 


11 (11) Thế Giới Là Hữu Hạn 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Thê giới là 


hữu-hạn" (hữu biên)?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:11) 


12 (12) Thế Giới Là Vô Hạn 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Thê giới là 


vô-hạn" (vô biên)?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


314 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:12) 


13 (13) Linh Hân và Thân Thể Là Một 
Ó Savattht. 


“Này các Ty kheo, khi cái gi có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nën khởi sinh cách-nhin như vây: “Linh hôn và 


thân thể là một?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:13) 


14 (14) Linh Hồn và Thân Thể Là Khác Nhau 


Ó Sāvatthī. 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 315 


“Này сас Ту kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Linh hôn và 


thân thé là khác nhau?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:14) 


15 (15) Nhự Lai Còn Hiện Hữu 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái ої, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Như Lai còn 


hiện hữu sau khi chết?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:15) 


316 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


16 (16) Nhự Lai Không Còn Hiện Hữu 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Như Lai 


không còn hiện hữu sau khi chết?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:16) 


17 (17) Như Lai Vừa Hiện Hữu Vừa Không Hiện Hữu 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Như Lai vừa 


hiện hữu vừa không còn hiện hữu sau khi chêt?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 317 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự 


giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:17) 


18 (18) Nhự Lai Không Còn Hiện Hữu Cũng Không Phải 
Không Còn Hiện Hữu 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính-châp vào cái gì, do 
cô-châp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Như Lai 
không còn hiện hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi 


chết?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thế Tôn .... 


“Này các Tỳ kheo, khi có thân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do сӧ-сһар vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, tà 
kiến) như уду: “Như Lai không còn hiện hữu cũng không phải 
không còn hiện hữu sau khi chét.’ Khi có cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố-ý ... thức, do dính-chấp vào thức, do сӧ-сһар 
vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vậy: “Như Lai không còn 


hiện hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi chết.) 


318 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 


thường hàng hay vô thường” 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đối, thì liệu cách-nhìn đó có khởi sinh hay không?” 


“Không, thưa Thế Tôn” 


“Cái thứ mà được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận, 
được nhận biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được bao quát bởi 
cái tâm: là thường hằng hay vô thường?” ([chữ “đạt tới, tìm kiếm, 


bao quát” là lặp lại (và làm rõ thêm) nghĩa của chữ “nhận biết”] 
“Vô thường, thưa Thế Tôn” 
“Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” 
“Khổ, thưa Thế Tôn” 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay 


không?” 
“Không, thưa Thế Tôn” 


“Này các Tỳ kheo, khi một một người đệ tử thánh thiện đã 
dẹp bỏ sự lò-mờ trong sáu trường hợp này, và khi, hơn nữa, người 


đó đã dẹp bỏ sự lờ-mờ về sự khô, nguôn-gôc khô, sự châm-dứt khô, 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 319 


và con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ, thì người đó được gọi là 
một người đệ tử thánh thiện là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn 
ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là 


đích đên cuôi cùng của người đó.” 


(SN 24:18) 


320 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


NHÓM 2 
NHÓM “THUYÉT LAI VÒNG НАГ 
(Dutiya-Gamana-vagøa) 


KKK KK KK K 


19 (1) Gió... 
Ó Savattht. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gi có (có mặt, {дп tại), do dính- 
chấp vào cái gì, do cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như 
vầy (sai lạc, phản tự nhiên; tà kiến): “Gió không thôi, sông không 
chảy, phụ nữ không sinh đẻ, mặt trăng và mặt trời không mọc và 
lặn mà chỉ đứng-yên như cây cột nhà”?” ([tức: như bất động, bất 
biến]) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ...” 


“Này các Tỳ kheo, khi có /hân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do cố-chấp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, tà 
kiến) như уду: “Gió không thói ... mà chỉ đứng-yên như cây cột 
nhà.” Khi có cám-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-Y ... 
thức, do dính-chấp vào cảm-giác ... thức, do có-cháp vào cảm-giác 
... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như уйу: ‘Gió không thổi ... mà 


chỉ đứng-yên như cây cột nhà." 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 321 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 


thường hằng hay vô thường?” 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”.... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Như vậy, này các Ty kheo, khi có khô, chính do dính-châp 
vào sự khô, do cô-châp vào sự khô ([tức: do dính châp vào năm- 
uân; năm пап = khô]|), nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Gió 


395 


không thói ... mà chỉ đứng-yên như cây cột nhà. 


(SN 24:19) 


20 (2) Đây Là “Của Та? — cho tới kinh 36 (18) 


[Những bài kinh này lần lượt nói về những cách-nhìn (tà 
kiến) giống như trong các kinh từ SN 24:02—SN 24:18 ở trên: 
ngoại trừ “khuôn-mâẫu” kinh trong NHÓM này là giống theo bài 
kinh dán đâu (SN 24:19) kế trên. | 


37 (19) Một Cái ‘Ta’ Gồm Có Thân-Sắc 


322 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


Ó Sãvatth1. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có (có mặt, hiện hữu) ... nên 
khởi sinh cách-nhìn (sai lạc; tà kiên) như vây: “Cái ‘ta? gôm có 
thân-sắc, và không bị hư biên sau khi chêt”?”.... (tức không bị hư 


tón, khóng bi biến đổi, không hư kém đi, vẫn như vậy) 


(SN 24:37) 


p. [8 bài kinh tiếp theo này cũng nói vê tu trởng cái ‘ta’ (ngã 
kiến) là trường tôn bất-diệt sau khi chét, giống như cũng được nói 


trong kinh DN I 31, 6-15 váy.] (266) 


38 (20) Cái Та’ Là Vô Sắc 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(sai lạc, tà kiên) như vây: “Cái ‘ta’ là không có thân-sắc (vô sắc) và 


không bị hư biến sau khi chết'?”.... 


(SN 24:38) 


39 (21) Cái Та’ Vừa Có Thân-Sắc Vừa Không Có Thân- 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 323 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, khi cái gì сб ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(sai lạc, tà kiên) như vây: “Cái “Ча” vừa có thân-sắc vừa không có 


thân-sắc, và không bị hư biên sau khi chêt”?”.... 


(SN 24:39) 


40 (22) Cái “Та? Không Có Thân-Sắc Cũng Không Phải 
Không Có Thân-Sắc 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì сб ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(sai lạc, tà kiến) như уду: “Cái ‘ta’ không có thân-sắc cũng không 


phải không có thân-sắc, và không bị hư biến sau khi chết”?”.... 


(SN 24:40) 


41 (23) Chỉ Có Sướng 


Ó Sãvatth1. 


324 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì сб ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(sai lạc, tà kiên) như vây: “Cái Ча” chỉ toàn sướng, và không bị hư 


biên sau khi chêt”?”.... 


(SN 24:41) 


42 (24) Chỉ Có Khổ 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ту kheo, khi cái gì сб ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(sai lạc, tà kiến) như vầy: “Cái ‘ta’ chỉ toàn khổ, và không bị hư 


biên sau khi chêt”2”.... 


(SN 24:37) 


43 (25) Có Khổ và Sướng 
Ó Savattht. 


“Này các Ty kheo, khi cái gì có ... nën khởi sinh cách-nhin 
(sai lạc, tà kiên) như vây: “Cái ‘ta? có khô và sướng, và không bi 


hư biến sau khi chết”?”.... 


(SN 24:43) 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 325 


44 (26) Không Sướng, Không Khổ 
О SãvatthI. 


“Này các Ту kheo, khi cái gì сб ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(sai lạc, tà kiên) như vây: “Cái “Ча” là không sướng không khô, và 


không bị hư biến sau khi chết'?”.... 


(SN 24:44) 


326 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


NHÓM 3 
NHÓM “THUYÉT LAI VÒNG BA? 
(Tatiya-Gamana-vagøsa) 


KKK KK KK K 


45 (1) Gió... 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt, {дп tại), do dính- 
chấp vào cái gì, do cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như 
vầy (sai lạc, phản tự nhiên; tà kiến): “Gió không thôi, sông không 
chảy, phụ nữ không sinh đẻ, mặt trăng và mặt trời không mọc và 
lặn mà chỉ đứng-yên như cây cột nhà”?” ([tức: như bất động, bất 
biến]) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ...” 


“Này các Tỳ kheo, khi có /hân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do cố-chấp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, tà 
kiến) như уду: “Gió không thổi ... mà chỉ đứng-yên như cây cột 
nhà.” Khi có cám-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-Y ... 
thức, do dính-chấp vào cảm-giác ... thức, do có-cháp vào cảm-giác 
... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như уйу: ‘Gió không thổi ... mà 


chỉ đứng-yên như cây cột nhà.” 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 327 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 


thường hằng hay vô thường?” 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”.... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, thứ gì vô thường là khô. Khi nó 
có (có mặt, hiện hữu), chính do dính-châp vào nó, do cô-châp vào 
nó, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Gió không thôi ... mà chỉ 


эээ 


đứng-yên như cây cột nhà. 


(SN 24:45) 


> [Luu Y: Những bài kinh được thuyết lại trong NHÓM 3 
(Thuyết Lại Vòng Ва?) này chỉ twong ứng khác nhau với các bài 
kinh trong NHÓM 2 (“Thuyết Lại Vòng На?) ở chỗ đoạn cuối 
này. Nhân tiện, cũng tương tự như vậy, các bài kinh trong NHÓM 
4 (“Thuyết Lại Vòng Bốn') cũng chỉ tương ứng khác nhau với các 


bài kinh trong NHÓM 2 ở chỗ đoạn cuối mà thôi.] (267) 


328 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


46 (2) Đây Là “Сйа-Та” — 70 (26)... 


[Những bài kinh này lân lượt lặp lại những cách-nhìn (tà 
kiến) trong các bài kinh của NHÓM 2 (“Thuyết Lại Vòng Hai’); 
chỉ khác ở chỗ các lời kinh trong NHÓM 3 này giống theo “khuôn- 
máu” bài kinh dẫn даи (SN 24:45) kế trên. 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 329 


NHÓM 4 
NHÓM “THUYÉT LAI VÒNG BÓN? 
(Catuttha-Gamana-vagøsa) 


KK K KK K K K 


71 (D) Gió... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt, tồn tại), do dính- 
chấp vào cái gì, do cố-chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như 
vầy: (sai lạc, phản tự nhiên; tà kiến) “Gió không thôi, những sông 
không chảy, những phụ nữ không sinh đẻ, mặt trăng và mặt trời 
không mọc và lặn mà chỉ đứng-yên như cây cột nhà”?” ([tức: như 


bất động, bất biến]) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ 


đức Thé Tôn ...” 


“Này các Tỳ kheo, khi có /hân-sắc, do dính-chấp vào thân- 
sắc, do cố-chấp vào thân-sắc, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, tà 
kiến) như уду: “Gió không thổi ... mà chỉ đứng-yên như cây cột 
nhà.” Khi có cám-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có-Y ... 
thức, do dính-chấp vào cảm-giác ... thức, do có-cháp vào cảm-giác 
... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như уйу: ‘Gió không thổi ... mà 


chỉ đứng-yên như cây cột nhà." 


330 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, thân-sắc... thức là 


thường hằng hay vô thường?” 
“Vô thường, thưa Thế Tôn”.... 


“Nhưng nếu không dính-chấp vào thứ gì là vô thường, khó, 
và luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, mọi thân-sắc dù là loại gì ... 
Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Mọi sự 
tạo-tác cố-ý dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xấu hay 
tốt, xa hay gần— tất cả mọi thân-sắc ... thức nên được nhìn thấy 
đúng thực như nó là, bằng trí tuệ chánh đúng như уду: “Đây không 
phải là “của-ta', đây không phải là “ta”, đây không phải bản thân 


„ 


їа. 


“Sau khi nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, một người đệ 
tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân- 
sắc, su ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự 
ghê-sợ đối với những sự tạo-tác cố-ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau 
khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát 


thì có sự hiểu-biết: “Тат được giải-thoát. Người đó hiểu rằng: 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN • 331 


“Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiệ đã được sống, những gì cần 


làm đã làm xong, không còn quay lại sự hiện hữu này nữa.”” 


(SN 24:71) 


72 (2) Đây là Сйа-Та? — 96 (26)... 


[Những bài kinh này lần lượt lặp lại những cách-nhìn (tà 
kiến) trong các bài kinh của NHÓM 2 (“Thuyết Lại Vòng Hai’); 
chỉ khác ở chỗ lời kinh trong NHÓM 4 này giống theo “khuôn- 
máu” bài kinh dẫn даи (SN 24:71) kế trên. 


Chương 25 


Liên Kết NHẬP-VÀO 


(25 Okkanti—samyutta) 
(25 Tương Ung Nhập- Vào) 


334 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 25 — Liên Kết NHẬP-VÀO * 335 


1 Mắt... 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, mắt là vô thường, đang thay đổi, đang trở 
thành khác. Tai... Ми ... Lưỡi... Thân là vô thường, đang thay 
đổi, đang trở thành khác. 


- “Người đặt niềm-tin vào những giáo lý này và giải-quyết 
xong (nhất quyết, nhất tâm) về chúng như vậy thì được gọi là 
người tu theo niềm-tin (người căn tín), là người đã nhập-vào lô 
trình (đạo lộ) đúng đăn đã được định xong, đã nhập-vào cảnh giới 
của những bậc thượng nhân, đã vượt-trên cảnh giới của những 
người phàm tục. Người đó không còn có thé làm điều gì mà vì 
nhân đó phải bị tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay 
trong cõi xứ ma quy; người đó không thé chết đi mà chưa chứng 
ngộ thánh quả Nhập-lưu. (tức: chắc chắn chứng ngộ thánh quả 


Nhập-lưu khi còn sống hay ngay khi chết). 40 


- “Người mà đã chấp nhận những giáo lý này như vậy sau khi 
đã suy xét (cân nhắc, quán xét, suy nghiệm) chúng tới một mức độ 
đủ đầy bằng trí-tuệ thì được gọi là người tu theo Giáo Pháp (người 
căn trí), là người đã nhập-vào lộ trinh đúng đến đã được định 
xong, đã nhập-vào cảnh giới của những bậc thượng nhân, đã vượt- 
trên cảnh giới của những người phàm tục. Người đó không còn có 


thể làm điều gì mà vì nhân đó phải bị tái sinh trong địa ngục, trong 


336 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


cõi súc sinh, hay trong cõi xứ ma quỷ; người đó không thê chết đi 


mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


“Người mà biết và thấy những giáo lý này như vậy thì được 
gọi là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, 
đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến cuối cùng của 


người đó.” 
(SN 25:01) 
2 Những Hình-Sắc... 
Ó Savattht. 


“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc là vô thường, dang thay 
đổi, và đang trở thành khác (đang khác đi, đang diễn biến). Những 
âm-thanh ... Những mùi-hương ... Những mùi-vị ... Những đối- 
tượng chạm xúc ... Những hiện tượng thuộc tâm là vô thường, 


đang thay đổi, và đang trở thành khác. 


- “Người đặt niềm-tin vào những giáo lý này và giải-quyết 
xong về chúng như vậy thì được gọi là người tu theo niềm-tin 
(người căn tín), là người đã nhập-vào lô trinh (đạo lộ) đúng đắn đã 
được định xong .... người đó không thê chết đi mà chưa chứng ngộ 


thánh quả Nhập-lưu. 


- “Người mà đã chấp nhận những giáo lý này như vậy sau khi 


đã suy xét chúng tới một mức độ đủ dày bằng trí tuệ thì được gọi là 


Chương 25 — Liên Kết NHẬP-VÀO * 337 


người tu theo Giáo Pháp (người căn trí), là người đã nhập-vào lô 
trình đúng đắn đã được định xong .... người đó không thê chết đi 


mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


“Người mà biết và thấy những giáo lý này như vậy thì được 
gọi là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, 


đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên cuôi cùng của 


người đó.” 
(SN 25:02) 
3 Thức 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, thức-mắt là vô thường, đang thay đổi, và 
đang trở thành khác. Thức-tai ... Thức-mũi... Thức-lưỡi ... Thức- 
thân ... Thức-tâm là vô thường, đang thay đổi, và đang trở thành 
khác. .... 


“Người mà biêt và thây như уду... với sự giác-ngộ là đích 
đên của người đó.” 


(SN 25:03) 


4 Tiếp- Xúc 


Ó Sãvatth1. 


338 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, sự tiếp-xúc mắt là vô thường, đang thay 
đổi, và đang trở thành khác. Tiếp-xúc (аі... Tiếp-xúc mũi... Tiếp- 
xúc lưỡi ... Tiếp-xúc thân ... Tiếp-xúc tâm là vô thường, đang thay 


đôi, và đang trở thành khác. .... 
“Người mà biêt và thây như уду... với sự giác-ngộ là đích 
đên của người đó.” 


(SN 25:04) 


5 Сат-Сійс 
Ó Savattht. 


“Này các Tỳ kheo, cảm-giác được sinh ra từ tiép-xúc mắt là 
vô thường, đang thay đổi, và đang trở thành khác. Cảm-giác được 
sinh ra từ tiếp-xúc (аі... Cảm-giác được sinh га từ tiếp-xúc mũi ... 
Cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc lưỡi ... Cảm-giác được sinh ra từ 
tiếp-xúc thân ... Cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc tâm là vô 


thường, đang thay đổi, và đang trở thành khác. .... 


“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích 


đên của người đó.” 


(SN 25:05) 


Chương 25 — Liên Kết NHẬP-VÀO * 339 


6 Nhận-Thúc 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nhận-thức về hình-sắc là vô thường, đang 
thay đồi, và đang trở thành khác. Nhận-thức về âm-thanh ... Nhân- 
thức về mùi-hương ... Nhận-thức về mùi-vị ... Nhận-thức về những 
đôi-tượng chạm-xúc là vô thường, đang thay đổi, và đang trở thành 
khác. .... 


“Người mà biét và thây như vậy ... với sự giác-ngộ là đích 
đên của người đó.” 


(SN 25:06) 


7 Sự Cố-Ý (hành, ý hành) 


Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, sự cố-ý đối với những hình-sắc là vô 
thường, đang thay đổi, và đang trở thành khác. Sự сӧ-у đối với 
những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vỊị ... những 
đối-tượng chạm xúc ... những hiện tượng thuộc tâm là vô thường, 
đang thay đồi, và đang trở thành khác. .... 

“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích 
đến của người đó.” 


(SN 25:07) 


340 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


8 Duc-Vong 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, dục-vọng đối với những hình-sắc là vô 
thường, đang thay đổi, và đang trở thành khác. Dục-vọng đối với 
âm-thanh ... Dục-vọng đối với mùi-hương ... Dục-vọng đối với 
mùi-vị ... Dục-vọng đối với những đối-tượng chạm-xúc ... Dyc- 
vọng đối với những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, đang thay 


đôi, và đang trở thành khác. .... 
“Người mà biệt và Һау như уду ... với sự giác-ngộ là đích 
đên của người đó.” 


(SN 25:08) 


9 Các Yếu-Tố (giới) 

Ó SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo yếu-tô đất là vô thường, đang thay đổi, và 
đang trở thành khác. Yếu-tố nước ... Yếu-tố nhiệt ... Yếu-tố khí ... 


Yếu-tô không gian ... Yếu-tô thức là vô thường, đang thay đổi, và 


đang trở thành khác. .... 


“Người mà biệt và thây như уду ... với sự giác-ngộ là đích 
đên của người đó.” 


(SN 25:09) 


Chương 25 — Liên Kết NHẬP-VÀO * 341 


10 Năm-Uẩn 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, thân-sắc là vô thường, đang thay đổi, và 
đang trở thành khác. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác 


cố-ý ... Thức là vô thường, đang thay đồi, và đang trở thành khác. 


- “Người đặt niềm-tin vào những giáo lý này và giải-quyết 
xong (nhất quyết, tin chắc) về chúng như vậy thì được gọi là người 
tu theo niềm-tin (người căn tín), là người đã nhập-vào /ô trinh (đạo 
lộ) đúng đắn đã được định xong, đã nhập-vào cảnh giới của những 
bậc thượng nhân, đã vượt-trên cảnh giới của những người phàm 
tục. Người đó không còn có thể làm điều gì mà vì nhân đó phải bị 
tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong cõi xứ ma 
quý; người đó không chết đi mà không chứng ngộ thánh quả Nhập- 


lưu. 


- “Người mà đã chấp nhận những giáo lý này như vậy sau khi 
đã suy xét (quán xét, cân nhắc, suy nghiệm) chúng tới một mức độ 
đủ đầy bằng trí tuệ thì được gọi là người tu theo Giáo Pháp (người 
căn trí), là người đã nhập-vào lô trinh đúng đắn đã được định 
xong, đã nhập-vào cảnh giới của những bậc thượng nhân, đã vượt- 
trên cảnh giới của những người phàm tục. Người đó không còn có 
thể làm điều gì mà vì nhân đó phải bị tái sinh trong địa ngục, trong 
cõi súc sinh, hay trong cõi xứ ma quy; người đó không thé chết đi 


mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


342 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Người mà biết và thấy những giáo lý này như vậy thì được 
gọi là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, 
đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến cuối cùng của 


người đó.” 


(SN 25:10) 


Chương 26 


Liên Kết SINH 


(26 Uppada—samyutta) 
(26 Tương Ung Sinh) 


344 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 26 — Liên Kết SINH * 345 


1 Mắt... 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện (hiện thị, sinh ra) của mắt là sự khởi sinh khô-đau, sự 


liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. (+) 


“Sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê hiện của tai 
... Của тш ... của lưỡi ... của thân ... của tâm là sự khởi sinh khô- 


đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. 


“Sự châm dứt, sự lặn đi, sự biên mât của таг... của tâm là sự 
châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mât của sự già- 


chết.” 


(SN 26:01) 


[Trong các bài kinh tiếp theo: mẫu đoạn kinh đầu (+) kế trên 
sẽ được lần lượt thay vào/ lặp lại bằng các сһи-аё tương ứng như 
các chủ-đê trong chương kế trên (Chương 25). Nhân tiện, bài kinh 
SN 26:09 háu như giống y kinh SN 14:36, chỉ có thêm “yếu-tố 
không gian” và “yéu-tő thức”. Còn bài kinh SN 26:10 thì hoàn 
toàn giống y kinh SN 22:30.]!“! 


2 Những Hình-Sắc... 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thé hiện của những hình-sắc ... những âm-thanh ... những mùi- 
hương ... những mùi-vị ... những đối-tượng chạm xúc ... những 
hiện-tượng thuộc tâm là sự khởi sinh khó-dau, sự liên tục của căn- 


bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dút, sự lặn đi, sự biên mât của những hình-sắc ... 
những hiện-tượng thuộc tâm là sự châm dứt khô-đau, sự lặn đi của 


căn-bệnh, sự biên mát của sự già-chêt.” 


(SN 26:02) 


3 Thức 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện của thức-mắt ... thức-tâm là sự khởi sinh của khô-đau, 


sự liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. 


“Sự châm dứt, sự lặn đi, sự biên mât của thức-mặt ... thúc- 
tâm là sự châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mât 


của sự già-chêt.” 


(SN 26:03) 


Chương 26 — Liên Kết SINH * 341 


4 Tiép-Xúc 
Ở Savattht. 


“Này các Ty kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện của tiêp-xúc mắt ... tiêp-xúc tâm là sự khởi sinh của 


khô-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dút, sự lặn đi, sự biên mât của tiêp-xúc mặt ... tiêp- 
xúc tâm là sự châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên 


mât của sự già-chêt.” 


(SN 26:04) 


5 Сат-Сійс 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, su sản sinh, và 
sự thê hiện của cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc mặt ... cảm-giác 
được sinh ra từ tiêp-xúc tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên 


tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Su chấm dứt, sự lặn đi, sự biến mát của cảm-giác được sinh 
ra từ tiếp-xúc mắt ... cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc tâm là sự 
chấm dứt khổ-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biến mất của sự già- 
chết.” 


(SN 26:05) 


348 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


6 Nhận-Thúc 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện của nhận-thức vê những hình-sắc.... nhận-thức vê 
những đôi-tượng thuộc tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên tục 


của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. 


“Sự châm dứt, sự lặn đi, sự biên mât của nhận-thức về những 
hình-sắc ... nhận-thức vê những đôi-tượng thuộc tâm là sự châm 


dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mát của sự già-chết.” 


(SN 26:06) 


7 Sự Cố-Ý (hành, ý hành) 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện của sự cô-ý (ý định, ý hành) đôi với những hình-sắc ... 
“sự сӧ-у đôi với những đôi-tượng thuộc tâm là sự khởi sinh của 


khô-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dút, sự lặn đi, sự biên mát của sự cô-ý đôi với 


những hình-sắc ... sự cô-ý đôi với những đôi-tượng thuộc tâm là sự 


Chương 26 — Liên Kết SINH * 349 
châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mât của sự già- 
chết.” 


(SN 26:07) 


8 Duc-Vong 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện của dục-vọng đôi với những hình-sắc ... dục-vọng đôi 
với những đôi-tượng thuộc tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên 


tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dứt, sự lặn đi, sự biên mât của dục-vọng đôi với 
những hình-săc ... dục-vọng đôi với những đôi-tượng thuộc tâm là 
sự châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mât của sự 


già-chết.” 


(SN 26:08) 


9 Các Yếu-Tố (giới) 
Ó SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 


sự thê hiện của yêu-tô даг... yêu-tô nước ... yêu-tô nhiệt ... yêu-tô 


350 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


khí ... yếu-tố không gian ... yếu-tô thức là sự khởi sinh của khô- 


đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. 


“Sự châm dút, sự lặn đi, sự biên mât của yêu-tô đât ... yêu-tô 
thức là sự châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mât 


của sự già-chêt.” 


(SN 26:09) 


10 Năm-Uẩn 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thê hiện của /hân-sác ... của cảm-giác ... của nhận-thức ... của 
những sự tạo-tác cô-ý ... của thức là sự khởi sinh của khô-đau, sự 


liên tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dứt, sự lặn đi, sự biên mat của thân-sắc ... thức là 
sự châm dứt khô-đau, sự lặn đi của căn-bệnh, sự biên mât của sự 


già-chết.” 


(SN 26:10) 


Chương 27 


Liên Kết Ô-NHIÊM 


(27 Kilesa—samyutta) 
(27 Tương Ưng Phiên-Não) 


352 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 27 — Liên Kết Ô-NHIÊM * 353 


1 Mắt... 
Ó Savattht. 


“Này các Ty kheo, su tham-muón và nhục-dục đối với mất là 

một sự suy đồi của tâm. !'? Sự tham-muốn và nhục-dục đối với tai 
. mũi... lưỡi... thân ... tâm là sự suy đồi của tâm. Khi một Tỳ 
kheo đã dẹp bỏ được sự suy dài của tâm trong sáu trường hợp 
này, '* thì tâm của người đó sẽ ngã theo hướng từ-bỏ. Một cái tâm 
được củng có bằng sự từ-bỏ sẽ trở nên dễ-dụng (dễ dùng, dễ uốn 
nắn, dễ tu dưỡng) đối với những điều sẽ được chứng ngộ bằng sự 
hiểu-biết trực-tiếp. (Câu cuối nghĩa: tâm như vậy dễ dụng để chứng 


ngộ những điều (sự thật, chân lý) bằng sự hiểu-biết trực tiếp).”1⁄4 


(SN 27:01) 


2 Những Hình-Sắc ... 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Ty kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với những 
hình-sắc là một sự Suy đôi của tâm. Sự tham-muốn và nhục-dục 
đối với những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vị ... 
những đồi-tượng chạm-xúc ... những hiện-tượng thuộc tâm là sự 
suy đổi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dep bỏ được sự suy đồi của 


tâm trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó sẽ ngã theo 


354 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


hướng từ-bỏ. Một cái tâm được củng cô băng sự từ-bỏ sẽ trở nên 
dễ-dụng (dễ dùng, dễ uôn nắn, dễ tu dưỡng) đôi với những điều sẽ 


được chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 27:02) 


З Thức 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với thc- 
mất ... thức-tâm là sự suy đồi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ 
được sự suy đôi của tâm trong sáu trường hợp này ... thì [tâm của 
người đó] trở nên dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ 


bằng sự hiéu-biét trực-tiếp.” 


(SN 27:03) 


4 Tiếp- Xúc 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muôn và nhục-dục đôi với tiêp- 
xúc mất... tiêp-xúc tâm là sự suy đôi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã 


dẹp bỏ được sự suy đồi của tâm trong sáu trường hợp пау... thì 


Chương 27 — Liên Kết Ô-NHIÊM * 355 


[tâm của người đó] trở nên dễ-dụng đôi với những điều sẽ được 


chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 27:04) 


5 Сат-Сійс 
Ó Savattht. 


“Này các Ty kheo, su tham-muón và nhuc-duc đối với cám- 
giác được sinh ra từ sự tiép-xúc mắt... cảm-giác được sinh ra її 
sự tiếp-xúc tâm là sự suy đồi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ 
được sự suy đôi của tâm trong sáu trường hợp này ... thì [tâm của 
người đó] trở nên dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ 


bằng sự hiéu-biét trực-tiếp.” 


(SN 27:05) 


6 Nhận-Thúc 
О SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với nhận- 
thức về những hình-sắc ... đối với nhận-thức về những hiện-trợng 
thuộc tâm là sự suy đôi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được 


sự suy đôi của tâm trong sáu trường hợp пау... thì [tâm của người 


356 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


đó] trở nên dễ-dụng đôi với những điều sẽ được chứng ngộ băng sự 


hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 27:06) 


7 Sự Cố-Ý (hành, ý hành) 
О SãvatthI. 


“Này các Ty kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với sự có- 
ý đối với những hình-sắc `... đối với những hiện-tượng thuộc tâm 
là sự suy đồi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự suy đôi 
của tâm trong sáu trường hợp này ... thì [tâm của người đó] trở nên 
dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ bằng sự hiểu-biết 


trực-tiếp.” 


(SN 27:07) 


8 — Dục-Vọng 
Ó Sãvatthi. 


“Này các Ty kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với duc- 
vọng đối với những hình-sắc ... dục-vọng đối với những hiện-trợng 
thuộc tâm là sự suy đôi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được 


sự suy đôi của tâm trong sáu trường hợp này ... thì [tâm của người 


Chương 27 — Liên Kết Ô-NHIÊM • 351 


đó] trở nên dễ-dụng đôi với những điều sẽ được chứng ngộ băng sự 


hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 27:08) 


9 Các Yéu-Tó 
Ó Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với yéu-tó 
đất... yéu-tő nước ... yéu-tó nhiệt... yéu-tő khí... yéu-tő không gian 
... уёи-1д thức là sự suy đồi của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dep bỏ 
được sự suy đôi của tâm trong sáu trường hợp này ... thì [tâm của 
người đó] trở nên dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ 


bằng sự hiéu-biét trực-tiếp.” 


(SN 27:09) 


10 Năm-Uẩn 
Ó Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muôn và nhục-dục đôi với thân- 
sac ... đôi VỚI cảm-giác ... đôi với nhận-thức ... đôi với những sự 
tạo-tác có-Y ... đôi với thuc là sự suy đôi của tâm. Khi một Tỳ kheo 


đã dẹp bỏ được sự suy đồi của tâm trong sáu trường hợp này ... thì 


358 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


[tâm của người đó] trở nên dễ-dụng đôi với những điều sẽ được 


chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 27:10) 


Chương 28 


Liên Kết XÁ-LỢI-PHÁT 


(28 Sariputta—samyutta) 
(28 Tương Опе Xá-lợi-phát) 


360 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 28 — Liên Kết XÁ-LỢI-PHẤT * 361 


1 Được Sinh Ra Từ Sự Tách-Ly ... (Nhất thiền) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sāvatthī (Xá-vệ) 
trong Khu Vườn của thái tử Jeta (Kỳ-đà) trong Tịnh Ха của ông 
Cấp Cô Độc. 


Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài Xá-lợi-phất mặc y áo, và mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sāvatthī để khất thực. Rồi, sau 
khi thầy ấy đã đi khất thực trong thành Sãvatthï và đã trở về sau 
một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ау đi đến chỗ (được gọi 
là) Khu Vườn Người Mù để an trú ban ngày. Sau khi đi sâu vào 
Khu Vườn Người Mù, thầy ấy ngồi xuống một gốc cây để an trú 


ban ngày. 


Rồi, vào Бибі cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ án trú 
đó và đi về chỗ Khu Vườn của thái tử Jeta, chỗ Tịnh Xá của ông 
Cấp Cô Độc. Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ 


xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như vây: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, các giác quan (căn) của thầy tĩnh 
lặng, da dẻ thầy trong và sáng. Thầy Xá-lợi-phất đã trải qua ban 


ngày trong sự an trú nào?”145 


“Ở đây, này đạo hữu, tách ly khỏi những khoái lạc giác quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi đã chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có 


đi kèm ý-nghĩ (tầm) và sự suy-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hy) và 


362 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách ly. Nhưng, này đạo hữu, ý 
nghĩ như уйу: “Ta đang chứng đắc tầng thiền định thứ nhất”, hay 
“Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ nhất, hay “Ta đã thoát ra 
khỏi tầng thiền định thứ nhất” đã không còn xảy đến với tôi.” 


“Điêu đó chàc hàn là, do cái sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái 
“của-ta°, và khuynh-hướng tiêm-ân (tùy miên) tạo nên sự “tự-ta” (tự 
ngã, ngã mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phât từ lâu 


cho nên những ý nghĩ đó đã không còn xảy đến với thầy ấy.”14 


(SN 28:01) 


2 Không Còn Ý-Nghĩ (tằm)... (Nhị thiền) 


Ó Sāvatthī ... [nhw kinh kế trên] ... Ngài Ananda đã nhìn thấy 
thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như 


` 
A 


vay: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, các giác quan (căn) của thầy tĩnh 
lặng, da dẻ thầy trong và sáng. Thầy Xá-lợi-phất đã trải qua ban 


ngày trong sự an trú nào?” 


“Ó đây, này đạo hữu, với su lắng lặn của ý-nghĩ (tầm) Và Sự 
suy-xét (tứ), tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên-trong và sự hợp-nhất của 


tâm, không còn ý-nghĩ (tâm) và sự suy-xét (tứ), và có niêm sự 


Chương 28 — Liên Kết XÁ-LỢI-PHẤT * 363 


hoan-hy (hy) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. 
Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như уду: “Ta đang chứng đắc tầng 
thiền định thứ hai’, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ hai’, 
hay “Ta đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ hai” đã không còn xảy 


đên với tôi.” 


“Điêu đó chàc hàn là, do cái sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái 
“của-ta”, và khuynh-hướng tiêm-ân (tùy miên) tạo nên sự “tự-ta” (tự 
ngã, ngã mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phât từ lâu 


cho nên những ý nghĩ đó đã không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:02) 


3 Sự Hoan-Hỷ (hy)... (Tam thiền) 


Ó Sāvatthī ... [nhw kinh trên] ... Ngài Ananda đã nhìn thấy 
thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như 


` 
A 


уау: 
“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


“Ở đây, này đạo hữu, với sự phai biến luôn của sự (yếu tő) 
hoan-hý (hý), tôi an trú buông-xå, và có chánh-niêm và rõ-biét 
(tỉnh giác), tôi trải nghiệm sự hạnh-phúc cùng với thân này; tôi đã 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), 
trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả, có 


chánh niệm, là người an trú một cách hạnh phúc.’ Nhưng, này đạo 


364 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


hữu, ý nghĩ như уйу: “Ta đang chứng đắc tầng thiền định thứ Ба”, 
hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ ba”, hay “Ta đã thoát ra 


khỏi tầng thiền định thứ ba’ đã không còn xảy đến với tôi.” 
“Điều đó chắc hàn là ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:03) 


4 Sự Buông- Xả (xả)... (Tứ thiền) 


Ó Sāvatthī ... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 


tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như уду: 
“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


“Ở đây, này đạo hữu, với sự dẹp bỏ sự (yếu tố) sướng-khổ, 
và với sự phai biến của sự (yếu tố) vui-buôn, tôi đã chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn 
sự khó hay sướng, và có sự tinh-khiết của sự chánh-niệm nhờ sự 
buông-xả (tức: sự chánh-niệm lúc này đã được thanh lọc tới mức 
tỉnh-khiết nhờ có sự buông-xả hoàn toàn trong Tứ thiền). Nhưng, 
này đạo hữu, ý nghĩ như уду: “Ta đang chứng đắc tầng thiền định 
thứ tu’, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ tu’, hay “Ta đã 


thoát ra khỏi tầng thiền định thứ tu? đã không còn xảy đến với tôi.” 
“Điều đó chắc hắn là ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:04) 


Chương 28 — Liên Kết XÁ-LỢI-PHẤT * 365 


5 Cảnh Xứ Vô-Biên Của Khóng-Gian (không vô biên xứ) 


Ó Sāvatthī ... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 


tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như уду: 
“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


“Ở đây, này đạo hữu, với sự hoàn toàn vượt-trên những sự 
nhận-thức về thể-sắc, với sự phai-biến các nhận-thức vë sự va- 
chạm giác quan, với sự không-còn chú-tâm tới những nhận-thức về 
sự khác-biệt, (chỉ) ý thức rõ rằng “không gian là vô biên”, tôi đã 
chứng nhập và an trú trong cảnh xứ [cơ sở] vô-biên của không gian 
(không vô biên xứ). Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ này đã không xảy 
đến với tôi: “Ta đang chứng đắc không vô biên хи”, hay “Ta đã 
chứng đắc không vô biên xứ”, hay “Ta đã thoát ra khỏi không vô 


biên xú.” 
“Điêu đó chắc hàn là ... không còn xảy đên với Шау ау.” 


(SN 28:05) 


6 Cảnh Xứ Vô-Biên Của Thức (thúc vô biên xứ) 


Ó Sāvatthī ... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 


tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như уду: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


366 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Ở đây, này đạo hữu, bằng cách hoàn toàn vượt-trên cảnh xứ 
vô-biên của không-gian, ý thức rõ răng “thức là vô-biên”, tôi đã 
chứng nhập và an trú trong cảnh xứ [cơ sở] vô-biên của thức (thức 
vô biên xứ). Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ này đã không xảy đến với 
tôi: “Ta đang chứng đắc thức vô biên xứ”, hay “Ta đã chứng đắc 


thức vô biên xứ”, hay “Та đã thoát ra khỏi thức vô biên xứ”.” 
“Điêu đó chắc hàn là ... không còn xảy дёп với thây ау.” 
y y. 


(SN 28:05) 


7 Cảnh Xứ Trồng-Không (vô sở hữu xứ) 


Ó Sāvatthī ... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 
tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như уду: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ó đây, này đạo hữu, bằng cách hoàn toàn vượt-trên cảnh xứ 
vô-biên của thức, ý thức rõ rằng “chăng có gì”, tôi đã chứng nhập 
và an trú trong cảnh xứ [cơ sở] của sự trống-không (vô sở hữu xứ). 
Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ này đã không xảy đến với tôi: “Ta 
đang chứng đắc vô sở hữu xứ”, hay “Ta đã chứng đắc vô sở hữu 


xứ”, hay “Ta đã thoát ra khỏi vô sở hữu xứ'.” 
“Điêu đó сһас hàn là ... không còn xảy đên với Шау ау.” 


(SN 28:07) 


Chương 28 — Liên Kết XÁ-LỢI-PHẤT • 367 


8 Cảnh Xứ Không Có Nhận-Thúức Cũng Không Phải 
Không Còn Nhận- Thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ) 


О SãvatthT ... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 


tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như уду: 
“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


“Ở đây, này đạo hữu, bằng cách hoàn toàn vượt-trên cảnh xứ 
trông-không, tôi đã chứng nhập và an trú trong cảnh xứ [cơ sở] 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức (phi 
tưởng phi phi tưởng xứ). Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ này đã không 
xảy đến với tôi: “Ta đang chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xú’, 
hay “Ta đã chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay “Ta đã 


^з 39 


thoát ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xú’. 
“Điều đó chắc hàn là ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:07) 


9 Chứng Đắc Sự Chám-Dút (chấm dứt cảm-giác & nhân- 


thức: diệt thọ tưởng) 


Ó Sāvatthī ... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 


tới từ xa, và đã nói với thầy Xá-lợi-phất như уду: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


368 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Ở đây, này đạo hữu, bằng cách hoàn toàn vượt-trên cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức, tôi đã 
chứng nhập và an trú trong sự chấm-dứt cảm-giác và nhận-thức 
(diệt thọ tưởng). Nhưng, này đạo hữu, nhưng ý nghĩ này không xảy 
đến với tôi: “Ta đang chứng đắc sự diệt thọ tưởng", hay “Ta đã 
chứng đắc sự chắm-dứt sự diệt thọ tưởng”, hay “Ta đã thoát ra khỏi 


trạng thái diệt thọ tưởng.” 


“Điêu đó chăc hàn là, do cái sự tạo nên cái “ta”, sự tạo nên cái 
“của-ta°, và khuynh-hướng tiêm-ân (tùy miên) tạo nên sự “tự-ta” (tự 
ngã, ngã mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phât từ lâu 


cho nên những ý nghĩ đó đã không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:09) 


10 Nữ Du Sĩ SucùnukhT 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Rãjagaha 
(Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) 
Chỗ Kiếm Ăn của Вау Sóc. Lúc đó, vào buổi sáng, thầy Xá-lợi- 
phất mặc y áo, và mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành 
Rãjagaha dé khất thực. Rồi, sau khi thầy ấy đã đi khát thực liên tục 
một vòng trong thành Rãjagaha, thầy ấy ngồi ăn thức ăn khất thực, 


lưng dựa vào tường. 


Chương 28 — Liên Kết XÁ-LỢI-PHẤT * 369 


Lúc đó có một nữ du sĩ tên Sucimukhi đến gặp thầy Xá-lợi- 


phất và nói với thầy ấy: 


“Này tu sĩ (sa-môn), ông ăn với mặt úp (xuống đất) phải 


không?! 
“Thưa chị, tôi không ăn với mặt úp (xuống đất)” 


“Vậy thì, này tu sĩ, ông ăn với mặt ngửa (lên trời) phải 


không?” 

“Thua chị, tôi không ăn với mặt ngửa (lên trời)” 

“Vậy thì, nảy tu sĩ, ông ăn quay mặt nhìn các [bốn] hướng 
phải không?” 

“Thưa chị, tôi không ăn quay mặt nhìn các [bốn] hướng.” 


“Vậy thì, này tu sĩ, ông ăn quay mặt nhìn các hướng xen giữa 


(bón hướng) phải không?” 
“Thua chị, tôi không ăn quay mặt nhìn các hướng хеп giữa.” 


“Khi ông được hỏi “Này tu sĩ, ông ăn với mặt úp phải không? 
.. ‘Ông ăn quay mặt nhìn các hướng xen giữa phải không?’ thì ông 
cứ trả lời: “Thưa chị, tôi không ăn như уду’. Này tu sĩ, vậy ông ăn 


kiêu sao?” 


“Thưa chị, những tu sĩ và bà-la-môn kiêm sông băng nghê 


bói đất bói hướng tầm phào—một cách kiếm sống sai trái (tà hạnh, 


370 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


đối với tu sD— thì những người đó được gọi là những tu sĩ và bả- 
la-môn ăn úp mặt (xuống đất). Những tu sĩ và bà-la-môn nào kiếm 
sống bằng nghề bói sao tầm phào—một cách kiếm sống sai trái— 
thì những người đó được gọi là những tu sĩ và bà-la-môn ăn ngửa 
mặt (lên trời). Những tu sĩ và bà-la-môn nào kiếm sống bằng cách 
đi làm công việc người ta sai vặt hoặc đưa tin báo tin ([các Ту kheo 
phải tránh bỏ việc báo tin đưa tin])— một cách Кіёт sóng sai 
trái— thì những người đó được gọi là những tu sĩ và bà-la-môn ăn 
quay mặt nhìn các [bốn] hướng. Những tu sĩ và bà-la-môn nào 
kiếm sống bằng nghề bói chỉ tay tầm phào—một cách kiếm sống 
sai trá— thì những người đó được gọi là những tu sĩ và bà-la-môn 


ăn quay mặt nhìn những hướng xen giữa. 


“Thưa chị, tôi không kiếm sống băng nghề bói đất tầm phào, 
hay nghề bói sao tầm phào, hay bằng cách làm việc sai vặt và đưa 
tin báo tin, hay bằng nghề bói chỉ tay tầm phào. Tôi tìm kiếm thức 
ăn bố thí một cách chân chính, và sau khi kiếm được thức ăn đó, 


tôi ăn nó một cách chân chính.” 


Rồi nữ du sĩ tên SucimukhT đó đã đi từ đường này tới đường 
kia và từ khu này tới khu kia trong thành Rãjagaha tuyên bó rằng: 
“Những tu sĩ đi tu theo người con của họ tộc Thích-Ca (tức Phật) 
ăn thức ăn chân chính; họ ăn thức ăn không tội lỗi. Hãy cúng 


dường thức ăn cho những tu sĩ đi theo người con họ Thích-Ca.” 


(SN 28:10) 


Chương 29 


Liên Kết RONG NAGA 


(29 М№аса—ѕатуийа) 
(29 Tương Ung Loài Rồng) 


372 s Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 29 — Liên Kết КОМС NAGA * 373 


1 Bản Kinh Tóm Соп (đơn giản) 

О Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn chủng loài rồng naga [»ãga].!“8 
Bốn đó là gì? Rồng sinh ra từ trứng, rồng sinh ra từ bào thai, rồng 
sinh ra từ hơi ẩm, rồng sinh ra tự nhiên tự phát (theo nghiệp). ” 


(noãn sinh, thai sinh, âm sinh, và hóa sinh) 


(SN 29:01) 


2 Т Hơn 
Ó Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn chủng loài rồng [пара] .... 


“Này các Tỳ kheo, trong đó loài rồng được sinh từ bào thai, 
sinh từ hơi âm, và sinh tự nhiên tự phát là ưu việt hơn (tốt hơn, сао 
hơn) loài rồng được sinh từ trứng. Loài rồng được sinh từ hơi âm 
và sinh tự nhiên tự phát là ưu việt hơn loài rồng sinh ra từ trứng và 
từ bào thai. Loài rồng được sinh ra tự nhiên tự phát là ưu việt 


(nhất) hơn loài rồng được sinh từ trứng, từ bào thai, từ hơi åm. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn chủng loài rồng như vậy.” 


(SN 29:02) 


374 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


З Uposatha (Bó-tát) (1) 


Ó Sāvatthī. Lúc đó một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa đức Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do một số 
rồng пага được sinh từ trứng ở đây tuân giữ giới Uposatha (Bồ-tát) 


và (đến mức) từ bỏ [sự quan tâm đối với] thân thê của họ?”142 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một số rồng naga được sinh từ 
trứng nghĩ như уйу: “Trong quá khứ chúng tôi hành vi một cách 
mâu thuẫn (lẫn lộn thiện, ác) trong thân, lời nói, và tâm. Sau khi đã 
làm như vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, chúng tôi đã bị tái sinh 
trong chủng loài rồng naga được sinh từ trứng. Nếu ngày nay 
chúng tôi tu tập hành vi thiện tốt trong thân, lời nói, và tâm (ba 
nghiệp: thân, miệng, ý), thì khi thân tan rã, sau khi chết, chúng tôi 
sẽ được tái sinh trong một nơi đến hạnh phúc, trong một cõi trời. 
Nào bây giờ, chúng ta hãy tu tập hành vi tốt thiện trong thân, lời 


nói, và tâm.” 


“Này Tỳ kheo, điều này chính là nguyên nhân và lý do một 
số rồng naga được sinh từ trứng ở đây tuân giữ giới Bố-tát 


[Uposatha] và từ bỏ [sự quan tâm vë] thân thể của chúng.” 


(SN 29:03) 


4 Uposatha (B -tát) (2) – (SN 29:04) 


Chương 29 — Liên Kết КОМС NAGA * 375 


5 Uposatha (Bő-tát) (3) — (SN 29:05) 
6 Uposatha (B -tát) (4) — (SN 29:06) 


[Giống hệt bài kinh trên, chỉ lần lượt thay ba chủng loài rồng 


naga còn lại cho ba bài kinh. | 


7 — Người Đó Đã Nghe (1) 
О Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài 


rông naga được sinh từ trứng” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn 
(lẫn lộn thiện, ác) trong thân, lời nói, và tâm. Người đó đã nghe: 
“Loài rồng naga sinh từ trứng sống lâu, đẹp dë, và nhiều hạnh 
phúc.” Người đó nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong 
ta được tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh từ trứng!? Rồi, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong chủng loài 


rồng naga sinh từ trứng. 


“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài 


rồng naga sinh từ trứng.” 


(SN 29:07) 


376 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


8 Người Dó Đã Nghe (2) – (SN 29:08) 
9 Người Dó Đã Nghe (3) - (SN 29:09) 
10 Người Đó Đã Nghe (4) — (SN 29:10) 


[Giống hệt bài kinh trên, chỉ lần lượt thay ba chủng loại rồng 


naga còn lại cho ba bài kinh.] 


11 — 20 Nhờ Sự Bó-Thí (1) (mà tái sinh...) 
... Ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài 


rông naga sinh từ trứng?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn 
(lẫn lộn thiện, ác) trong thân, lời nói, và tâm. Người đó đã nghe: 
“Loài rồng пага sinh từ trứng sống lâu, đẹp dë, được nhiều hạnh 
phúc.” Người đó nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong 
ta được tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh từ trứng!” Người 
đó bó thí thức ăn.... Người đó bó thí thức uống.... Người đó bồ thí 
дийп áo.... Người đó bố thí một cỗ xe.... Người đó bố thí một 
vòng hoa.... Người đó bố thí một dầu thơm.... Người đó bố thí 


một thuốc cao.... Người đó bó thí một chỗ năm.... Người đó bó thí 


Chương 29 — Liên Kết RÔNG NAGA • 377 


một chỗ ở.... Người đó bố thí một đèn thắp. [Môi thứ bó thí lần 


150 Rồi, khi thân tan rã, 


lượt được ghi trong môi bài kinh từ 11-20.] 
sau khi chết, người đó được tái sinh trong chủng loài rồng naga 


sinh từ trứng. 


“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài 


rông пага sinh từ trứng.” 


(SN 29:11—20) 


21 — 50 Nhờ Sự Bố-Thí (2), (3), (4) (mà tái sinh...) 


[Nhóm (1): (kinh 11-20) ở trên là nói về ‘chúng loại rồng naga 
sinh từ trứng"; ba nhóm còn lai (2), (3), (4) (từ kinh 21-50) có lời kinh 
giống hệt “khuôn-mâu” như уйу; chỉ lân lượt thay bằng mỗi chủng 


loại rồng naga còn lại cho mỗi nhóm (2), (3), (4).] 


(SN 29:21—50) 


Chương 30 — Liên Kết CHIM-THÂN • 379 


Chương 30 


Liên Kết CHIM-THẢN 


(30 Supanna—samyutta) 
(30 Tương Ung Тһап-Ріёи) 


380 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 30 — Liên Kết CHIM-THÂN • 381 


1 Bản Kinh Tóm Gon (đơn giản) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn chủng loại chim-thần [supanna] 
(chim thần Ganuda, kim xí điều). Bốn đó là 01? Гоа chim-thần 
được sinh từ trứng, loài chim-thần được sinh từ bào thai, loài chim- 
thần được sinh từ hơi ẩm, loài chim-thần được sinh một cách tự 


° 


nhiên tự phát. Có bón chủng loài chim thần nhu vậy.” 


(SN 30:01) 


2 Chúng Gấp Rông Naga 
О Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn chủng loại chim-thần .... 


“Này các Tỳ kheo, trong số này, loài chim-thần sinh từ trứng 
chỉ gấp đi được rồng naga sinh từ trứng, nhưng không gấp được ba 
chủng loại còn lại. Loài chim-thần sinh từ bào thai chỉ gấp được 
rồng naga sinh từ trứng và sinh từ bào thai, nhưng không gấp được 
hai chủng loại còn lại. Loài chim-thần sinh từ hơi âm gấp được 
rồng naga sinh từ trứng, sinh từ bào thai, và sinh từ hơi âm, nhưng 
không gấp được chúng loại còn lại. Loài chim-thần sinh tự nhiên tự 
phát thì gấp được rồng naga thuộc cả bốn chủng loài. [Тис: mót 


chủng loài chừn-thần chỉ gấp rồng naga thuộc chủng loài thấp hơn 


382 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


hoặc bằng chủng loài mình, chứ không thể gấp rông naga thuộc 


chủng loài cao hơn chủng loài mình. ]|'Š1 


“Này các Tỳ kheo, có bốn chủng loại chim-thần như vậy.” 


(SN 30:02) 
3 Lẫn Lộn Thiện-Ác (1) 
О SãvatthT. .... ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh vào chủng loài chim- 


thần sinh từ trứng?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn 
(lẫn lộn thiện, ác) trong thân, lời nói, và tâm. Người đó nghe: “Loài 
chim-thần sinh từ trứng sống lâu, đẹp dë, và nhiều hạnh phúc.’ 
Người đó nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được 
tái sinh trong chủng loài chim-thần sinh từ trứng.” Rồi, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong chủng loài chim-thần 


sinh từ trứng. 


“Này các Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có 
người ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong chủng 


loài chim-thần sinh từ trứng.” 


(SN 30:03) 


Chương 30 — Liên Kết CHIM-THÂN • 383 


4 — 6 Lẫn Lôn Thiện-Ác (2), (3), (4) 


[Giống hệt bài kinh trên, chỉ lần lượt thay bằng mỗi chủng loài 


chim-thần còn lại cho ba bài kinh này. | 


(SN 30:04—06) 


7 — 16 Nhờ Sự Bố-Thí (І) (mà tái sinh...) 
... Ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài 


chim-thần được sinh từ trứng?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn 
(lẫn lộn thiện, ác) trong thân, lời nói, và tâm. Người đó đã nghe: 
“Loài chim-thần sinh từ trứng sống lâu, đẹp đẽ, được nhiều hạnh 
phúc.” Người đó nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong 
ta được tái sinh trong chủng loài chim-thần sinh từ trứng!” Người 
đó bó thí thức ăn.... Người đó bó thí thức uống.... Người đó bó thí 
дийп áo.... Người đó bố thí một cỗ xe.... Người đó bố thí một 
vòng hoa.... Người đó bố thí một dầu thơm.... Người đó bố thí 
một thuốc сао... Người đó bó thí một chỗ năm.... Người đó bó thí 
một chỗ ở.... Người đó bó thí một đèn thắp. [Mỗi thứ bő thí lần 


lượt được ghi trong môi bài kinh từ 7-16.] Rồi, khi thân tan rã, sau 


384 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


khi chết, người đó được tái sinh trong chủng loài chim-thần sinh từ 


trứng. 


“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài 


chim-thần sinh từ trứng.” 


(SN 30:07—16) 


17— 46 Nhờ Sự Bó-Thí (2), (3), (4) (mà tái sinh...) 


[Nhóm (1): (kinh 7-16) ở trên là nói về ‘chúng loại chim-thán 
sinh từ trứng; ba nhóm còn lại (2), (3), (4) (kinh 17-46) có lời 
kinh giống “khuôn-mâu"” kinh như vậy: chỉ lần lượt thay bằng mỗi 


chung loại chim-thần còn lại cho mỗi nhóm (2), (3), (4).] 


(SN 30:17—46) 


Chương 31 


Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ 


(31 Gandhabba—samyufta) 
(31 Tương Ung Càn-thát-bà) 


386 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 31 – Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ • 387 


1 Bản Kinh Tóm Gon (đơn giản) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về những thiên thần 
(chư thiên) thuộc loại Càn-thát-bà [gandhabba]. Hãy lắng nghe 


điêu đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thiên thần thuộc loại 
Càn-thát-bà? Này các Tỳ kheo, có những thiên thần sống trú trong 
rễ cây hương thơm, những thiên thần sống trú trong lõi cây hương 
thơm, những thiên thần sống trú trong lớp gỗ mềm cây hương 
thơm, những thiên thần sống trú trong vỏ cây hương thơm, '°? 
những thiên thần sống trú trong chòi cây hương thơm, những thiên 
thần sống trú trong lá cây hương thơm, những thiên thần sống trú 
trong trái cây hương thơm, những thiên thần sống trú trong nhựa 
cây hương thơm, những thiên thần sống trú trong mùi hương cây 


hương thơm. 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những thiên thần thuộc 


loại Càn-thát-bà.” 
(SN 31:01) 
2 Hành Vì Thiện 


О Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức 
Thế Tôn: 


388 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số các thiên 


thần thuộc loại Càn-thát-bà?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người tu tập hành vi thiện lành trong 
thân, lời nói, và tâm.!5Ÿ Người đó đã nghe: “Các thiên thần thuộc 
loại Càn-thát-bà sống lâu, đẹp dë, và nhiều hạnh phúc.’ Người đó 
nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh 
trong số các thiên thần thuộc loại Càn-thát-bà!? Rồi, khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số các thiên thần 


thuộc loại Càn-thát-bà. 


“Này Tỳ kheo, đây là nguyên nhân và lý do có người ở đây, 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số các thiên thần 


thuộc loại Càn-thát-bà.” 
(SN 31:02) 
3 Người Bố Thí (1) 


О Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số các thiên 


thần sống trú trong rễ cây hương thơm?” 


Chương 31 — Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ * 389 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người tu tập hành vi thiện lành trong 
thân, lời nói, và tâm. Người đó đã nghe: “Các thiên thần sống trú 
trong rễ cây hương thơm sống lâu, đẹp dë, và nhiều hạnh phúc.’ 
Người đó nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được 
tái sinh trong số các thiên thần sống trú trong rễ cây hương thom!’ 
Người đó trở thành người bó thí rễ cây hương thơm. Rồi, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số các thiên thần 


sống trú trong rễ cây hương thơm. 


“Này Tỳ kheo, đây là nguyên nhân và lý do có người ở đây, 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số các thiên thần 


sống trú trong rễ cây hương thơm.” 
(SN 31:03) 
4 — 12 Người Bő Thí (2)...(10) 


[Giống hệt “khuôn-mẫu"” bài kinh kế trên, chỉ lần lượt thay 
bằng mỗi loại thiên-thân: ‘các thiên thần sóng trú trong lõi cây 
hương thom ... ‘các thiên thân sống trú trong mùi hương cây 
hương thơm (theo thứ tự ghỉ trong bài kinh 31:01). Môi loại người 


bố thí tương ứng với thứ bố thí. ] 


(SN 31:04—12) 


13 — 22 Nhờ Sự Bó-Thí (1) (mà tái sinh...) 


390 • Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


О Sāvatthī. .... ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số các thiên 


thần sống trú trong rễ cây hương thơm?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người tu tập hành vi thiện lành trong 
thân, lời nói, và tâm. Người đó đã nghe: “Các thiên thần sống trú 
trong rễ cây hương thơm sống lâu, đẹp dë, và nhiều hạnh phúc.’ 
Người đó nghĩ: “О, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được 
tái sinh trong số các thiên thần sống trú trong rễ cây hương thơm! 
Người đó bó thí thức ăn.... Người đó bố thí thức uống.... Người 
đó bó thí quần áo.... Người đó bó thí một cỗ xe.... Người đó bó thí 
một vòng hoa.... Người đó bố thí một dầu thơm.... Người đó bố 
thí một thuốc cao.... Người đó bó thí một chỗ nằm.... Người đó bố 
thí một chỗ ở.... Người đó bó thí một đèn thắp. [Môi thứ bő thí lần 
lượt được ghi trong môi bài kinh từ 13-22.] Rồi, khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó được tái sinh trong số các thiên thần sống 


trú trong rễ cây hương thơm. 


“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số các thiên 


thần sống trú trong rễ cây hương thơm.” 


(SN 31:13—22) 


Chương 31 — Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ • 391 


23 — 112 Nhờ Sự Bó-Thí (2) (mà tái sinh...) 


[Nhóm (1) kế trên (kinh 13-12) là nói về loại ‘các thiên thân 
sống trú trong rễ cây hương thơm; nhóm (2) này (kinh 23—112) có 
lời kinh giống “khuôn-mẫu"” kinh như vậy: chỉ lần lượt thay bằng 
mỗi loại Càn-thát-bà còn lại là: ‘các thiên thần sống trú trong gỗ 
lõi hương thom ... ‘các thiên thân sống trú trong mùi hương cây 


hương thơm. | 


(SN 31:23—112) 


392 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 32 


Liên Kết THIÊN THÂN MẦY 


(32 Valahaka—samyutta) 
(32 Tương Ưng Thiên Thân Mây) 


394 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 32 — Liên Kết THIÊN THÂN MÁY * 395 


1 Bản Kinh Tóm Gon (đơn giản) 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về những thiên thần 


thuộc loại sống-trên-mây. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gi là những thiên thân thuộc loại 
sống-trên-mây?!° Này các Tỳ kheo, có các thiên thần mây-mát, 
các thiên thân mây-âm, các thiên thân mây-bão, và các thiên thân 


mây-mưa. 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những thiên thần thuộc 


loại sống-trên-mây (thiên thần mây).” 
(SN 32:01) 
2 Hành Vi Thiện 


[Giống hệt bài kinh SN 31:02, chỉ khác là thay bằng câu “tái 


sinh trong số các thiên thân mây”. ] 


(SN 32:02) 


3 — 12 Nhờ Sự Bó-Thí (1) (mà tái sinh...) 


[Những bài kinh này được đúc theo “khuôn-mẫu” các kinh 


396 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


tương ứng từ SN 3I:13—SN 31:22; chỉ khác là thay bằng câu “tái 


sinh trong số các thiên thân mây-mmát”. | 


(SN 32:03—12) 


13 — 52 Nhờ Sự Bó-Thí (2) (mà tái sinh...) 


[“Khuôn-mẫu”kinh của nhóm (1) (kinh 3—12) ké trên là nói về 
sự “tái sinh trong số các thiên thần mây-mát”. Các kinh của nhóm (2) 
này (kinh 13—52) này lặp lại “khuôn-mẫu” kinh giống hệt như vậy cho 


từng loại thiên-thần còn lại, lần lượt là: “tái sinh trong số thiên thân 


r 
29 с 29 сс 


mây-ám”, “tái sinh trong sô thiên thân mây-bão”, “tái sinh trong sô 


thiên thần mây-mưa”.] 


(SN 32:13—52) 


53 Các Thiên Thân Mây-Mát 


Ó Sãvatthï...... Ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với 
đức Thé Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời 


(thời tiết) trở nên mát-mẻ?” 


Chương 32 — Liên Kết THIÊN THÂN MÁY * 397 


“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là các thiên thần 
mây-mát. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Chúng ta hãy vui chơi 
trong niềm vui riêng của mình", rồi, theo như ý muốn của họ, trời 
trở nên mát-mẻ. Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có 


lúc trời trở nên mát-mẻ.” 


(SN 32:53) 


54 Các Thiên Thân Mây-Âm 
О Sãvatthi..... 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời 


(thời tiết) trở nên ấm-áp?” 


“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là các thiên thần 
mây-âm. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: ‘Chúng ta hãy vui chơi 
trong niềm vui riêng của minh”, rồi, theo như ý muốn của họ, trời 
trở nên ấm-áp. Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có 


lúc trời trở nên âm-áp. ” 


(SN 32:54) 


55 Сас Thiên Thân Mây-Bão 


Ó Sãvatth1...... 


398 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời 


(thời tiết) trở nên bão-bùng?” 


“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là các thiên thần 
mây-bão. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Chúng ta hãy vui chơi 
trong niềm vui riêng của mình", rồi, theo như ý muốn của họ, trời 
trở nên bão-bùng. Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do 


có lúc trời trở nên bão-bùng.” 


(SN 32:55) 


56 Các Thiên Thân Mây-Gió 
О Sāvatthī. .... 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời 


(thời tiết) trở nên nói-gió?” 


“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là các thiên thần 
mây-gió. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: ‘Chúng ta hãy vui chơi 
trong niềm vui riêng của mình", rồi, theo như ý muốn của họ, trời 
trở nên nồi-gió. Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có 


lúc trời trở nên nôi-gió.” 


(SN 32:56) 


Chương 32 — Liên Kết THIÊN THÂN MÁY • 399 


57 Сас Thiên Thân Mây-Mưa 
Ó Sãvatthi..... 


“Thưa Thê Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời 
(thời tiết) mưa?” 

“Này Tỳ kheo, có những cái được gọi là các thiên thân mây- 
mưa. Khi ý nghĩ này xảy đên với họ: “Chúng ta hãy vui chơi trong 
niêm vui riêng của mình", rôi, theo như ý muôn của họ, trời mưa. 


Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có lúc trời mưa.” 


(SN 32:57) 


400 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 33 


Liên Kết VACCHAGOTTA 


(33 Vacchago†ta—samyufta) 
(33 Tương Ung Vacchagofa) 


402 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


Chương 33 — Liên Kết VACCHAGOTTA * 403 


1 Do Không Hiểu-Biết (1) 


Ó Sāvatthī. Lúc đó có du sĩ tên là Vacchagotta đến gặp đức 
Thế Tôn và chào hỏi với đức Thế Tôn.!" Sau khi xong phần chào 


hỏi thân thiện, ông ta ngôi xuông một bên và nói với đức Thê Tôn: 


“Thầy Cò-Ðàm, cái gì là nguyên nhân và lý do làm phát sinh 
những quan-điểm (cách-nhìn, quan niệm) mang tính suy đoán (võ 
đoán, đoán mò) khác nhau như уйу trong thế gian: “Thế giới là bất 
diệt; hay “Thế giới là không bát diệt”; hay “Thế giới là hữu biên”; 
hay “Thế giới là vô biên”; hay “Linh hồn và thân thể là một”; hay 
“Linh hòn và thân thể là khác nhau”; hay “Như Lai hiện hữu sau khi 
chết”; hay “Như Lai không hiện hữu sau khi chét’; hay “Như Lai 
vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết; hay “Như Lai 


không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết?” 


“Này Vaccha, do không hiểu-biết hân-sắc (sắc uân), nguồn 
gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt 
nó nên mới phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác 
nhau như уду trong thế gian: “Thế giới là bất diệt”... hay “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 
Này Vaccha, đây là nguyên nhân và lý do nên phát sinh những 


quan-diém mang tính suy đoán khác nhau như vậy trong thế gian.” 
(SN 33:01) 


P [Bài kinh này và các bài kinh tiếp theo đêu sử dụng cùng 


404 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


khuôn-mẫu “Вӧп Diệu Để”, (tức: sự-thật, nguôn-gốc, sự chấm-dứt, 
và con-đường айп tới sự chấm dứt) cho từng môi ийп của năm- 
ийп. Vô-minh là sự không hiểu biết Bốn Diệu Dé. và các bài kinh 
này chỉ ra sự vô-minh là nguyên nhân nằm bên dưới “10 quan- 


điểm mang tính suy đoán” như vậy. ]!°6 


2 Do Không Hiểu-Biết (2) 
О Sãvatth1.... 


“Này Vaccha, do không hiều-biết cđm-giác (thọ uán), nguồn 
gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt 
nó nên mới phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác 
nhau như vây trong thế gian: “Thế giới là bất diệt”... hay “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 
Này Vaccha, đây là nguyên nhân và lý do nên phát sinh những 


quan-diém mang tính suy đoán khác nhau như vậy trong thế gian.” 


(SN 33:02) 
З Do Không Hiểu-Biết (3) 


.... “Này Vaccha, do không hiểu-biết nhận-thức (tưởng uån), 
nguồn sốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự 
chấm dứt nó nên mới phát sinh những quan-điểm mang tính suy 
đoán khác nhau như vây trong thé gian....” 

(SN 33:03) 


Chương 33 — Liên Kết VACCHAGOTTA * 405 


4 Do Không Ніёи-Віё (4) 


.... Này Vaccha, do không hiêu-biêt những sự tao-tác cô-ý 
(hành uân), nguôn gôc của nó, sự châm dứt của nó, và con đường 
dẫn tới sự chấm dứt nó nên mới phát sinh những quan-điềm mang 


tính suy đoán khác nhau như уйу trong thế gian....” 


(SN 33:04) 
5 Do Không Hiểu-Biết (5) 


..... Này Vaccha, do không hiêu-biêt thire (thức uân), nguôn 
góc của nó, sự châm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự châm dứt 
nó nên mới phát sinh những quan-điêm mang tính suy đoán khác 


nhau như уйу trong thế gian....” 


(SN 33:05) 
6 — 10 Do Không Nhìn-Thấy (năm uẫn) 


.... “Này Vaccha, do không nhìn-thấy fhân-sắc ... cảm-giác 

. nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức, nguồn gốc của nó, 
sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó nên mới 
phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như уду 


trong thế gian....”!57 


(SN 33:06—10) 


406 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


11 — 15 Do Không Đột-Phá Vào (năm uán) 


.... “Này Vaccha, do không đột-phá vào /hân-sắc ... cảm-giác 

.. nhận-thức ... những sự tạo-tác có-y ... thức, nguồn gốc của nó, 
sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó nên mới 
phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như уду 


trong thế gian....” 


(SN 33:11—15) 


16 — 20 Do Không Nắm-Rõ (năm uẫn) 


[Giống y hệt các kinh 11—15 kế trên; chỉ lần lượt thay “do 
không nhìn-thấy” bằng “do không năm-rõ”.] 


(SN 33:16—20) 


21 — 25 Do Không Thâm-Nhập Vào 
26 — 30 Do Không Nhận-Thấy Được 
31 — 35 Do Không Phân-Biệt Ra [đối xử] 


36 — 40 Do Không Phân-Biệt [sự khác nhau] 


Chương 33 — Liên Kết VACCHAGOTTA * 407 


41 — 45 Do Không Soi-Xét 
46 — 50 Do Không Soi-Xét Kỹ Càng 
51 — 55 Do Không Trục-Tiếp Nhận-Biết 


.... “Này Vaccha, do không thâm-nhập vào ... ... do không 
trực-tiếp nhận-biết thân-săc ... cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác сӧ-у ... thức, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và соп 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó nên mới phát sinh những quan-điểm 
mang tính suy đoán khác nhau như vây trong thế gian: “Thế giới là 
bất diệt”... hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không 
hiện hữu sau khi chết”. Này Vaccha, đây là nguyên nhân và lý do 
làm phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như 
vậy trong thế gian: “Thế giới là bất diệt”; hay “Thế giới là không 
bất diệt”; hay “Thế giới là hữu biên’; hay “Thế giới là vô biên’; hay 
“Linh hồn và thân thé là một”; hay “Linh hồn và thân thé là khác 
nhau”; hay “Như Lai hiện hữu sau khi chết; hay “Như Lai không 
hiện hữu sau khi chết”; hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện 
hữu sau khi chết; hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải 


э 32 


không hiện hữu sau khi chết”. 


(SN 33:21—55) 


408 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 34 


Liên Kết THIÈN-ĐỊNH 


(34 Jhana-Samyutta) 
(34 Tương Ung Thiên-Định) 


410 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


> [“Liên-két Thiên Định” (Jhãna-Samyutta) là tên Chương 
34 này, nhưng nó cũng là tên cua Chương 53; chương 53 thì nói 
chỉ tiết về bón tâng thiên-định sắc-giới |jhãna]. Còn chương 34 này 
thì nói về tiến-trình thiên tập hơn là những kết quả chứng đắc hay 
những tầng chứng đắc dó, nhưng tôi уйп dịch tên chương giống 
vậy. Chương 34 này chỉ ra tất cả sự tương quan, sự so sánh hoán 
đổi, của 11 kỹ năng thiên tập. Mỗi cặp kỹ năng đều được so sánh 
theo bốn trường họp: (i) có-được kỹ năng này nhưng thiếu kỹ năng 
kia; (ii) có-được kỹ năng kia nhưng thiếu kỹ năng này; (ii) không- 
có cả hai; và (iv) có-được cả hai. Trường hợp cuối cùng (iv) là tốt 


nhất. 


Spk thì cho rằng toàn bộ chương này là nói về phần thiên- 
định thế-tục. Một số kỹ năng cũng được đề cập trong các kinh khác 
như: sáu kỹ năng trong АМ Ш 311 27-30; sáu kỹ năng được lặp lại 
một phần trong AN III 427,25-428.4:; và bảy kỹ năng trong AN IV 
34.5—9. Mp III 354-345 thì giải thích gân giống nhu Spk, chỉ khác 


chút tiéu tiết. | 155 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 411 


1 Chứng- Đắc tương quan với Thiền-Định 
Ó SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) thiền-định!Ê? trong tu thiền định, nhưng không thiện khéo về 
(kỹ năng) chứng-đắc (chứng nhập tầng thiền định) trong tu thiền 
định. 


“Ó đây, một người thiền là thiện khéo về chứng-đắc trong tu 
thiền định, nhưng không thiện khéo về thiền-định trong tu thiền 
định. 


“Ở đây, một người không thiện khéo về thiền-định trong tu 
thiền định, cũng không thiện khéo về chứng-đắc trong tu thiền 
định. 


“O đây, một người vừa thiện khéo về thiên-định vừa thiện 


khéo về chứng-đắc trong tu thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa thiện 
khéo về thiền-định vừa thiện khéo về chứng-đắc trong tu thiền định 
là hàng đâu, là tốt nhất, là bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất 


trong bốn loại người thiền đó. 


“Này các Tỳ kheo, giông như từ con bò mới có sữa, từ sữa có 


sữa đông, từ sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ 


412 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


trong có váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả; cũng tương tự 
vậy, người thiền vừa thiện khéo về thiền-định vừa thiện khéo về 
chứng-đắc trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, 


là cao nhât, là xuât sắc nhât trong bôn loại người thiên đó.” 


(SN 34:01) 


2 Duy-Tri trong quan vói Thiën-Dinh 
Ó Savattht. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) thiền-định trong tu thiền định, nhưng không thiện khéo về 
(kỹ năng) duy-trì trong tu thiền định (tức: kỹ năng nhập định bao 
lâu các tầng thiền định theo ý mình muốn và đã quyết định trước 


khi nhập thiền). !“9 


“Ở đây, một người thiền là thiện khéo về duy-trì trong tu 
thiền định, nhưng không thiện khéo về thiền-định trong tu thiền 
định. 


“Ó đây, một người không thiện khéo về thiền-định trong tu 


thiền định, cũng không thiện khéo về duy-trì trong tu thiền định. 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 413 


“O đây, một người vừa thiện khéo về thiên-định vừa thiện 


khéo về duy-trì trong tu thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa thiện 
khéo về thiền-định vừa thiện khéo về duy-trì trong tu thiền định là 
hàng đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất trong 


bôn loại người thiên đó. 


“Này các Tỳ kheo, giống như từ con bò mới có sữa ... từ bơ 
trong có váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả; cũng tương tự 
vậy, người thiền vừa thiện khéo về thiền-định vừa thiện khéo về 
duy-trì trong tu thiền định là hàng đầu ... là xuất sắc nhất trong bốn 


loại người thiên đó.” 


(SN 34:02) 


3 Thoát-Ra tương quan với Thiën-Dinh 


[Giống kinh ké trên, chỉ thay câu “thiện khéo về duy-trì 


bằng “thiện khéo về thoát-ra”.]!®1 


(SN 34:03) 


4 Mằn-Dẻo tương quan với Thiền-Định 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về (kỹ năng) 
mêm-dẻo”.]152 


(SN 34:04) 


414 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


5 Đối- Tượng tương quan với Thiën-Dinh 
[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về đối- 
оте” Лів 


(SN 34:05) 


6 Phạm-Vi trong quan với Thiền-Định 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về phạm- 
viJ” 


(SN 34:06) 


7 Quyết-Tâm tương quan với Thiền-Định 
[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về quyét- 
гат”? 165 


(SN 34:07) 


8 Chu-Đáo tương quan với Thiên-Định 
[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng “là một người làm việc 
chu-đáo trong tu thiên định”.|!56 


(SN 34:08) 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 415 


9 Kiên-Trì tương quan với Thiền-Định 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “là một người làm việc 


kiên-trì trong tu thiên định”. ] 


(SN 34:09) 


10 Thích-Hợp tương quan với Thiền-Định 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “là một người làm điều 


thích-hợp trong tu thiên định”.|!5 


(SN 34:10) 
11 Duy-Trì trơng quan với Chứng-Đắc 
О Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền thiện khéo về chứng- 
đắc trong tu thiền định, nhưng không thiện khéo về duy-trì trong tu 
thiền định. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền thiện khéo về duy-trì 
trong tu thiền định, nhưng không thiện khéo về chứng-đắc trong tu 
thiền định. 


416 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền không thiện khéo về 
duy-trì trong tu thiền định, cũng không thiện khéo về chứng-đắc 


trong tu thiền định. 


“O đây, này các Tỳ kheo, người thiên thiện vừa thiện khéo vê 


duy-trì vừa thiện khéo về chứng-đắc trong tu thiền định. 


“Trong đó, người thiền (thứ tư) vừa thiện khéo về chứng-đắc 
vừa thiện khéo về duy-trì trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt 


nhât, là bậc nhât, là xuât sắc nhât trong bôn loại người đó. 


“Này các Tỳ kheo, giống như từ con bò mới có sữa ... từ bơ 
trong có váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả; cũng tương tự 
Vậy, người thiền vừa thiện khéo về chứng-đắc vừa thiện khéo về 
duy-trì trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất trong bốn loại người 


thiên đó.” 


(SN 34:11) 


12 Thoát-Ra tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay câu “thiện khéo về duy-trì trong tu 


thiên định” bằng “thiện khéo về thoát-ra trong tu thiên định”] 


(SN 34:12) 


13 Mằn-Déo tương quan với Chứng-Đắc 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 417 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng câu “thiện khéo về mêm- 


dẻo trong tu thiên định”] 


(SN 34:13) 


14 Đối-Tượng tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng câu “thiện khéo về đối- 


tượng] 


(SN 34:14) 


15 Phạm-Vi twong quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng câu “thiện khéo về pham- 


vP] 


(SN 34:15) 


16 Quyết-Tâm tương quan với Chứng-Đắc 
[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng câu “thiện khéo về диуёі- 
tâm” ] 
(SN 34:16) 


17 Chu-Đáo tương quan với Chứng-Đắc 


418 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng câu “là một người làm 


việc chu-đáo trong tu thiên định”] 
(SN 34:17) 
18 Kiên-Trì tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng câu “là một người làm 


việc kiên-trì trong tu thiên định”] 


(SN 34:18) 


19 Thích-Hợp tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh ké trên, chỉ thay bằng câu “là một người làm 


điều thích-hợp trong tu thiên định”] 


(SN 34:19) 


20 Thoái-Ra tương quan với Duy-Trì 
О Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) duy-trì trong tu thiền định, nhưng không thiện khéo về (kỹ 


năng) thoát-ra trong tu thiền định. 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 419 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về 
thoát-ra trong tu thiền định, nhưng không thiện khéo về duy-trì 


trong tu thiền định. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền không thiện khéo 
về duy-trì trong tu thiền định, cũng không thiện khéo về thoát-ra 


trong tu thiền định. 


“O đây, này các Tỳ kheo, một người thiên vừa thiện khéo vê 


duy-trì vừa thiện khéo về thoát-ra trong tu thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa thiện 
khéo về duy-trì vừa thiện khéo về thoát-ra trong tu thiền định là 
hàng đầu ... là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền đó.” (SN 


34:20) 


21 — 27 Mèm Déo tương quan với Duy- Trì... 


[07 bài kinh này đúc theo khuôn-mâẫu bài kinh kế trên: chỉ có 
chữ “thoát-ra” được lần lượt thay bằng các 7 chữ “mêm-dẻo” ... 
“là một người làm điều thích-hợp trong tu thiên định”; tương ứng 


giống như nhóm kinh 13—19] 


(SN 21—27) 


420 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


28 Mằm-Déo tương quan với Thoát-Ra 
О Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) thoát-ra, nhưng không thiện khéo về mềm-dẻo ... thiện khéo 
về mềm-dẻo, nhưng không thiện khéo về thoát-ra ... không thiện 
khéo về thoát-ra, cũng không thiện khéo về mềm-dẻo ... vừa thiện 


khéo về thoát-ra vừa thiện khéo vê mêm-dẻo trong tu thiên định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) là vừa thiện 
khéo về thoát-ra vừa thiện khéo về mềm-dẻo trong tu thiền định là 


hàng đâu ... là xuât sắc nhât trong bôn loại người thiên đó.” 


(SN 34:28) 


29 — 34 Đối- Tượng tương quan với Thoát-Ra... 


[06 bài kinh này đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên: chỉ có 
chữ “mêm-dẻo” được lần lượt thay bằng 6 chữ “đồi-tượng”... “là 


một người làm điều thích-hợp trong tu thiên định”](SN 29—34) 
35 Đối-Tượng tương quan với Mêm-Déo 


Ó Sāvatthī. 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 421 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) mềm-dẻo, nhưng không thiện khéo về đối-tượng ... thiện 
khéo về đối-tượng, nhưng không thiện khéo về mềm-dẻo ... không 
thiện khéo về mềm-dẻo, cũng không thiện khéo về đối-tượng ... 
vừa thiện khéo về mềm-dẻo vừa thiện khéo về đối-tượng trong tu 


thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) là vừa thiện 
khéo về mềm-dẻo vừa thiện khéo về đối-tượng trong tu thiền định 


là hàng đâu ... là xuât вас nhât trong bón loại người thiên đó.” 


(SN 34:35) 


36 — 40 Phạm- Vì trong quan với Mëm-Deo... 


[05 bài kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh ké trên: 
chỉ có chữ “đối-tượng” được lần lượt thay bằng 5 chữ “phạm vi” 


... “là một người làm điều thích-hợp trong tu thiên định”] 


(SN 36—40) 


41 Phạm-Vi trương quan với Đối- Tượng 


Ó Sāvatthī. 


422 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) đối-tượng, nhưng không thiện khéo về phạm-vi ... thiện 
khéo về phạm-vi, nhưng không thiện khéo về đối-tượng ... không 
thiện khéo về đối-tượng, cũng không thiện khéo về phạm-vi ... vừa 
thiện khéo về đối-tượng vừa thiện khéo về phạm-vI trong tu thiền 
định. 

“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa thiện 
khéo về đối-tượng vừa thiện khéo về phạm-vi trong tu thiền định là 


hàng đầu ... là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền đó.” 
(SN 34:35) 
42 — 45 Quyết- Tâm tương quan với Đối- Tượng... 


[04 bài kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên; 
chỉ có chữ “pham-vi” được lân lượt thay bằng 4 chữ “quyết-tâm” 


.. “là một người làm điều thích-hợp trong tu thiên định”. ] 


(SN 42—45) 


46 Quyết-Tâm tương quan với Phạm-Vi 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH 423 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) phạm-vi, nhưng không thiện khéo về quyết-tâm ... thiện 
khéo về quyết-tâm, nhưng không thiện khéo về phạm-vi ... không 
thiện khéo về phạm-vi, cũng không thiện khéo về quyết-tâm ... 
vừa thiện khéo về phạm-vi vừa thiện khéo về quyết-tâm trong tu 


thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa thiện 
khéo về phạm-vi vừa thiện khéo về quyết-tâm trong tu thiền định là 


hàng đâu ... là xuât sắc nhât trong bôn loại người thiên đó.” 


(SN 34:46) 


47 — 49 Chu-Đáo tương quan với Phạm- Vi... 


[03 bài kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên; 
chỉ có chữ “quyết-tâm"” được lần lượt thay bằng 3 chữ “là một 
người làm việc chu-đáo trong tu thiên định”, “là một người làm 


việc kiên-trì trong tu thiên định”, và “là một người làm điêu thích- 


hợp trong tu thiên định”] 


(SN 47—49) 


50 Chu-Đáo tương quan với Quyết Tâm 


424 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


О SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ 
năng) quyết-tâm , nhưng không phải là một người làm việc chu- 
đáo ... là một người làm việc chu-đáo, nhưng không thiện khéo về 
quyết-tâm ... không thiện khéo về quyết-tâm, cũng không là một 
người làm việc chu-đáo ... vừa thiện khéo về quyết-tâm vừa là một 


người làm việc chu-đáo trong tu thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa thiện 
khéo về quyết-tâm vừa là một người làm việc chu-đáo trong tu 
thiền định là hàng đầu ... là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền 


đó 5 


(SN 34:50) 


51 — 52 Chu-Đáo tương quan với Phạm- Vi... 


[02 bài kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên: 
chỉ có chữ “là một người làm việc chu-đáo trong tu thiên định” 
được lần lượt thay bằng 2 chữ “là một người làm việc kiên-trì 
trong tu thiên định”, “người làm điêu thích-hợp trong tu thiên 


định”] 


(SN 51—52) 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 425 


55 Kiên- Trì tương quan với Chu-Đáo 
Ó SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền là một người làm 
việc chu-đáo, nhưng không phải là một người làm việc kiên-trì ... 
là một người làm việc kiên-trì, nhưng không phải là một người làm 
việc chu-đáo ... không phải là một người làm việc chu-đáo, cũng 
không phải là một người làm việc kiên-trì ... vừa là một người làm 


việc chu-đáo vừa là một người làm việc kiên-trì trong tu thiên định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa là một 
người làm việc chu-đáo vừa là một người làm việc kiên-trì trong tu 
thiền định là hàng đầu ... là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền 


đó 29 


(SN 34:53) 


54 Thích-Hợp tương quan với Chu-Đáo 
О Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


426 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền là một người làm 
việc chu-đáo, nhưng không phải là người làm điều thích-hợp trong 
tu thiền định....” 


(SN 34:54) 


55  Thích-Hợp tương quan với Kiên-Trì 
О SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền là một người làm 
điều thích-hợp, nhưng không phải là một người làm việc kiên-trì 
... là một người làm việc kiên-trì, nhưng không phải là một người 
làm điều thích-hợp ... không phải là một người làm điều thích-hợp, 
cũng không phải là một người làm việc kiên-trì ... vừa là một người 
làm điều thích-hợp vừa là một người làm việc kiên-trì trong tu 


thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (thứ tư) vừa là một 
người làm điều thích-hợp vừa là một người làm việc kiên-trì trong 
tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, là cao nhất, là 


xuât sắc nhât trong bón loại người thiên đó.” 


“Này các Tỳ kheo, giông như từ con bò mới có sữa, từ sữa có 


sữa đông, từ sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ 


Chương 34 — Liên Kết ТНІЕМ-РІМН * 427 


trong có váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả; cũng tương tự 
vậy, người thiền vừa là một người làm điều thích-hợp, vừa là một 
người làm việc kiên-trì trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, 
là bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền 


đó.” 


(SN 34:55) 


—HÉT QUYÊN 3— 
(QUYÊN МАМ-ОАМ№) 


428 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


CHÚ THÍCH 


1 [Nakulapitäa có nghĩa là ‘cha của Nakula’, vợ ông là Nakulamaiä nghĩa là 
“те của Nakula’. Phật tuyên bố vợ chồng ông là những đệ tử tại gia thiện tín 
nhất (coi thêm kinh AN I26)] (1) 


2 [Đoạn kinh ở đây nêu ra 20 loại quan điểm/cách nhìn cái ‘ta’ hay thân-kiến 
(sakkayaditthi); 20 cách nhìn là do đặt cái “ta” trong bốn cách 4 cách trong 
liên quan với 5 uán cấu thành nên một danh tính “con người" [danh tính: 
sakkãya; coi thêm kinh SN 22:105]. Quan điểm thân-kiến là một trong ba 
gông-cùm cần phải được bứng bỏ trước khi chứng nhập vào dòng thánh đạo 
(Nhập-lưu). 


Spk: Người đó coi thân-sắc là “ta” (rāpam attato samanupassati): bằng cách 
coi thân-sắc và cái “ta” là một, như coi ngọn lửa đèn dầu và màu của nó là 
một vậy. Người đó coi cái ‘ta’ là sở hữu thân-sắc (rūpavantam айапат): 
người đó lấy thứ vô sắc [như tâm hay những yếu tố thuộc tâm] là cái “ta” sở 
hữu thân-sắc, giống như kiểu một cái cây sở hữu bóng cây vậy; thân-sắc nằm 
trong cái ‘ta’ (a#ani гарат): người đó lây thứ vô sắc [tâm] là cái ‘ta’ mà 
thân-sắc nằm trong đó, kiêu như mùi hương năm trong một bông hoa vậy; cái 
“ta” ở trong thân-sắc (rữpasmim affãnzm): người đó lẫy thứ vô sắc [tâm] là 
cái ‘ta’ nằm trong thân-sắc, kiểu như một viên ngọc nằm trong cái hộp vậy. 
Người đó bị ám muội bởi những quan-niệm “Ta là thân-sắc, thân-sắc là của- 
ta”: người đó nuốt những ý tưởng đó với dục-vọng và những quan-điểm (tà- 
kiến), người đó đứng dựa trên chúng, và nắm giữ chấp thủ theo chúng. 


Spk ghi rằng việc nhận láy mỗi uán là cái ‘ta’ chính là cách-nhìn của tư tưởng 
tự-hủy-diệt (ucchedaditthi, đoạn kiến), còn những cách nhìn khác là những biến 
tấu của tư tưởng trường tòn bắt-diệt (sassataditthi, thường kiến); như vậy có 5 
loại tư tưởng tự-diệt và 15 loại tư tưởng bắt-diệt. Theo tôi [TKBĐ] điều này 
không thé chấp nhận được, vì những quan-điểm trường tồn bắt-diệt rõ ràng 


430 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


có được bằng cách lấy mỗi uán thuộc tâm (cảm-giác, nhận-thức...) là cái “ta”. 
Tôi cũng nghi vấn tại sao phải bắt buộc quan điểm cái ‘ta’ (thân kiến) là phải 
lây một uân hay nhiều uán làm cái ‘ta’; bởi vì nếu quan-điểm cái ‘ta’ có ý 
nghĩa hay nội dung gì thì nó chỉ cần có một mối quan hệ giữa một cái “ta” giả 
định đó và các uân mà thôi, chứ nó đâu cần phải nhận lấy uán nào là cái ‘ta’. 
Theo Đức Phật, tất cả những giả định (về thân kiến) như vậy đều sụp đồ khi 
phân tích ra. Coi thêm phần “những suy xét về cái ‘ta’ trong kinh Đại Kinh 
về Duyên (Mahanidana Sutta) (DN П 66—68) được dịch và giảng luận bởi 
TKBĐ trong quyền “Đại Kinh về Nhân Duyên”, trang 53—55, 92—98.] 


3 [Mẫu lời kinh này có xuất hiện nhiều chỗ trong Bộ Kinh này, gàn gióng hay 
hơi khác nhau chút ít, như trong SN 12:24, 12:25, 12:26, 22:02, 22:86, 
35:81, 42:13, 44:02, và 45:5.] 


4 [Chữ “yéu-tó” (dhatu, giới) ở đây = “uån” (khandha): cách dùng này rất 
hiếm, chỉ có trong một số kinh như kinh này và các kinh SN 22:45, 53, 54...] 
(18) 


5 [Lưu ý: ở đây không có ‘yéu-tó thức là nhà của thúc’: để tránh nhằm với 
nhiều loại thức nghiệp, thức quả trước và sau...; “nhà” ở đây có nghĩa là một 
“điều kiện' (duyên) của thức.] (19) 


6 [Lưu ý: ở đây có lại “yêu-tô thức là nhà của thức”: mục đích đê chỉ “sự dẹp- 
bỏ ô-nhiễm', bởi sự loại bỏ hoàn toàn ô-nhiễm là không chỉ đôi với 4 uân kia, 
mà gôm tât cả năm uân] (21) 


7 [Sự thân tình và dính líu như vậy với người tại gia được cho là không phù 
hợp với một Tỳ kheo; coi thêm SN 9:07 và SN 35:241.] (24) 


8 [Đoạn này cũng có trong kinh SN 56:09, cũng có trong kinh DN I 8,9-16, 
và một số chỗ khác.] (26) 


9 [Một đoạn gần như giống hệt như уду có trong kinh MN 138 (II 227,25- 
229,9).] (32) 


Chú thích * 431 


10 [Mẫu đoạn kinh này coi thêm kinh SN 56:11.] (38) 


п ([Bậc Phúc Lành là dịch ý nghĩa chữ Pali “sugata”, theo một cách của thầy 
Tỳ Kheo Bồ-Đè; nghĩa đen là “đi qua (bờ giải thoát) một cách thiện khéo”, 
hay “đã đi tới trạng thái thiện lành”], nên còn được dịch (НУ) là bậc Thiện 
Thệ (thiện: thiện khéo, thệ: đi qua).) 


12 [Spk: Gốc rễ của dục-vọng là vô-minh. Người tu bứng nhó dục-vọng cùng 
VỚI sốc rễ vô-minh ở chặng thánh đạo A-la-hán.] (40) 


13 [Ba bài kinh kế tiếp được ghi theo mẫu kinh của các kinh SN 14:31-33. 
Ngay dưới đây, các kinh SN 22:29-30 là tương ứng với các kinh SN 14:35- 
36. Spk giải thích ba bài kinh trước là nói về Bốn Diệu Đế; hai kinh sau đó là 
nói về vòng luân hồi và sự chấm dứt luân hồi. Phiên bản song hành với kinh 
SN 14:34 đã được gắn vào trong kinh SN 22:60.] (43) 


14 [Như 3 loại chính: tham, sân, si, coi thêm SN 63:03; hoặc như 7 loại, coi 
thêm SN 45:175] (47) 


15 (Sự biến-đối của chúng khi đang tồn tại (đang trụ, đang có mặt) = sự biến 
đôi liên tục của mọi sự mọi thứ (pháp), bởi vì mọi sự mọi thứ đều “tồn tại” 
dưới dạng “đang biến đổi”, cho nên có thể hiểu đó là sự biến đổi khi nó đang 
hiện hành (đang có mặt, đang tòn tại, đang trụ). Tức sự hiện hành hay {бп tại 
của nó là dựa trên sự biến đổi; hay nói cách khác, sự hiện hành của nó chính 
là sự biến đối liên tục. Vì không có sự thể hay pháp nào tồn tại đưới dạng 
“thường trụ bát biến”.) 


16 [Sự khởi-sinh, sự biến mất, sự Ыёп-йӧі (uppada, vaya, thitassa 
aññathattam). Trong kinh AN 1 152,6—10 chúng được gọi là ba đặc tính hữu 
vi (có điều kiện, do điều kiện) của những thứ hữu уі (tıni sañkhatassa 
sankhatalakkhanäni). Những luận giảng đó là ba tiêu khoảng-khắc trong thời 
gian sống khoảng khắc của một thứ hay pháp (dhamma), đó là: khoảng khắc 
khởi-sinh (uppada), khoảng khắc hiện-hành (thiti; tồn tại, có mặt, trụ), và 
khoảng khắc hư-hoại hay biến-hoại (bhañga). [Dé đọc thêm về chỗ này, coi 


432 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


CMA 4:6.] Spk giải thích: thitassa aññathatta là sự già đi, hư hoại, tàn hoại 
của một thực thể sống đang hiện hành (tồn tại) (dharamanassa jIyamanassa 
Jara), tức sự tàn hoại của các căn sinh sống hay mạng căn của nó.] (50) 


1 [TKBĐ: “về phương diện đó” tức là chỉ về phần đó, nghĩa là: hết-dục về 
phần thân-sắc. Trạng thái hết-dục này có thể gần như Niết-bàn, nhưng vẫn 
chưa hàn đồng nghĩa với “Niết-bàn”, tức chưa thể đồng nghĩa là “người đó đã 
Niết-bàn về phương điện đó'.] (56) 


18 [Spk: “nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng” (sammappaññäya) là trí-tuệ của 
phần thánh đạo cộng với minh-sát tuệ. Tâm trở nên chán-bỏ (virajjati) trong 
thời trong thánh đạo, và được giải-thoát (vimuccati) trong thời thánh quả.] 
(58) 


19 [Spk: Nó ón định (fhitam) bởi vì không còn phải làm gì nữa; và hài lòng 
(santussitam) bởi vì những gì cần chứng ngộ đã được chứng ngộ.] (18) 


20 [Tôi coi câu nói ngắn này là mô tả tiến trình tái-sinh xảy ra dựa trên sự tồn 
tại của sự si về một cái ‘ta’ cá thể. Chữ sốc-gác (avakkanfi)—của thức, của 
phần danh-sắc—chỉi sự khởi đầu của một sự hiện-hữu mới [như trong kinh 
SN 12:39, 58, 59]. Spk: Khi còn nhóm các ô-nhiễm này thì còn sự tạo ra năm 
giác-quan do tác động (duyên) bởi những ô-nhiễm và nghiệp.] (62) 


21 [Be và Ee bỏ mất mấy câu trong ngoặc [...] về cảm-giác và nhận-thức. 
Kinh này và kinh kế tiếp có thể so sánh với kinh SN 12:38-40, 12:64, và 
22:3.] (70) 


22 [Bị cắt bỏ bởi vì/thông qua sự thiếu-mất khả năng kết tủa nên sự tái sinh.] 
(71) 


23 [Spk: thức không phát sinh là thức không-còn tạo ra những sự tạo-tác сб-ў 
(hành). Nó “được giải thoát” vì nó không tạo ra sự tái sinh.] (72) 


Chú thích * 433 


24 [Spk: năm loại mằm-giống (bïja) thực ra là năm phương tiện truyền phát, 
truyền bá. Spk dẫn ra năm loại từ Vin IV, 35.] (73) 


25 [Coi thêm ví dụ hạt giống trong kinh thi kệ SN 05:09: coi thêm sự so sánh 
thức với hạt giống ở AN I 223-224.] (74) 


26 (Coi chú thích (71) của kinh SN 22:53 ở trên về câu này.) 


27 [Lời này Đức Phật thốt ra do có niềm hoan-hÿ cao độ khi đang quán chiếu 
lại “tính giải-thoát” của Giáo Pháp. Năm gông-cùm nhẹ đô là: Tham, sân, 
cách nhìn có danh-tính (thân kiến), sự nghi ngờ, và sự dính chấp các nghi luật 
và những thệ nguyện (silabbatupadana, giới cắm thủ, mê tín). Quan điểm tự- 
diệt (đoạn kiến) cũng được nói trong kinh SN 22:81, và cũng được xếp vào 
loại những cách-nhìn sai lạc (tà kiến) trong kinh SN 22:152 và 24:04 ....] 
(75) 


28 [Ó đây “sự tiêu-diệt moi ô-nhiễm” là chỉ thánh quả A-la-hán, và đường như 
vị Tỳ kheo đó đang hỏi “liệu một người tu có thể chứng ngộ thánh quả A-la- 
hán trực tiếp, mà không cần phải qua giai đoạn Bắt-lai?'. 


Spk giải thích rằng: có hai loại chứng ngộ lập-tức (anantara), đó là loại ‘cân’ 
và loại “xa”. Minh-sát tuệ là nguyên nhân lập-tức kế cận đối với thánh-đạo 
[bởi thánh đạo siêu thế khởi sinh khi tuệ minh sát đã đạt tới đỉnh điểm của 
nó], và thứ hai là nguyên nhân lập-tức từ xa đối với thánh-quả [bởi thánh quả 
trực tiếp theo sau thánh đạo]. Vì vậy Ty kheo đó mới hỏi theo nghĩa là: “Theo 
cách nào một người biết và thấy, bằng tuệ mình-sát là nguyên nhân lập-tức, 
để chứng ngộ thánh quả A-la-hán được gọi là “sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm”?] 
(78) 


29 (Coi chú thích (71) của kinh SN 22:53 ở trên về câu này.) 


30 (Coi chú thích (72) của kinh SN 22:53 ở trên về câu này.) 


434 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


31 [“Catuparivatta” nghĩa gốc là: bốn lượt, bốn phiên chuyên, bốn vòng quay; 
tức ứng dụng Bốn Diệu Đề cho mỗi uấn.] (80) 


3 [Coi thêm kinh MN 115 nói về những kỹ-năng điều tra tìm hiểu theo ba 
cách yếu-tô (giới), giác-quan (căn), và sự khởi-sinh tùy-thuộc (lý duyên 
khởn).] (88) 


33 [TKBĐ: Ó đây, chữ “người được giải thoát nhờ trí-tuệ` ở сибі câu này có 
lẽ là chỉ tẤt cả các A-la-hán chứ không phải để phân biệt với những A-la-hán 
được giải thoát bằng “sự giải thoát của-tâm', hay “được giải thoát bằng cả hai 
cách”; (tức, chữ đó như một cách gọi chung cho tất cả người tu được giải 
thoát). Không như kinh MN I 477-778 thì giảng giải về sự khác-biệt của ba 
loại giải-thoát đó. Coi thêm chú thích kinh SN 12:58.] (89) 


34 [“Đặc tính vô-ngã” (vô-ngã tướng) là tên bài kinh thứ hai Phật đã thuyết 
giảng (cho nhóm năm người bạn tu khổ hạnh với Phật trước đó, có ngài Kiều- 
trần-như), theo ghi chép trong luận giảng Vin I 13-14 về sự nghiệp truyền 
dạy Giáo Pháp của Phật. Năm vị Tỳ kheo đó là năm người đệ tử xuất gia đầu 
tiên của Đức Phật, những người đó lúc đó vẫn còn là những người đang tu 
học, tức còn là học-nhân (sekha). Đức Phật đã giảng bài kinh này để dẫn họ 
đạt tới sự giác ngộ thánh quả A-la-hán.] (90) 


35 [Trong kinh “Kết Quả Của Đời Sống Tu S?” (Samaññaphala Sutta, Sa-môn 
Quả) thì quan-điểm “phi nhân duyên” (ahefukaväda, không có nguyên nhân 
và điều kiện) này được gán cho vị thầy của giáo phái Kỳ-na giáo là Makkhali 
Gosala [DN I 53]. Cũng trong kinh trên, giáo lý về sự “phi nghiệp quả” 
(akiriyavada, vô hiệu quả của hành động) được cho là của Püraña Kassapa; 
[DN 152-53], [kinh SN 24:06 cũng có nói nhưng không nói là của ai]. Còn ở 
kinh SN 46:56 thì một giáo lý “phi nhân duyên” khác cũng được cho là của 
Puraña Kassapa.] (92) 


36 [Coi thêm kinh SN 14:34.] (93) 


Chú thích * 435 


37 [Kinh này như một phiên bản “rút роп” của bài Kinh Lửa nổi tiếng (SN 
35:28) dùng ấn dụ “bốc cháy’ đối với mười hai cơ-sở cảm-nhận bên trong và 
bên ngoài (sáu giác-quan và sáu đối-tượng giác quan). Có lẽ kinh SN 22:61 
này đã được soạn ra từ Kinh Lửa đó để thay vào đó bằng năm-uân, và rồi 
‘nén’ thật ngắn lại để làm cho nó không giống hay ngang bằng bài Kinh Lửa 
rất nôi tiếng kia.] (36) 


38 [Spk: ở đây cả ba đều đồng nghĩa; bản thân chữ nghĩa hay ngôn ngữ là 
đường lối, vì nó là phương tiện để giao tiếp, biểu nghĩa.] (95) 


3 [Spk: sự dính-chấp (upadiyamano): sự nám giữ, nắm chặt, bám chặt, chấp 
giữ (điều gi) do dục-vọng, sự tự-ta, và những quan-điềm sai lạc (dục, ngã 
mạn, tà kiến). Trong hai kinh kế tiếp, sự nhìn-nhận (mañña- mano) và sự tìm- 
kiếm khoái lạc (zbhinandamaäno) cũng được giải thích theo ba lý do chính 
này.] (97) 


40 [Spk: tức, cõi chúng sinh “không có nhận-thức cũng không phải không còn 
nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng)]| (99) 


4! [Sự quấy-động = dục vọng, vì vậy “bất-động” ở đây = không còn bị quấy 
động bởi dục vọng.] (100) 


4 [Bảy phẩm-hạnh, gồm: niềm tin, sự xấu hỗ về mặt đạo đức, sự sợ hãi việc 
làm sai trái, sự học hiểu, năng lượng nỗ lực, chánh niệm, và trí tuệ. Coi thêm 
kinh MN I 356,1-21; DN HI 252,10-12.] (101) 


43 [Bảy châu-báu: bảy yếu tó giác ngộ (thất giác chi); coi thêm SN 46:42. Ba- 
phần tu-tập, gồm: giới hạnh cao hơn, tâm cao hơn, và trí tuệ cao hơn.] (102) 


44 [Mười yếu-tố: gồm tám phần Bát Thánh Đạo đã hoàn thiện cộng với sự 
hiểu-biết đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đắn. Đặc biệt chúng được biết là 
mười của một người tu đã vượt trên sự tu tập hay học-nhân, tức đã thành bậc 
vô-học-nhân [asekha]. Coi thêm kinh MN I 446,29-447,6, II 29,2-12, vân 


436 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


vân. Về chữ “con rồng” [naga], coi chú thích chi tiết ở kinh SN 1:37, thi kệ 
122.] (103) 


45 [Spk: ba su phân-biệt đối đãi: ba ý niệm này nọ về cái ‘ta’ như: “Tôi tót 
hơn”, “Tôi bằng”, “Tôi kém hơn”.] (104) 


46 [Đoạn này cũng có ở kinh SN 12:21, coi thêm chú thích của nó. Spk tham 
chiếu theo kinh SN 22:56 dé giải thích về sự sinh và diệt của năm uán.] 


47 [Spk: “йди hết họ” (yebhuyyena) là tất cả họ ngoại trừ những thiên thần là 
những thánh đệ tử (như Nhất-lai, Bắt-lai)..... (2) “Bị nằm trong cái danh-tính 
này” (sakkãyapariyãpannä): tức nằm trong năm-uân này. Như vậy Đức Phật 
đã dạy cho họ Giáo Pháp được án chứng bởi ba đặc -tính (vô thường, khổ, vô 
ngã) , chỉ ra cho thấy những khuyết-điểm của vòng luân hồi hiện-hữu, sự sọ- 
hãi và khiếp-sợ khi biết rằng mình đang ở trong cái vòng đó.] (107) 


48 [Spk: Mặc dù chỗ này nói về sự trống-không, nhưng chưa nói tới đặc tính 
trồng-không hay tính-không (suññatälakkhana). Đoạn kinh này được đưa vào 
để chỉ cái đặc tính trống-không đó. Spk-pt: Bởi vì sắc, cảm-giác... không 
phải là cái “ta” hay “thuộc về cái ta’ nào cả, nó không có thực thể thực tính và 
chủ thể nào cả, nó là trống không, tức không có cái ‘ta’ hay “bản ngã’ nào cả. 
Bản chất của nó là sự trồng không, đặc tính của nó là “luôn bị biến dạng, biến 
sắc, biến thể, biến đồi...”.] (109) 


4 |... Spk nói thêm гапо sự “bi biển dạng” là đặc tính riêng 
(paccaftIalakkhana) của thân-sắc, khác với của cảm-giác và các uân còn lại; 
nhưng những đặc tính chung (sđmaññalakkhana) của năm мап là “vô thường, 


khó, vô ngã”.] (110) 
50 [Về tám vị, coi thêm kinh SN 47:08.] (114) 


5! [Coi phần kết các kinh SN 22:09—11.] (115) 


Chú thích • 437 


52 [Spk cho rằng sau khi bài kinh này được nói ra, có 500 Tỳ kheo đã chứng 
thánh quả A-la-hán.] (119) 


53 (Lưu ý: Thích-ca [Sakya] là một xứ, một vương quốc của họ tộc Thích-Ca; 
họ tộc Thích-Ca gồm có nhiều dòng họ khác sống trong vương quốc hay xứ 
Thích-ca đó. Ví dụ: Phật thuộc họ tộc Thích-ca, họ gia đình của Phật là Cò- 
đàm [Gotama]). 


54 [*Ly do rõ ràng’: khi Phật dẫn đoàn Ty kheo tới thành Kapilavattu, những 
người họ tộc Thích-Ca đã cúng dường nhiều thứ cho đoàn Tăng, rồi các Tỳ 
kheo đã tranh cãi việc phân chia những vật phâm cúng dường..., cho nên Phật 
đã bỏ họ đi, như muốn dạy cho họ một bài học về mục-tiêu đích-thực của sự 
tu-hành và sự từ-bỏ là gì... (120) 


5Š [Đoạn kinh tương tự cũng có trong kinh MN I 457-459, nhưng trong kinh 
đó thì trước tiên những người họ Thích-ca đã xin Phật tha thứ lỗi cho các Tỳ 
kheo đã cãi nhau, tiếp theo là vua trời Brahma Sahampati cũng đã hiện ra 
thỉnh cầu Phật tha lỗi và chỉ dạy Giáo Pháp cho họ. Trong bản kinh MN thì 
thứ tự của hai ví dụ được đảo ngược lại.| (121) 


56 [Spk: nếu đi thành đoàn hay nhóm lớn thì có vẻ không kính trọng Phật 
hoặc không thé chú tâm nghe nhận Giáo Pháp; họ đi riêng lẽ và từng cặp là 
thể hiện sự kính trọng và có thê nghe nhận lời dạy Giáo Pháp]. (122) 


57 (Ví dụ như người ta hay chửi nhục người khác là “Đồ ăn mày”. [Spk người 
thời đó hay chửi nhục đối thủ hay người mình khinh ghét bằng cau như “Ông 
chỉ còn cách kiếm cái áo cà sa mặc rồi đi lang thang mà xin ăn thôi.”]) (123) 
58 [“sr định-tâm vô dấu hiệu” (animitta-samādhi) (vô hình tướng). Spk: tức 
là chỉ sự định tâm-minh sát tuệ (vipassana-samadhi); nó được gọi là vô dấu 
hiệu vì trạng thái đó đã loại bỏ những dấu hiệu của sự thường-hằng...] (124) 


59 [Có đoạn kinh song hành giống уду, coi MN I 511,30—512,2.] (126) 


438 • Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


60 [Spk: sau khi bài kinh được nói xong, 500 Ту kheo đã chứng thánh quả A- 
la-hán cùng với những sự hiểu-biết (trí) phân tích (pa/isambhidã).] (127) 


61 [Spk cho rằng: kinh này là lúc xảy ra vụ tranh cãi của các Tỳ kheo ở Tịnh 
Xá Ghosita. Và sau ba lần cố hòa giải các bên tranh cãi không xong, Phật đã 
bỏ đi. Toàn bộ câu chuyện này, coi thêm Vin I 337-357; quyền “Cuộc Đời 
của Đức Phật” của nhà sư Ñãnamoli, trang 109—119.] (Coi thêm quyền “Giáo 
Trình Phát Học” của Chan Khoon San, chương cuối “Cuộc Đời Đức Phật). 
(128) 


62 [Spk: không phải là các Tỳ kheo tranh cãi đó. Đoàn Tỳ kheo này gồm tới 
500 Ty kheo từ nhiều vùng khác nhau, sau kỳ an cư mùa mưa.| (130) 


63 [SDk: làm cách nào dé chứng ngộ lập-tức thánh quả cao nhất A-la-hán. Coi 
lại kinh SN 22:55 và chú thích chỗ này của nó.] (131) 


64 [Spk: tức, sau khi đã vượt qua bằng sự hiểu-biết có khả năng phân biệt bản 
chất thực của những hiện tượng (pháp) khác nhau. Và tiếp theo liệt kê các 
phần tu, tổng cộng là 37 phần trợ giúp giác ngộ (bồ-đề phần).] (132) 


65 [Tức như: nếu ta đã không tạo tác nghiệp, thì sẽ không có năm-uẩn này đối 
với ta; Nếu ta sẽ không tạo tác nghiệp tạo ra năm-uân, thì sẽ không còn tái 
sinh trong tương lai.... Coi lại kinh SN 22:55 ở trên và chú thích (75) của nó.] 
(135) 


66 [Spk: Ngay са khi nghi-ngờ (vicikicchä) không tòn tại trong các tâm (citta) 
dính với dục-vọng, thì sự tạo tác sự nghi-ngờ vẫn khởi sinh bởi vì dục-vọng 
chưa được dẹp bỏ. Vì nghi-ngờ vẫn còn khởi sinh trong người chưa trừ bỏ dục- 
vọng.] (136) 


67 [Toàn bộ lời bài kinh này cũng nằm trong kinh MN 109.] (138) 


68 [Theo cách nào năm uân bắt neuón từ dục-vọng, coi lại kinh SN 22:05 và chú thích của 
nó] (139) 


Chú thích * 439 


69 Phần hỏi đáp này cũng có trong kinh MN I 299,33-300,3; coi thêm kinh 
SN 22:121 ở dưới. 


Spk: “Sw dính-chấp không phải là một với năm uán bị dính chấp”: bởi vì 
năm-uân không thể được quy gọn lại chỉ là tham-muốn và nhục-dục; “nhung 
sự dính-chấp cũng không phải khác với năm uán bị dính chấp”: bởi vì không 
có sự dính-chấp nào nằm ngoài năm-uẩn bị dính chấp như những yếu tó đồng 
sinh hay là đối tượng. Khi một tâm (citta) dính dục-vọng xảy ra, thì thể sắc 
được tạo ra bởi tâm đó thuộc về uån sắc, và những trạng thái thuộc tâm còn 
lại, ngoại trừ dục-vọng, là thuộc về bốn цап kia: như vậy, không có sự dính- 
chấp nào như yếu tố đồng sinh nằm ngoài năm-uẩn cả. [Ngoại trừ dục-vọng: 
bởi vì dục-vọng là thứ dính chấp vào năm uán, và một yếu tó thuộc tâm (duc- 
vọng) thì không thể tự dính chấp vào chính nó]. Rồi, cũng như vậy, không có 
sự dính-chấp nào như một đối tượng nằm ngoài năm-uân cả, bởi vì khi sự 
dính-chấp khởi sinh thì nó lấy đối tượng là một ийп nào đó (để khởi sinh), 
chăng hạn như uán sắc 


70 [“Cho sự thể-hiện của ийп thân-sắc” (rũpakkhandhassa paññãpanäya). 


Có lẽ nên dịch câu này là “cho sự mó-ta về năm uán”. Chữ paññaãpana nghĩa 


r 
А ..99 


góc là sự “làm cho biết, làm cho thấy” và thứ “được làm cho biết, làm cho 


thấy” bằng cách thể hiện ra hay bằng cách được mô tả (để người ta biết hay 
thấy). (141) 


7! [Spk thì không giải thích chỗ này; nhưng MA cho rằng vị Tỳ kheo này đã 
trượt qua tư tưởng trường tồn bắt-diệt.] (142) 


72 [Đối chiếu cho thấy, kinh MN 109 kết luận bằng câu nói rằng trong khi bài 
kinh này đang được nói ra, tâm của 60 Tỳ kheo đã được giải thoát khỏi ô- 
nhiễm. Spk thì nói rằng: mỗi khi kết thúc một bài kinh trong NHÓM 3 này 
thì có 500 Tỳ kheo đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán! Bài kệ cuối kinh này 


440 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


có trong phiên bản Be và Ee, nhưng không có trong phiên bản Se và trong 
kinh MN 109.] (144) 


73 [Về thầy Phú-lâu-na, coi thêm kinh SN 14:15.] 


74 [Spk: thầy ấy thâm nhập Bốn Diệu Đề bằng trí tuệ và và chứng ngộ thánh 
quả Nhập-lưu.] (147) 


75 [Coi kinh SN 21:09.] (148) 


7 [Spk: nghĩa như là “nhw bị uống phải thứ nước ngọt mà độc, tôi bị mát 
phương hướng...”. Chữ “những giáo pháp” ở đây là chữ dhamma (viết 
thường) nên có thể có nghĩa: mọi thứ, mọi sự, mọi điều, pháp, mọi giáo lý.] 
(149) 


7 [TKBĐ: Lập trường của thầy này không hàn là giống tư tưởng tự-diệt, bởi 
thầy ấy không cho rằng mội chúng sinh đều bị hủy diệt sau khi chết. Dường 
như thầy ấy có (i) quan điểm trường tồn bát diệt đối với những chúng sinh 
không giác ngộ [do họ có một bản ngã trường tồn di chuyển từ kiếp này 
sang kiếp khác] và () quan điểm tự-diệt đối với A-la-hán [do A-la-hán 
hoàn toàn tịch diệt sau khi chết. 


Spk: nếu ý của thầy ấy là “Những sự tạo-tác có-y (hành) sinh rồi diệt; đó là 
một tién trình đơn giản của những sự tạo-tác đạt tới sự không-còn xảy ra”, thì 
đó không phải là một quan-điểm (ditthigata) mà là một sự hiểu-biết đúng 
theo Giáo Pháp. Nhưng do thầy ấy nghĩ “Một chúng sinh sẽ bị tiêu diệt và 
hủy diệt”, ý này là một quan-điểm. Phần tiếp tục của kinh là tương tự song 
hành với kinh MN I 130-31 and I 256-57.] (151) 


78 [Spk: thầy ấy đã thâm nhập Bốn Diệu Đề bằng trí tuệ và chứng ngộ thánh 
quả Nhập-lưu.] (155) 


79 [Spk: đoạn này được coi như giải thích thêm cho cách-ngôn của Phật: “Та 
chỉ nói về sự khổ và sự chấm dứt khổ”.] (156) 


Chú thích * 441 


80 [Coi thêm SN 12:15 và các chú thích của nó.] (160) 
8! [Riêng câu cuối cùng không có trong phiên bản Be.] (161) 


82 [Lời bài kinh này cũng có trong SN 44:02, nhưng ở đây các vấn-đáp được 
ghi đầy đủ hơn.] (162) 


83 [Coi thêm kinh MN I 140] (165) 
84 [Thầy Vakkali được Phật сопа đệ nhất về niềm-tin bất thối chuyền. ] (166) 


85 [Cử động, cựa mình, muốn ngồi dậy là để tỏ lòng kính trọng và chào đón 
khi có người (Phật) đến thăm mình; chú thích này và lời đoạn kinh tiếp theo 
cũng giống lời trong kinh SN 35:74.] (167) 


86 [Chỗ đó cùng chỗ Ngài Godhika đã tự kết liễu thân mình, và sau đó Niết- 
bàn, như kinh SN 4:23.] (169) 


87 [Tức: giải thoát thân, bằng cách tự kết liễu thân bệnh đau đớn của mình. ] 
(170) 


88 [Tức: giải thoát, và lập tức chứng thánh quả A-la-hán.] (171) 


89 [TKBĐ: khi đã chuyền thưa với Phật bằng những lời như trên, thầy Vikkali 
chứng tỏ mình đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán; mặc dù Spk không khẳng 
định lúc đó thầy ấy đã là vậy, nhưng dựa theo lời kinh thì khó mà nói giảng 
luận là đúng. So sánh với các câu chuyện về các Tỳ kheo khi tự kết liễu bản 
thân đã nghĩ mình là một A-la-hán, như kinh SN 35:87 này. Godhika trong 
kinh SN 4:23 (và coi thêm các chú thích của nó) đã tự sát vì sự tuyệt vọng 
với sự bệnh đau quá sức chịu đựng của thân. Thầy ấy cũng chứng thánh quả 
A-la-hán ngay khi chết.] (172) 


% [TKBĐ: tôi đọc câu này theo Be: gelaññe passambhetva passambhetva 
kaãysankhare viharami, so “ham samadhim nappafilabhami. Ở đây, “những sự 


442 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 3 


tạo-tác thuộc thân’ chính là sự thỏ-vào và thở-ra (аѕѕйѕа-раѕѕаѕа); coi thêm 
kinh MN I 56,20-22 và MN I301,20-21 (tức = SN 41:06). 


Spk: người đó duy trì sự lång lặn của sự “thở vào-thở ra” khi người đó đang 
an trú trong tầng thiền định thứ tư, trong trạng thái đó hơi-thở đã ngưng thở 
[SN 36:11]. Do người đó bị rớt ra khỏi tất cả các trạng thái tầng thiền định 
mà mình đã từng chứng nhập trước đó, nên người đó cứ lo nghĩ “Ta sẽ bị 
không rớt khỏi Giáo Pháp này.”] (173) 


?! [Spk: Như Phật đã từng nói: “Trong Giáo Pháp của ta, đó [sự định-tâm] 
không phải là cốt lõi; cốt lõi là tuệ minh sát, thánh đạo, và thánh дий] 
(174) 


92 [Đoạn này nêu rõ sự khác-nhau thiết yếu giữa bậc học-nhân (sekha) và A- 
la-hán. Bậc học-nhân đã loại bỏ quan điểm danh-tính (thân kiến) và do vậy 
không còn nhìn nhận bát ky uán nào là cái “ta”, nhưng họ vẫn chưa loại bỏ 
vô-minh, vô-minh còn duy trì tàn dư hơi hướng của sự tự-ta và sự tham muốn 
“ta-là” (anusahagafo asmı ti mano asmı ti chando) trong liên quan với năm 
uán. Ngược lại, bậc A-la-hán thì đã nhô sạch vô-minh, là sốc rễ của mọi quan 
niệm sai lầm, và do vậy không còn dung dưỡng ý tưởng nào về cái “ta” hay 
'của-ta'. Những trưởng lão kia rõ ràng chưa chứng ngộ tầng giác-ngộ nào và 
do vậy không hiểu được sự khác-nhau này; nhưng Ngài Khemaka chắc chắn 
đã chứng ngộ ít nhất thánh quả Nhập-lưu [Spk-pt: một số người cho rằng ngài 
đã là bậc thánh Bắt-lai, số khác cho rằng ngài là Nhất-lai] và do vậy ngài đã 
biết rõ sự loại bỏ quan điểm về danh-tính là chưa һап đã loại bỏ hết cái cảm- 
nhận về danh-tính cá nhân của mình. Ngay cả đối với bậc thánh Bắt-lai thì “cái 
mùi chủ-thể” vẫn còn phảng phát trong khắp sự trải nghiệm của mình.] (176) 


93 [Spk: Tiến trình tâm của người phàm phu giống như một tám vải dính đất 
bụi, do bán. Ba phần tu thiền quán [về tính vô thường, khổ, vô ngã] thì giống 
như ba loại chất (ду giặt tây những thứ do bán ô nhiễm đó. Tiến trình tâm của 
bậc thánh Bắt-lai thì giống như tắm vải đã được giặt tây bằng ba loại chất tây 
[và bậc ấy đang tu tiếp chặng thánh đạo A-la-hán đề tién tới chứng ngộ thánh 


Chú thích * 443 


quả A-la-hán]. Toàn bộ ô-nhiễm đã được tây sạch bởi chặng thánh đạo A-la- 
hán, chỉ còn lại chút tàn dư hơi hướng giống như mùi của nước tây hay xà 
bông còn phảng phát trên tắm vải đã sạch. Còn sự hiểu-biết (trí) ở chặng 
thánh đạo A-la-hán thì giống như một ngăn tủ thơm tho mùi thơm, và tiến 
trình diệt sạch mọi ô-nhiễm bằng chặng thánh đạo này giống như sự phai 
biến dần dần và sạch sẽ cái mùi của các chất (йу còn vương trên tám vải; sau 
một thời gian nó được đặt vào ngăn tủ nó sẽ dần dần biến sạch luôn.”. (Sự 
biến sạch cái tàn dư hơi hướng của cảm-nhận về cái “ta” chính là sự chứng 
đắc thánh quả A-la-hán). | (178) 


94 [Spk nhận diện thầy Channa chính là người lái xe ngựa của Đức Phật (lúc 
còn là thái tử) đã đưa Phật ra khỏi kinh thành vào cái đêm thực hiện cuộc 
xuất-gia mãi mãi của Phật. Channa đã thụ giới thành Tỳ kheo, nhưng do y 
vào mối quan hệ thân cận của mình với Phật, thầy áy thường tư cao tự đại, thị 
uy và ăn nói gắt gỏng với các Tỳ kheo khác. Không lâu trước khi Phật bát- 
niết-bàn, Phật đã chỉ dụ cho Tăng Đoàn áp đặt hình phạt brahma-danda [một 
hình thức cảnh cáo im lặng; coi kinh DN II 154,18-23]. (Theo nhà sư W. 
Rahula, “brahma” là thuộc bậc Trời, cao quý; ‘danda’ có nghĩa là cây gậy, 
gậy góc, hình phạt. “Brahma-danda” có nghĩa là hình phạt dành cho các bậc 
cao quý). Giờ, khi Channa nhận ra mình bị Tăng Đoàn coi là thành phần bát- 
xứng, thầy ấy thấy run sợ bởi cảm-nhận cáp-bách (samvega) phải mau chóng 
tu tập mới có thé giác ngộ. Đó là hoàn cảnh của bài kinh khi thầy ấy bắt đầu đi 
thỉnh cầu những bậc trưởng lão chỉ giáo cho mình tu tập.| (179) 


95 [Spk: Mọi sự tạo-tác trong ba cõi/cảnh giới (sabbe tebhimaka sankhara) 
là vô thường; moi hiện-fượng trong bốn cõi (sabbe catubhimakä dhamma) 
đều vô ngã. Vì sao các Tỳ kheo không đề cập luôn đặc tính “khổ”? Do họ 
nghĩ “Channa là người hay tranh cãi. Nếu nói tới “khổ” thầy ấy sẽ cãi và có 
thể nói ngang kiểu như: “Nếu sắc uân, thọ uán... đều là khổ thì đạo và quả 
cũng là khổ, vậy người tu chăng chứng đắc được gì ngoài sự khổ..." Do vậy 
họ chỉ nói về vô thường và vô ngã đề khỏi bị bắt bẽ. 


444 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Coi thêm kinh MN І 228,10-14, 230,5-8, trong đó chỉ đề cập về tính “vô 
thường” và “vô ngã” trong bối cảnh mọi người rõ ràng đang tranh cãi. Luận 
giảng về đoạn kinh đó cũng đưa ra giải thích tương tự như trên về lý do 
không nhắc đến “khó”.] (180) 


96 [Sr £ro-căn (khilam pabhindi); có năm loại sự trơ-cằn của tâm (cefokhila) 
theo kinh MN I 101, vấn đề của Channa có lẽ thuộc loại thứ năm, bởi trước 
giờ Channa thường hay “cao ngạo và khinh thường' đối với các Tỳ kheo 
khác] (do y mình từng là người lái xe ngựa của Phật khi Phật còn là thái tử). ] 
(182) 


97 [Spk: ‘hiên tượng-thế giới hay “pháp thé gian" ở đây là chỉ: năm-uân; 
“trong thé giới: là trong thế giới của những sự tạo-tác, thế giới các hành 
(sankhara-loka). 


Năm uán = hiện tượng-thế giới hay pháp thế gian. Spk: Năm uán được gọi 
như vậy vì bản chất của chúng là tan rã (lujjanasabhāvattā). Chữ loka xuất 
phát từ chữ lujjati như đã nói trong kinh SN 35:82. Về mặt từ nguyên thì 
không chấp nhận suy theo nghĩa đen như vậy, nhưng ở đây chỉ dùng cho mục 
địch sư phạm (đề chỉ дау)] (186) 


98 [Spk: trong bài kinh nói đến ba loại thế giới. (i) “Ta không tranh chấp với 
thể gian”: tức thế giới của chúng sinh [thế gian] (sattaloka). Gi) “Hiện tượng- 
thế giới” [pháp thể gian]: ở đây là thế giới của những sự tạo-tác 
(sankharaloka). (iii) “Nhw Lai được sinh ra trong thế gian”: ở đây chỉ thế 
giới địa lý (okãsaloka), địa cầu này. Ví dụ này cũng có trong kinh AN П 
38,30-39,3; coi thêm AN VI52,12-16.] (187) 


99 [Spk: lúc này Phật ra khỏi chỗ án cư là ‘Huong Thất' và đến ngồi bên bờ 
sông Hằng...] (188) 


100 [Ví dụ thân-cây-chuối này cũng được dùng trong kinh MN I 233 nhưng để 
diễn đạt một giáo lý khác.] (193) 


Chú thích * 445 


101 [SDk: thức giống như màn ảo thuật (maya) theo nghĩa nó là không thực, 
không thực chất, và không thé nắm bắt được. Thức thậm chí còn biến đổi và 
biến nhanh hơn cả ảo thuật hay ảo tưởng. Vì nó tạo cảm tưởng rằng một 
người đến đi, đứng ngồi, với cùng một cái tâm, nhưng thực ra trong mỗi 
hành vi đến, đi, đứng, ngồi... mỗi tâm khác nhau. Thức đánh lừa gấp muôn 
vàn lần hơn cả màn ảo thuật. 


Một bài viết hiện đại giảng giải một cách song hành như vậy về bản chất 
đánh lừa của thức, cũng giải thích bằng ví dụ này, trong quyền “4o Thuật Gia 


A 79 


của Tâm” của nhà sư Ñãnananda, trang 5—7.] (194) 


102 [Lời kinh quen thuộc này giống trong các kinh SN 15:01... trong chương/ 
liên-kết “Vô-Thủy”.] (203) 


103 [Về sự hủy diệt thế giới bằng lửa, coi Vism 414-17 (Ppn 13:32-41).] 
(204) 


104 [Ví dụ con chó bị xích này cũng có trong kinh MN II 232,24-233,4. Spk: 
Người phàm phu ngu tối giống như con chó; cách-nhìn của họ giống như sợi dây 
xích; danh-tính cái ‘ta’ (sakkãya) của họ giống như cái cột. Sự chạy quanh cái 
cột của con chó bởi bị xích dây cũng giống như sự chạy quanh danh-tính cái 
Ча? của con người do bị trói buộc bởi dục-vọng và những kiến-chấp này nọ.] 
(205) 


105 [Thực sự cái nghĩa gốc của tên bức họa là không rõ ràng; cho dù vài luận 
giảng nói bức họa vẽ những đường ác và đường thiện và nghiệp quả của 
chúng... ] 

106 [Ví dụ này cũng có ở kinh SN 12:64.] (209) 


10 [Chỗ này liệt kê lại tổng cộng 37 phần tu trợ giúp dẫn tới sự giác-ngộ, tức 
37 phần bồ-đề, hay 37 phần trợ đạo trong đạo Phật.| (211) 


108 [Giống ví dụ trong SN 45:158.] (214) 


446 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


109 [Chữ anta, nghĩa gốc là “các đâu cuối, biên”; Spk giải thích ở đây nó 
đồng nghĩa chữ kofthãsã (2) và cho rằng bài kinh này diễn dịch nám-uán theo 
cách Bốn Diệu Đế.] (217) 


110 [Đề ý: trong bài kinh kế trên (SN 22:109) nói về bậc “Nháp-hru”, Phật đã 
định nghĩa và gọi bằng ‘môt người đệ tử thánh thiện”: là người đã chứng ngộ 
vào dòng thánh đạo nhưng chưa diệt sạch những ô-nhiễm và gông-cùm trói 
buộc. Còn trong bài kinh (SN 22:110) này (và chỗ khác), thì bậc “A-/a-hán” 
(cũng như các danh từ “người đã giải thoát”, “người đã niét-bàn”) thì Phật 
luôn định nghĩa và gọi bằng ‘môt Ту kheo’ ] (221) 


11! (Đề ý: trong những kinh khác Phật cũng định nghĩa vô-minh là sự không 
hiểu biết về Bốn Diệu Đề ...) 


112 [Coi thêm kinh SN 12:16.] (222) 


113 [Tên kinh trong phiên bản Ee là Parimucchita (Giải Thoát), nó nên được 
sửa lại thành chữ Paripucchita (Sự Vấn Hỏi, Sự Chất Vấn)] (224) 


114 [Danh sách các tính từ này cũng được thấy trong các kinh khác của các Bộ 
Kinh [như trong MN I 435,33-35, MN I 500,3-5, AN H 128,16—18, AN IV 
422,25—423,1). 11 một tính từ này lại được mở rộng thành 40 trong Patis П 
238, và được đề cập trong Vism 611—13 (Ppn 20:19-20). 


Spk thì thu chúng lại thành ba nhóm quán-niệm (thiền quán): “vô thường” và 
518 q Š q g 

“tan rã” đại diện cho sự “quán niệm tính vô-thuòng’; “trông không” và “vô 

поа” đại diện cho sự “quán niệm tính vô-ngã”; và sô còn lại là đại diện cho sự 


“quán niệm tính khó”. 


Tuy nhiên, Vism 613 và Ps Ш 146,13 thì đưa tính từ “như kẻ lạ” (parato) 
vào nhóm “quán niệm tính vô-ngã”, trông có vẻ đúng lý hơn.] (225) 


Chú thích * 447 


115 [Spk: ‘không còn gì để làm thêm nta’ tức đã làm xong bốn phần tu theo 
Bốn Diệu Bé, coi kinh SN 56:11; và ‘không cần lặp lại những gì đã làm 
xong’: không cần tu lại thánh đạo đã tu thành, không cần đẹp bỏ lại những ô- 
nhiễm đã loại bỏ.] (226) 


116 [Giống lời trong kinh SN 22:39] (228) 


H [Ba bài kinh SN 22:147, 148, 149 này là tương ứng với ba kinh SN 22:40, 
41, 42.] (229) 


118 [Đây là quan điểm bắt-diệt (thường kiến), coi lại kinh SN 22:81 và chú 
thích của nó. | (232) 


119 [Đây là quan điểm tự-diệt (đoạn kiến), coi lại kinh SN 22:81 và chú thích 
của nó; coi thêm SN 22:55 và chú thích đoạn này của nó. | (233) 


120 [Micchādițthi: cách nhìn, quan điểm, kiến chấp sai lạc; tà kiến. Trong các 
bộ kinh thường có chỗ coi đây là cách nhìn của chủ nghĩa hư vô, ví dụ như 
trong kinh MN I 287,12-18. Coi thêm lời kinh như уду trong kinh SN 
24:05.] (234) 


121 [ Sakkayaditthi: cách nhìn thân kiến, tức quan điểm coi thân này là cái ‘ta’ 
hay “ngã'.] 


122 [Spk-pt giải thích những sự cố-chấp (abhinivesa) là ba thứ dục-vọng, sự 
tự-ta (ngã mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến); và những xiềng-xích 
(vinibandha) là những xiềng xích thuộc tâm do không tránh bỏ nhục-dục đối 
VỚI thân-sắc, cảm-giác... [coi thêm kinh MN I 101,28-102,16]. Còn trong 
bài kinh kế tiếp có thêm sự nắm-giữ (ајјһоѕапа) được định nghĩa bởi Spk-p† 
là hai thứ dục-vọng và những quan điểm này nọ (tà kiến).] (237) 


123 [Spk: tình huống ở đây là: Thầy Ananda đã thấy các Tỳ kheo khác nhận 
lãnh từ Phật chủ-đề (đề mục) thiền quán về nám-uán và họ đã chứng đắc 
thánh quả A-la-hán và đã tuyên bó sự hiểu-biết cuối-cùng của mình trước mặt 


448 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Phật. Vì vậy nên thầy đã đến gặp Phật muốn nhận lãnh chủ-đề thiền quán để 
làm được như họ. Phật biết thầy ấy sẽ không chứng đắc ba thánh quả cao hơn 
(cao hơn Nhập-lưu) trong thời gian Phật còn tại thế, nhưng Phật vẫn đưa ra 
những hướng dẫn thiền quán để làm thỏa lòng thầy Ananda. (Mỗi ngày) thầy 
Ananda sẽ chú tâm (thiền quán) vào chủ-đề thiền của mình một hay hai lần 
trước khi đến hầu cận, và chính đó là một yếu-tố giúp thầy ấy sau này dần 
chín-muồì tới sự giải-thoát.] (238) 


124 [DPPN 2:730 giải thích thầy Rãdha trước kia là một bà-la-môn ở thành 
Rãjagaha (Vương-xá), trở thành một Tỳ kheo khi tuổi đã già. Phật tuyên bố 
thầy là đệ nhất về năng lực phát khởi tính biện-tài trong người khác 
(etadaggampatibhänakeyyäna; kinh AN І 25,15). Thầy Rãdha cũng được tả 
trong hai kinh thi kệ Th 133-134 (= Dhp 13-14). 


Spk: Hễ khi Phật nhìn thấy vị trưởng lão này thì chủ đề (giáo lý) vi tế khởi 
lên trong Phật. Vì vậy Phật đã chỉ dạy cho thầy ấy Giáo Pháp theo nhiều cách 
khác nhau. Trong Chương 23 này, có hai NHÓM kinh (vagga) được giảng 
dạy theo cách “đặt câu hỏi”; một NHÓM thứ ba thì theo cách “thỉnh cầu”, và 
một NHÓM thứ tư thì theo cách “nói chuyện thân mật” (upanisinnakakathã: 
nghĩa gốc là “nói chuyện khi ngài gần nhau”.)] (239) 


125 [Spk: ở đây Ma Vương (Mara) là chữ ân dụ chỉ “cái chết và năm uẫn” 
(тага-кһапаһа, khandha-maära)]. (240) 


126 [Vimutti kho Radha nibbānatthā. Spk: “sự giải-thoát của thánh quả” có 
mục đích là Niếtbàn không còn dính-chấp (phalavimutti nām’ еза 
anupadanibbanatthä).]| (242) 


127 [Đoạn vấn đáp này cũng có ở kinh SN 48:42 và MN I304,20-22. Phiên 
bản Be luôn đọc động từ accayäsi Па thể bất định của айуан]; Se thì 
đọc là ассаѕага [thể bất định của atisarati). Chữ assa ở đây và chữ 
ајјһарагат bên dưới chắc hắn là do lỗi chính tả. Nguyên văn Pali của câu 
cuối là: “Nibbãnogadham hi Rãdha brahmacariyam  vussati 


Chú thích * 449 


nibbãnaparãyanam nibbãnapariyosänam”. Nhiều dịch giả đã dịch chữ 
nibbanogadha có nghĩa là “nhập Niết-bàn", “nhập vào Niết-bàn", “nhập thể 
Niết-bàn', “nhập trong Niét-bàn’, hay “nhảy vào Niết-bàn” do các luận giảng 
gợi ý kết nói chữ ogadha với ogaha: nghĩa là sự nhảy vào, nhập vào (từ động 
từ ogahati: nhảy vào, nhập vào, phóng vào). Nhưng thực chất thì chữ ogadha 
là chữ đồng dạng biến thể của chữ ogãdha, từ động từ ogãdhati mà các luận 
giảng cho là đồng nghĩa với chữ patitthahati: có nghĩa là “được thiết lập”. Họ 
xác nhận mối liên kết này bằng cách mạnh tay giải thích ogadha = pati{thã: 
có nghĩa là sự hỗ trợ; bởi vậy tôi mới diễn dịch theo nghĩa là “nền tảng, căn 
cứ”. Để tham khảo thêm, mời coi tự điển Pali CPD, các chữ ogadha, 
ogãdhati, ogãha, và cách dùng chữ gãdha, cả về nghĩa gốc và nghĩa án dụ, 
trong Phần I, v. 263. MW thì định nghĩa chữ gãdha (từ gốc từ gãdh: đứng 
vững, trụ chắc) là một căn cứ hay nën tàng dé dúne chắc chân dưới nước, ở 
chỗ nước cạn, chỗ sông cạn.] (243) 


128 [Câu trả lời này dựa trên sự chơi chữ giữa chữ satta với chữ tương đương 
trong tiếng Phạn là sattva có nghĩa là "chúng sinh " và phân từ quá khứ của 
nó là sajjati (= tương đương trong tiếng Phạn là sakta) có nghĩa là “bị ràng 
buộc, bị dính kẹt, mắc kẹt”.] (244) 


122 [Coi thêm, so sánh với kinh SN 12:15.] (247) 


130 [Đây là bốn sự phân loại tất cả các đối tượng. Theo Spk: thứ được nhìn 
thấy (dittha) là cơ sở hình-sắc được nhìn thấy; thứ được nghe thấy (suta) là cơ 
sở âm thanh; thứ được cảm nhận (muta) là những đối tượng được ngửi, nếm, 
và chạm xúc; và thứ được nhận biết (viãñãta) là bảy cơ-sở khác (tức: gồm 
sáu cơ-sở cảm nhận bên trong (sáu giác quan, sáu nội xứ) và cơ sở hiên- 
tượng thuộc tâm ở bên ngoài (pháp xứ). Spk: các chữ “đạt tới, tìm kiếm, bao 
quát bởi cái tâm” (pattam pariyesitam anuvicaritan manasa) chỉ là lặp lại 
(và làm rõ hơn) nghĩa của chữ “nhận biết”, (tức là gần như những chữ đồng 
nghĩa) 


Trong những kinh tiếp theo của NHÓM này, phần này được bỏ đi khi giản 


450 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


lược, nhưng nên hiểu là nó luôn có trong các kinh.] (250) 


131 [Spk không giải thích “sáu trường Һор” là gì. Dường như ‘sáv’ là gồm: 5 
uân và 1 bộ [bộ gồm: bốn đối tượng giác quan được góp chung thành 1 bộ). 
So sánh với kinh MN I 135, trong đó 1 bộ bốn đối tượng giác quan này thực 
sự thay thế “thức” (viññana) làm cơ sở tạo ra những cách-nhìn sai lạc 
(ditthitthãna, tà kiến).] (251) 


132 [Giống đoạn này trong kinh SN 22:18, coi thêm chú thích của nó.] 
133 [Giống đoạn này trong kinh SN 22:18, coi thêm chú thích của nó.] (253) 


134 [Từ chỗ này tiếp theo là toàn bộ thuyết “hư vô”(natthika-väda), còn gọi là 
thuyết “bị hủy diệt (uccheda-väda), nó được cho là do khổ sĩ Ajita 
KesakambalT nói га.] (254) 


135 [Từ đây tiếp theo là thuyết “không có hiệu lực của nghiệp" hay “phi nghiệp 
ача” (акігіуа-уааа), được cho là do khổ sĩ Purana Kassapa nói ra.] (255) 


136 [Từ đây tiếp theo là triết lý ‘không có nguyên nhân", ‘phi nhân duyên’ 
(ahetuka-vada), được cho là của Makkhali Gosala (theo kinh DN I 53, 25- 
33), một phần của nó cũng được cho là của khổ sĩ Purana Kassapa; những đệ 
tử của Makkhali Gosala được gọi là các AjJivika, họ đều theo thuyết này. | 
(256) 


137 [Đó là: đen, xanh, đỏ, vàng, trắng, và cuc trắng (thuyết sáu giai cấp: 
chalabhijariyo) thê hiện sáu giai đoạn đi tới hoàn thiện của những người theo 
đạo Ajivaka.] (257) 


138 [Từ đây tiếp theo là học thuyết “bảy-thân” được cho là của Ракића 
Кассауапа.] (258) 


139 [Đoạn kinh trong ngoặc vuông [...] này được thầy TKBĐ chép từ DN và 
MN, vì dường như trong SN này đã bị mất đi đoạn này khi kết tập. | (259) 


Chú thích * 451 


140 [Người tu theo niềm-tin hay người căn-tín (saddhānusārı) và người tu 
theo Giáo Pháp hay người căn-trí (dhammanusaru, là hai loại đệ tử đang tu 
tập để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Hai loại người tu này là hàng thấp 
nhất trong cách phân loại chính thức về bảy hàng đệ tử, như trong kinh MN I 
477—479. Bảy hàng đệ tử cũng được định nghĩa, hơi khác một chút, trong Рр 
14—15 (§30-36) và trong Vism 659-60 (Ppn 21:74-78). Người căn-tín và 
người căn-trí cũng được phân biệt trong kinh SN 55:24 và SN 55:25, mặc dù 
không được phân biệt trong kinh này. Trong các kinh SN 48-12—17 thì hai 
loại người tu này đứng cuối danh sách những thánh nhân, ở hàng những đệ tử 
đang tu tập dé chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Và trong đó người căn-tín xếp 
dưới người căn-trí vì lý đo căn-tín là thấp hơn căn-trí. Nói gọn, người căn-tín 
và người căn-trí chỉ khác nhau ở chỗ trọng căn của họ: người đầu dựa vào 
niềm-tin làm cỗ xe tu tiến, người sau dựa vào trí-tuệ hiểu biết. 


Rồi khi họ chứng ngộ Nhập-lưu, người căn-tín được gọi là “người được giải 
thoát nhờ niềm-tin” (saddhavimuffa; coi thêm MN I 478,29—34), và người 
căn-trí được gọi là “người đã chứng ngộ/đạt tới tâm-nhìn” (ditthippatta; coi 
thêm MN I 478,18-23). 


Spk giải thích chữ “lộ trinh đúng đắn đã được định xong” (sammaftaniyama) 
chính là thánh đạo (ariyarnagga). Về câu “người đó không thể chết đi mà 
chưa chứng ngộ thánh quả Nhâp-lwu”, Spk cho rằng một khi thánh đạo đã 
khởi sinh thì không còn trở ngại nào tới thánh quả. Trong Pp 13 (§20) có ghi 
câu này: “Người này phải là người đang tu tập dé chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu, và phải đến lúc một đại kiếp cháy rụi, (nhưng) một đại kiếp sẽ không 
cháy rụi cho đến khi người đó chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu.” (ý nói là chắc 
chắn người này chắc chắn chứng thánh quả Nhập-lưu.)]| (268) 


141 (272) 


142 [Cittass’ eso upakkileso: sự suy đổi của tâm. Spk: Sự suy đôi của tâm 
nào? Đó là tâm của bôn cõi. Công nhận đó là tính chât của tâm trong 
ba cõi thê-tục, nhưng cách nào có sự suy đôi của tâm thuộc cõi siêu 


452 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


thế? Đó là bằng cách cản trở sự khởi sinh của nó. Sở dĩ nó là một sự suy dài 
bởi vì nó không cho cái tâm (siêu thế) khởi sinh. Mặc dù chủ-đề của Chương 
này là kilesa được dịch là “ô-nhiễm”, nhưng lời bài kinh này lại dùng chữ 
upakkilesa nên tôi diễn dịch là “sự suy đổi”. Kinh MN I 36-37 liệt kê 16 “sự 
suy đôi của tâm”, trong khi kinh SN 46:33 áp dụng cách chỉ định này này 
thành năm chướng-ngại.] (273) 


143 [Về cụm chữ “trong sáu trường hợp này”, coi lại chú thích ở kinh SN 
24:01 ở trên.] 


144 [Spk giải thích rằng: “Tám của người đó sẽ ngã theo hướng từ-bở" 
(пеккћаттапіппат e assa cittam hoti): cái tam tĩnh lặng (định) và minh sát 
(tuệ) ngã hướng về chín trạng thái siêu thế. “Những điều sẽ được chứng пед 
bằng sự hiểu-biết trực-tiếp” (abhinna sacchikaramiyesu dhammesu): những 
điều thuộc sáu loại sự hiểu-biết trực tiếp (sáu trí). Spk không giải thích chữ 
khayati, nhưng nghĩa gốc nó là “xuất hiện, hiện ra’.] (274) 


145 [Giống trong kinh SN 21:03] (275) 
146 [Coi lại kinh SN 18:21 dë hiểu rõ thêm.] 


147 [Tên của nữ du sĩ này có nghĩa là “Khuôn Mặt Tỉnh Kiết'. Spk giải thích 
rằng cô ấy tiếp cận bị trưởng lão với ý định để chế giễu thầy ấy bằng những 
câu hỏi của cô và dé khích động một cuộc tranh luận. Mỗi câu hỏi và trả lời 
đều mang có nghĩa đen và nghĩa ân ý thâm sâu.] (278) 


148 [Về những loài rồng naga (naga) được nói trong Chương này và những 
loài chúng-sinh khác (chim-thán, càn-thát-bà, thiên-thân-mây) được nói 
trong ba Chương tiếp theo, mời đọc lại phần Giới Thiệu về Phần III trong 
CDB (bản dịch Pali-Anh của Bộ Kinh này bởi TKBĐ), trang 850-851. Bốn 
phương thức sinh sản hay bốn kiểu sinh (yoni) được nói ra ở đây là chỉ tất-cả 
các loài chúng sinh; coi thêm MN I 73,3-15. Theo Spk, Đức Phật nói kinh 
này là để giải cứu các Tỳ kheo khỏi chí hướng muốn tái sinh thành những 
chủng loài rồng (nãgayomhi uddharanattham, hay (Se): ukkanthanattham) 


Chú thích * 453 


như vậy, để làm cho họ chán ngán với những kiêu sinh thành rồng và kiếp 
rồng như vậy. |] (284) 


149 [Nguyên văn: Uposatham ирауаѕапіі vossatthakaya ca bhavanii. Theo 
có tích Phật giáo, những loài rồng naga có thê tuân giữ giới-hạnh trong ngày 
rằm Bồ-tát (Uposarha), và thậm chí có thể nhất tâm giữ giới-hạnh đó cho dù 
phải chết. Câu chuyện minh họa là Chuyện Tiền Thân (Сатреууа Jãtaka, 
kinh chuyện số 506), trong đó Bồ-tát được tái sinh thành vua rồng naga long 
vương) đã duy trì giữ giới ngay cả khi bị hành hạ tàn khốc bởi một con rắn 
bùa mê. 


Spk-pt còn giải thích thêm: “Từ bỏ thân thể chúng”: khi chúng đã quyết tâm 
giữ giới thì chúng từ bỏ thân thể với một cái tâm không quan tâm tới thân thé 
nữa, chúng chỉ nghĩ rằng: “Ai muốn da, máu, xương của ta thì cứ 1йу”.] (285) 


150 (287) 
151 (288) 


152 [Chữ gandhabba liên với những chất hương thơm, rõ ràng là vậy vì chữ 
này dựa trên gốc từ gandha, có nghĩa là mùi hương. Spk: Những càn-thát-bà 
trong những gốc cây hương thơm được sinh ra nhờ sự hỗ trợ của một cây có 
sốc rễ thơm, nhưng toàn bộ cây đó đều là nơi cư trú của những càn-thát-bà 
đó. Tương tự đối với những loại càn-thát-bà khác. | (289) 


153 [Su tái sinh thành một càn-thát-bà được coi là tốt lành và đó là nghiệp quả 
trực tiếp từ những hành vi thiện (nghiệp thiện); khác với sự tái sinh của rồng 
naga và chim thần supamna, đó là sự hỗn hợp (tốt và xấu) và là nghiệp quả 
trực tiếp của những hành vi mâu-thuẫn (tức nghiệp thiện và bất thiện lẫn 
lộn).| (290) 


154 [Spk: đây là những thiên thần sống trong không trung khởi sinh trong số 
những thiên thần sống-trên-mây, hay thiên thần mây.] (291) 


454 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


155 [Đây là một du sĩ nói tiếng trong tạng Kinh Pali: ông xuất hiện ba lần 
trong các kinh dài MN 71, 71, 73, và lần thứ ba ông đã trở thành Tỳ kheo và 
chứng luôn thánh quả A-la-hán. Riêng trong bộ kinh SN này, ông cũng còn 
tái hiện trong các kinh SN 44:07—11.] (154) 


156 (295) 


r 
¬ 39 


157 [Spk cho rằng lý do “do không nhìn-thấy 
không hiểu-biếr”.] (296) 


cũng đồng nghĩa như lý do “do 


158 (297) 


159 [Spk: tức giỏi xác định các yếu-tô của tầng thiền định, như nhất-thiền có 
năm yéu-tó, nhị-thiền có ba yếu-tô...] (298) 


160 Spk: “không thiện khéo về (kỹ năng) duy-trì trong tu thiển dinh” (Na 
ѕатааћіѕтіт {hifikusalo): là không thiện khéo trong việc uy trì hay ồn định 
tầng thiền định trong bảy hay tám cái bún ngón tay. 


Kỹ năng này có lẽ tương ứng với kỹ năng “làm chủ quyết định” 
(adhitthãnavasr) được mô tả trong Рай I 100: “Người tu quyết định (khoảng 
thời gian) nhập định (trong mỗi tång thiên định) ở đây, khi nào, và trong bao 
lâu theo ý mình; người đó không khó khăn gì trong sự quyết định (khoảng 
thời gian nhập định) như váy. (300) 


161 [Spk: ‘Thoát ra’: kỹ năng thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định vào thời 
điểm mình đã chọn trước khi nhập thiền; có lẽ ở đây gồm cả kỹ năng quán 
chiếu lại những gì người thiền đã nhìn thấy trong trạng thái tầng thiền định, 
từ đó dẫn tới trí tuệ giác ngộ... ] (301) 


162 [Sbk: “Мёт-аёо?: dë ибп nắn; đây chỉ kỹ năng làm cho tâm được mềm 
dẻo, được thuần thục, bằng cách làm hoan hỷ nó.] (302) 


Chú thích * 455 


163 [“Øđj-tzgng°: là những vật thê... làm đối-tượng chú-tâm dé thiền định, tức 
những kasina. Coi thêm Vism 113 (Реп 3:117)] (303) 


164 [Spk: ‘Pham-vi’: có thể có nghĩa chỉ phạm vi các chủ-đề thiền định và 
thiền quán; câu cuối có thể chỉ phạm vi phân biệt hai loại thiền: thiền định và 
thiền quán minh sát.] (304) 


165 [Spk: 'Quyế¡-tâm”: sự nhất quyết, kiên quyết để nâng bậc chủ-đề thiền; 
tức: kiên trì nâng bậc chứng thiền từ nhất-thiền lên nhị-thiền, từ nhị-thiền lên 
tam-thiền...] (305) 


166 < Chu đáo": chỉ sự làm chu toàn kỹ càng đủ để chứng nhập vào tầng thiền 
định.] (306) 


167 [‘Thích-høp’: là hoàn thiện những phâm hạnh hữu ích và thích ứng cho 
việc tu thiền định.] (308) 


456 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chú thích * 457 


+ Về bản dịch, quý độc giả có sự thắc mắc, góp ý, sửa lỗi, hiệu đính, tra cứu, 
hoặc xin nhận bản in giấy ấn tống, liên hệ người dịch; email: 
lekimkha@ gmail.com, hoặc nhắn tin/điện thoại: 0909503993, 0908544950 


+ Hoặc về bản vi tính, liên hệ anh Huỳnh Văn Thịnh, email: 


huynhvanthinh@ gmail.com, hoặc điện thoại: 0363316764. 


458 ° Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


